| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
KHOA LUẬT 


GIÁO TRÌNH 


HÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


ĐẠI CƯƠNG 


CHỦ BIÊN 
| | NGUYỄN CỬU VIỆT 


m 
ớt: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


bj ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
KHOA LUẬT 


GIÁO TRÌNH 


NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


ĐẠI CƯƠNG 


CHỦ BIÊN 


lọc __ NGUYÊN CỬU VIỆT 
Nvị 
Ị 
† _ |nm| NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


| : GT†40%T 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
KHOA LUẬT 


: BIÁ0 TRÌNH 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 
ĐẠI DƯƠNG 


In lần thứ hai có sửa chữa 


Chủ biên 
TS NGUYÊN CỬU VIỆT 
Hiệu đính 
PGS. TS KIỀU ĐÌNH THỤ 
TS NGUYÊN CỬU VIỆT 


tờ "Rý H#XR s.ÐW 


sn„ 8002 ˆ TP.R9 Thể, S0 D2 Ù2. 


sẩu văc TƯ 
nam 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - 2000 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 
Chủ biên: TS Nguyễn Cửu Việt 


Ths. Nguyễn Công Bình - Chương X (3) 

Cử nhân Nguyễn Ngọc Chí - Chương IX (2) 
Ths. Nguyễn Ngọc Cừ - Chương x(@2) 

PGS - TS Nguyễn Đăng Dung - Chương VII 
Ths. Trương Kim Dung - Chương XI (2) 

TS Nguyễn Văn Động - Chương II 

Ths. Bùi Thị Thanh Hằng - Chương X (1) 
Cử nhân Đinh Công Nhân - Chương XI 

TS Phạm Duy Nghĩa - Chương XI (1) 

PSG - TS Kiểu Đình Thụ - Chương II 

Cử nhân Trịnh Quốc Toản - Chương IX (1) 
TS Phạm Công Trứ - Chương XI (3) 

Cử nhân Nguyễn Quang Tuyến - Chương XI (4) 


TS Nguyễn Cửu Việt - Chương I, IV, V, VI, VII. 


@ Khoa luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội giữ bản quyền 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong xã hội hiện đại môi công dân trong đời sống 
hàng ngày đều thường xuyên ua chạm uới những uấn đề cơ 
bản uề nhà nước uà pháp luật, uì uậy "Nhà nước uàò pháp 
luật đại cương" là một môn quan trọng trong chương trình 
đại học đạt cương đã được Bộ giáo dục & đào tạo uà Đại 
học Quốc gia Hò nội phê duyệt, Khoa Luật Trường Đại học 
Khoa học Xã hội & Nhân uăn - Đại học Quốc gia Hà nội 
đảm nhận biên soạn giáo trừnh này uới nội dung phù hợp 
chương trình môn học của Đại học Quốc gia Hà nội. 

Đây là giáo trình cung cấp những trì thức có tính 
chất khái quát nhất, cơ bản nhất - những kiến thức cơ sở 
uề hiện tượng nhà nước uà pháp luật, dường như bao hàm 
phần cốt lõi của môn học "Lý luận chung uê nhà nước uò 
pháp luật" của chương trình cử nhân luật trước đây, đồng 
thời giới thiệu những khái niệm chung nhất uề các ngành 
luật của hệ thống pháp luật Việt nam uò pháp luật quốc tế: 
Vì uậy, giáo trừnh này uừa nhằm cung cấp những hiểu biết 
chung nhất uề nhàè nước uàè pháp luật cho sinh uiên đại 
học mọi ngành, uừa đóng udi trò là giáo trình nhập môn 
của chương trình cử nhân luật. 

Các tác giả đã cố gắng trình bày các khái niệm cơ 
bản một cách súc tích uà dễ hiểu, đồng thời chú ý nâng cao 
tính lý luận, tính khoa học nhằm phát triển khủ năng tiếp 
cận thực tiên, khủ năng nghiên cứu của sinh uiên, giúp 


sinh uiên có thể dễ dàng từn hiểu các ngành luột cụ thể 
cũng như tiếp cận các lĩnh uực khác nhau của đời sống xõ 
hột. 

Nhà nước uà pháp luật là hai hiện tượng xã hội rất 
phúc tạp, luôn biến động uù thay đổi nhanh chóng trong 
uài năm gần đây, uì thế, mặc dù giáo trình đã được tổ 
chức biên soạn khá công phu, nhưng đây là lần biên soạn 
đầu tiên uà phải hoàn thành trong một thời gian ngắn 
nhằm đáp ứng yêu câu rất rộng rõi uê giảng dạy, học tập 
của giáo uiên uò sinh uiên, do đó sẽ không tránh khỏi 
những thiếu sót. 

Chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp phê 
bừnh của bạn đọc để hoàn thiện giáo trình này. 


Thay mặt tập thể tác giả 
Chủ biên 
NGUYÊN CỬU VIỆT 


PHẦN MỞ ĐẦU 
Chương I 


KHÁI LUẬN VỀ KHOA HỌC 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 


I.1. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯNG LÀ MỘT KHOA 

HỌC XÃ HỘI 

Những hiện tượng tổn tại bao quanh chúng ta, những khía 
cạnh và những mối liên hệ khác nhau của chúng được nghiên . 
cứu và phản ánh bởi hệ thống các ngành khoa học, trong đó có 
các khoa học nghiên cứu về những hiện tượng tự nhiên (khoa 
học tự nhiên), các khoa học nghiên cứu về những hiện tượng xã. 
hội (khoa học xã hội), các khoa học nghiên cứu về con người, về 
tư duy khoa học nhân văn). 

Các khoa học xã hội nghiên cứu về điều kiện sống của con 
người, quan hệ giữa con người với con người (quan hệ xã hội), 
những hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc xã hội như triết 
học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, chính trị, nhà nước, pháp 
. luật... nhằm khám phá những quy luật của sự phát triển xã 
hội, nhận thức bản chất những quan hệ kinh tế, giai cấp, chính 
trị, đạo đức..., của nhà nước và pháp luật trong trạng thái hiện 
đang tổn tại, cũng như lịch sử và xu hướng phát triển của 
chúng trong tương lai. Nhận thức các quy luật ấy là một nhiệm 


vụ phức tạp. Khác với các quy luật tự nhiên, các quy luật xã hội 
được thể hiện thông qua hoạt động của con người - con người có 
ý thức luôn đặt cho mình mục đích và mong muốn thực hiện 
mục đích ấy - những mục đích luôn vận động và biến đổi. 

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng trung tâm, 
quan trọng nhất của xã hội loài ngươì khi đã phân hoá thành 
những giai cấp đối kháng. Chúng nảy sinh trong lòng một xã 
hội đã phát triển đến một mức độ nhất định và có vai trò vô 
cùng quan trọng tác động đến sự phát triển của xã hội đó. : 

Nhà nước uà pháp luật đại cương là một khoa học - là hệ 
thống các kiến thức đại cương uê nhà nước uà pháp luật, uề udi 
trò xã hội uà số phận lịch sử của chúng, cũng như những kiến 
thức cơ bản uê hệ thống pháp luật quốc gia uà quốc tế 

Là một trong những khoa học nghiên cứu hai hiện tượng xã 
hội cơ bản nhất là nhà nước và pháp luật, do đó Nhà nước và 
pháp luật đại cương là một khoa học xã hội. Tuy nhiên, để làm 
rõ khái niệm về khoa học này chúng ta cần tiếp tục phân tích cụ ˆ 
thể hơn đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Nhà nước và 
pháp luật đại cương, vị trí của nó trong hệ thống các khoa học 
xã hội. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu là những vấn đề cơ 
bản của một khoa học. Một khoa học chỉ có thể được coi là một 
khoa học độc lập trong hệ thống các khoa học khác khi và chỉ 
khi nó có đối tượng nghiên cứu riêng - một phạm vi các vấn đề 
nghiên cứu xác định không lẫn lộn với khoa học khác, và có một 
hệ thống phương pháp nghiên cứu đặc thù. 


1.1.1. Đối tượng nghiên cứu của khoa học Nhà nước 
và pháp luật đại cương 


_ Nhìn tổng quát, đối tượng nghiên cứu của khoa học này là 
nhà nước uà pháp luật. 


Là những hiện tượng trung tâm của thượng tầng kiến trúc 


- của xã hội có giai cấp, nên những vấn đề về nhà nước và pháp 
luật luôn là những vấn đề trung tâm của đời sống chính trị xã 
: hội, của đấu tranh chính trị. Trong xã hội hiện đại, nhà nước và 
pháp luật có tác động vô cùng to lớn đến sự phát triển của kinh 
tế, của đời sống vật chất, văn hoá tỉnh thần của con người, điều 
tiết lợi ích của các tầng lớp, nhóm người khác nhau trong xã 
hội, bảo vệ trật tự, kỷ cương, duy trì sự ổn định xã hội, bảo vệ 
môi trường, sinh thái... : 


Nhưng với tư cách là ñhduế hiện tượng trung tâm, quan 
trọng nhất của xã hội có giai cấp, nhà nước và pháp luật được 
rất nhiều ngành khoa học xã hội nghiên cứu như : triết học, sử 
học, chính trị học, kinh tế học chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa 
học, lý luận quản lý nhà nước, xã hội học... Nhà nước và pháp 
luật còn là đối tượng nghiên cứu cơ bản của các ngành khoa học 
pháp lý như lịch sử nhà nước và pháp luật, lịc sử các học thuyết, 
về nhà nước và pháp luật, các khoa học pháp lý chuyên ngành, 
các khoa học pháp lý ứng dụng. Nhưng các khoa học xã hội nêu 
trên chỉ xem xét vấn đề nhà nước và pháp luật dưới góc độ của 
mình với tư cách như một trong nhiều vấn đề mà chúng nghiên 
cứu; còn các khoa học pháp lý nói trên thì chỉ nghiên cứu riêng 
về một vấn đề, một lĩnh vực của hiện tượng nhà nước và pháp 
luật. Xhác uớt các khoa học xã hột khác, Nhà nước uà phúp luột 
đại cương chuyên nghiên cứu uề nhà nước uờ pháp luật; uà khác - 
uới các khoa học pháp lý chuyên ngành ở chỗ nó nghiên cứu 
đồng thời cả hai hiện tượng nhà nước uà pháp luật nhưng chỉ 
nghiên cứu những nét chung, cơ bản nhất mà thôi. 

Khoa học Nhà nước và pháp luật đại cương khác với các 
khoa học xã hội và các khoa học pháp lý khác ở ba điểm chính 
sau đây : 

Một là, nó nghiên cứu đông thời nhà nước uà pháp luật 
trong mối quan hệ qua lại hữu cơ uới nhau. Nhà nước và pháp 


9 


luật là những hiện tượng xã hội khác nhau, có những đặc điểm 
riêng, nhưng đó là ha¿ người bạn đồng hành, là hai hiện tượng 
xã hội có cùng số phận lịch sử như nhau, quan hệ với nhau vô 
cùng chặt chẽ, quy định lẫn nhau, tạo thành hạt nhân chính trị 
- pháp lý của kiến trúc thượng tầng xã hội có giai cấp. Nhà 
nước không thể tồn tại thiếu pháp luật và ngược lại. Mối liên hệ 
khách quan bên trong của hai hiện tượng này quy định nhu cầu 
nghiên cứu chúng chung trong một khoa học và điều đó cho 
phép nhận thức chúng một cách đúng đắn nhất. Do đó, trong 
giáo trình môn học này những vấn đề cơ bản về nhà nước luôn 
luôn được nghiên cứu bên cạnh những vấn đề về pháp luật, 
chúng luôn được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, 
tác động qua lại lẫn nhau. 
_ Hai là, nó nghiên cứu những thuộc tính cơ bản, chung nhất 
của nhà nước uà pháp luột, bản chất, uai trò xã hội, những 
quy luột đặc thù, cơ bản nhất của sự xuất hiện, tôn tại uà 
phát triển của chúng. Trong rất nhiều vấn đề phức tạp và phong 
phú của hai hiện tượng nhà nước và pháp luật, Nhà nước và 
pháp luật đại cương chỉ lựa chọn nghiên cứu những vấn đề cơ 
bản, cốt lõi nhất, những kiến thức có tính chất "đại cương" cần 
thiết cho mọi người có trình độ đại học làm cơ sở cho sự nhận 
thức đúng đắn về những vấn đề lớn của hai hiện tượng nhà 
nước và pháp luật mà họ đã và sẽ va chạm trong cuộc sống. 
Khoa học này sẽ cung cấp những quan điểm cơ bản nhất về 
nguồn gốc, bản chất, vai trò của nhà nước và pháp luật trong xã 
hội, xu hướng phát triển của nhà nước và pháp luật Việt Nam, 
các khái niệm chức năng, bộ máy, hình thức nhà nước, pháp 
luật, pháp chế, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ 
xã hội, v.v... 

Ba là, nó nghiên cứu những nét khói quát nhất của hệ thống 
pháp luẶt Việt Ñgm uà pháp luật quốc tế. Đây cũng là một khối 


10 


kiến thức rất cần thiết đối với những người có trình.độ đại học 
nói chung và đối với mỗi công dân nói riêng. Bởi vì, nhà nước 
hiện đại quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật - một hệ thống 
pháp luật phức tạp bao gồm nhiều ngành luật điều chỉnh 
những lĩnh vực quan hệ xã hội khác nhau. Những người có học 
vấn là nguồn nhân lực chủ yếu của bộ máy nhà nước hiện đại - 
bộ máy thực hiện sự quản lý nhà nước bằng hệ thống pháp luật 
phức tạp đó. Do vậy đương nhiên họ cần nắm được những cơ sở 
lý luận chung nhất về mỗi ngành luật, tạo điều kiện để tiếp tục 
nghiên cứu về những vấn để cụ thể sẽ va chạm trong thực tiễn. 

Những kiến thức này cũng rất cần thiết đối với những công 
dân hàng ngày thường xuyên va chạm với rất nhiều vấn để 
pháp lý khác nhau. Vì lẽ đó khoa học Nhà nước và pháp luật đại 
cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hầu hết những 
ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta như : 
khái niệm những ngành luật cụ thể trong hệ thống pháp luật, 
đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của các ngành 
- luật đó, chúng được thể hiện trong những văn bản chủ yếu nào, 
các chế định cơ bản (các nhóm quy phạm điều chỉnh những vấn ˆ 
để cơ bản thuộc đối tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật) của 
chúng là gì ? 

Đối tượng nghiên cứu của Nhà nước và pháp luật đại cương, 
như đã trình bày, có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với khoa học Lý 
luận chung về nhà nước và pháp luật - khoa học cơ sở của hệ 
thống các khoa học pháp lý, và với các ngành khoa học pháp lý 
khác. : 

Nhà nước và pháp luật đại cương là một "môn khoa học đại 
cương" có tính chất nhập môn bao gồm hai khối kiến thức : một 
bộ phận là những kiến thức chung, cơ bản, cốt lõi nhất trong 
những kiến thức lý luận chung về nhà nước và pháp luật; bộ 


11: 


phận khác là những kiến thức khái quát nhất của các khoa học 
pháp lý chuyên ngành. Do đó, trước hết khoa học Nhà nước và 
pháp luật đại cương khác các ngành khoa học pháp lý khác ở 
chỗ nó có đối tượng nghiên cứu rộng hơn, khái quát hơn. Mặt 
khác, nó không thể nghiên cứu thật chỉ tiết, cụ thể, sâu sắc và 
đầy đủ từng khái niệm, phạm trù, quy luật, biểu hiện cụ thể 
trong thực tiễn đời sống của nhà nước và pháp luật nói chung 
như Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, cũng như của 
từng ngành luật như các khoa học pháp lý chuyên ngành. 
Chính ở đây biểu hiện tính chất đại cương, nhập môn của khoa 
học này. 


I1.9. Phương pháp nghiên cứu của khoa học Nhà 
nước và pháp luật đại cương 


Phương pháp nghiên cứu của một môn khoa học là tổng thể 
những quan điểm tiếp cận, cách thức, phương tiện, thủ pháp để 
tìm hiểu đối tượng được nghiên cứu. Khi nói đến phương pháp 
nghiên cứu của một khoa học chúng ta cần phải xem xét hai 
phạm trù : phương pháp luận và những phương pháp nghiên 
cứu cụ thể của khoa học đó. 

1. Phương pháp luận của một khoa học là lập trường 
xuất phát, quan điểm tiếp cận đối tượng nghiên cứu... 

Phương pháp luận của khoa Bọc Nhà nước và pháp luật đại 
cương, cũng như phương pháp luận của những môn khoa học xã 
hội khác, là chủ nghĩa duy uột biện chứng, chủ nghĩa duy uật 
lịch sử và phép biện chứng duy uột - đó là phương pháp luậu 
Mác - Lên. 

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng cơ bản nhất 
của đời sống xã hội, chúng phát sinh, phát triển cùng với sự 
tiến hoá của con người, của xã hội. Quá trình tiến hoá đó, suy 


12 


cho cùng, đều dựa trên cơ sở của đời sống vật chất.Và vöi tư 
cách là những hiện tượng cơ bản nhất của đời sống xã hội loài 
người, chúng liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ và liên hệ mật 
thiết với mọi hiện tượng tự nhiên và xã hội khác. Do đó 
phương phúp luận Mác - Lênin đòi hỏi phải xem xét nhà 
nước và pháp luật theo hai quan điểm sau : : 

- Quan điểm duy uật biện chứng đòi hỏi xem xét nhà 
nước và pháp luật trong mối liên hệ với đời sống vật chất của xã 
hội loài người. Khoa học Mác - Lênin tìm thấy trong cơ sở kinh 
tế nguồn gốc xuất hiện, sự tổn tại và phát triển của xã hội cũng 
như của nhà nước và pháp luật (quan điểm duy vật). 

_ Đồng thời, quan điểm này cũng đòi hỏi phải xem xét nhà 
nước và pháp luật trong mối quan hệ qua lại gắn bó hữu cơ với 
nhau, trong sự phát triển và biến đổi với những mâu thuẫn vốn 
có của chúng (quan hệ biện chứng). 

- Quan điểm duy uật lịch sử đòi hỏi phải nghiên. cứu. 
nhà nước và pháp luật trong tiến trình phát triển lịch sử cụ, 
thể của chúng, nghĩa là phải tính toán đến tất cả những đặc 
điểm và hoàn cảnh lịch sử đặc thù của xã hội trong từng giai 
đoạn trải dài theo trình tự thời gian gắn liền và tác động tới 
sự xuất biện, tổn tại và phát triển của nhà nước và pháp 
luật từ trước đến nay. 

"Phương pháp luận Mác - T88jh còn sử dụng phép biện 
chứng duy uật trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật. Phép 
biện chứng duy vật đòi hỏi phải nghiên cứu nhà nước và pháp 
luật trong mối liên hệ hữu cơ với những yếu tố quy định chúng 
và trong mối liện hệ chặt chẽ với đời sống thực tế. Nghĩa là phải 
nghiên cứu nhà nước và pháp luật trong mối liên hệ chặt chẽ 
với cơ sở kinh tế, với quan hệ giữa các giai tầng khác nhau 
trong xã hội (tức là với chính trị, bởi đó là những yếu tố có vai 


18. 


trò quyết định trực tiếp nội dung, bản chất, cũng như những 
đặc điểm cơ bản của nhà nước và pháp luật - những hiện tượng 
trung tâm, đặc thù của kiến trúc thượng tầng xã hội có giai cấp. 
Đồng thời phải nghiên cứu nhà nước và pháp luật trong mối 
liên hệ với truyền thống , phong tục, tập quán, đạo đức dân tộc, 
bối cảnh quốc tế..., và cả với những điều kiện tự nhiên trong đó 
tồn tại nhà nước và pháp luật, bởi những hiện tượng này ít hoặc 
nhiều đều có ảnh hưởng nhất định tới nhà nước và pháp luật 
nói chung và các vấn đề cụ thể của chúng. 

Mặt khác, phải gắn việc nghiên cứu nhà nước và pháp luật 
với những nhu cầu của thực tiễn, với thực tiễn đời sống xã hội 
và hoạt động của nhà nước, trong đó có thực tiễn hoạt động xây 
dựng pháp luật và thực hiện pháp luật. Đó còn vì thực tiễn là 
thước đo chân lý, là tiêu chuẩn kiểm nghiệm tính đúng đắn của 
những kết luận khoa học. C.Mác đã viết: Vấn đề tìm hiểu xem 
tư duy của con người có thể đạt tới một chân lý khách quan hay 
không, không phải là một vấn đề lý luận mà là vấn đề thực 
tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân 
lý, nghĩa là chứng minh tính hiện thực và sức mạnh, tính trần 
tục của tư duy của mình. Sự tranh cãi về tính hiện thực hay 
không biện thực của tư duy tách rời thực tiễn là một vấn đề 
kinh viện thuần tuý 6), 

9. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể của khoa học 
Nhà nước và pháp luật đại cương là những cách thức, phương 
tiện, thủ pháp kỹ thuật cụ thể được sử dụng để tiếp cận, xem 
xét những vấn đề về nhà nước và pháp luật. 

Khoa học Nhà nước và pháp luật đại cương sử dụng các 


€Ð G Mác - Ph.Ăngghen. Tuyển tập, Tập l, NXB Sự thật, Hà Nội, 
1981, tr. 22ð. 


14 


phương pháp nghiên cứu như : trừu tượng khoa học, phân tích 
và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch, xã hội học cụ thể, pháp luật 
so sánh, v.v... 


Phương phúp trừu tượng khoa học có vai trò quan 
trọng trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật nói chung, 
bởi vì nhà nước và pháp luật là những hiện tượng rất. phức 
tạp và vô cùng phong phú. Mặt khác, nó càng đặc biệt quan 
trọng đối với một khoa học lý luận mang tính khái quát cao 
như Nhà nước và pháp luật đại cương. Phương pháp trừu 
tượng khoa học là phương pháp tư duy dựa trên cơ sở tách 
cái chung khỏi cái riêng, tạm thời gạt cái riêng ra ngoài, 
trước hết quan tâm đến cái chung. Bằng trừu tượng hoá, tư 
duy tạm gạt ra một bên những hiện tượng bề ngoài, những 
cái ngẫu nhiên, thoáng qua, không ổn định, để đi vào cái 
chung, cái tất yếu, ổn định, bản chất, tức là quy luật vận 
động của đối tượng nghiên cứu. 

Phương pháp phân tích uà tổng hợp cũng được sử dụng 
rộng rãi trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật. Phân tích. 
là phương pháp tách cái toàn thể hay hiện tượng phức tạp ˆ 
thành những bộ phận, những mặt, những yếu tố cấu thành 
đơn giản hơn để nghiên cứu. Phương pháp phân tích luôn đi 
song song với phương pháp tổng hợp - là phương pháp liên 
kết, hợp nhất các bộ phận, các yếu tố, các mặt đã được phân 
tích vào lại với nhau để tìm ra những mối liên hệ cơ bản 
của chúng nhằm nhận thức sự vật trong một tổng thể 
thống nhất. 

Phương pháp quy nạp uà diễn dịch. Quy nạp là phương - 
pháp đi từ cái riêng đến cái chung, tức là đi từ nhận thức 
những sự vật riêng lẻ, từ những kinh nghiệm đến những cái 


chung, những nguyên lý chung. Diễn dịch là phương pháp đi 


từ những tri thức về cái chung đến tri thức về cái riêng. 


1ỗ 


+. Phương pháp xã hội học cụ thể là phương pháp nghiên ˆ 

. cứu những vấn để về nhà nước và pháp luật dựa trên cơ sở: 
những tư liệu điều tra xã hội học cụ thể, thăm dò dư luận `“ 
xã hội, v.v.. " 


e Phương pháp Đấng tích lô gíc quy phạm là phương 
pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở xử lý, phân loại, phân tích 
các quy phạm pháp luật và các bộ phận cấu thành của 
chúng nhằm tìm hiểu đặc trưng cũng như những mối liên 

hệ lỗ-gíc của . chúng, thông qua đó tìm ra những yếu tố hợp 

lý hoặc không hợp lý, mâu thuẫn để có biện pháp khắc 
phục. 


se  - Phương pháp so sánh pháp luột cũng là phương pháp 
_đang được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu nhà nước và 
pháp luật. Đây là phương pháp đổi chiếu các quy phạm, các 
chế định, các ngành luật của một quốc gia với nhau để tìm 
ra những điểm đặc thù, phù hợp hoặc mâu thuẫn; hoặc so 
sánh những bộ phận đó cũng như cả hệ thống pháp luật 
của một quốc gia này với các quốc gia khác, nhằm tìm ra 
những nét giống nhau, khác nhau, những nét đặc thù, 
những cái tiên tiến và phù hợp để có thể tiếp thu nhằm 
hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước mình. So sánh 
những nội dung cụ thể trên của pháp luật không tách rời 
với những yếu tố quy định chúng như hoàn cảnh kinh tế - 
xã hội, văn hoá, tập quán, truyền thống pháp lý,!v.v... - 
Ngoài ra, trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật còn có 

thể sử dụng các phương pháp khác. Cần lưu ý là, trong nghiên _ 

cứu những hiện tượng phức tạp. như nhà nước và pháp luật, 


muốn đạt tới chân Lý khoa học cần sử dụng tổng hợp các phương 


pháp nghiên cứu nói trên và phải dựa trên nền tảng phương 
pháp luận Mác - Lênin. 


16 


I2. VỊ TRÍ CỦA KHOA HỌC NữÄ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 
ĐẠI CƯƠNG TRONG HỆ THỐNG CÁC KHOA HỌC XÃ - 
HỘI, KHOA HỌC PHÁP LÝ 


IL9.1. Nhà nước và pháp luật đại cương trong hệ 
thống các khoa học xã hội 


Như trên đã nói, nhà nước và pháp luật là những hiện 
tượng trung tâm, cơ bản và phức tạp nhất của xã hội, do đó 
chúng đồng thời được nghiên cứu bởi nhiều ngành khoa học xã 
hội khác nhau. Vì vậy, khoa học Nhà nước và pháp luật đại 
cương - khoa học chuyên nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, 
đương nhiên có quan hệ qua lại chặt chẽ với tất cả những 
ngành khoa học nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau của xã 
hội loài người. Đó có thể coi là một đặc trưng của khoa học Nhà 
nước và pháp luật đại cương. 

Bởi thế, trong nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, khoa 
học Nhà nước và pháp luật đại cương phải dựa vào tổng thể 
những kiến thức, những phương pháp của nhiều khoa học xã 
hội khác. Chỉ có như vậy nó mới có thể lý giải một cách khoa 
học và toàn diện các hiện tượng nhà nước và pháp luật. Trong 
đó đặc biệt quan trọng là mối liên hệ giữa Nhà nước và pháp 
luật đại cương với các khoa học: triết học, kinh tế È học ‹ chính trị 
Mác - Lênin và chính trị học. Chính.vì thế, trước khi nghiên 
cứu Nhà nước và pháp luật đại cương cũng như các khoa học 
pháp lý khác, chúng ta cần phải nắm vững kiến thức các môn 
khoa học nói trên. 

« - Triết học Mác - Lênin (là khoa học nghiên cứu những quy 
luật chủng nhất của quá trình phát sinh, tổn tại và phát 
triển của tự nhiên, xã hội và tư duy theo quan điểm duy 
vật biện chứng, duy vật lịch sử và phép biện chứng duy vật) 
với tính cách là cơ sở thế giới quan khoa học hiện đại có vai 


17 


-_ trò đặc biệt quan trọng đối với khoa học Nhà nước và pháp 


luật đại cương. Với tư cách là cơ sở phương pháp luận, triết 


học Mác - Lênin cung cấp hệ thống những phạm trù, khái 


niệm cơ bản cho fchoa học Nhà nước và pháp luật đại cương. 
Về thực chất, Nhà nước và pháp luật đại cương, cũng như 
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, là sự tiếp tục trực 
tiếp của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó phát triển và cụ thể 
hoá những nguyên lý triết học chung của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử về bản chất cũng như những quy luật chung nhất 
của sự phát sinh, tổn tại và phát triển của nhà nước và 
pháp luật, về tác động qua lại của nhà nước và pháp luật 
với cơ sở kinh tế... Tuy nhiên, chủ nghĩa duy vật lịch sử,với 
tư cách là một bộ phận của triết học,là khoa học về các quy 
luật chung nhất của sự phát triển của tất cả các hiện tượng 
xã hội, còn đối tượng của Nhà nước và pháp luật đại cương 
chỉ là những quy luật của một bộ phận các hiện tượng xã 
hội ấy, đó là nhà nước và pháp luật, cũng như những biểu 
hiện cụ thể của nhà nước và pháp luật mà thôi. 

Kinh tế học chính trị (nghiên cứu quy luật vận động của 
các phương thức sản xuất, quy luật giá trị, của lưu thông 
và phân phối, quan hệ giữa nền sản xuất và các yếu tố gắn 


bó trực tiếp với nó, trong đó có hai hiện tượng nhà nước và 


pháp luật...) cũng cung cấp cho Nhà nước và-pháp luật đại 
cương những kiến thức có tính chất nền tảng, ví dụ, những . 
khái niệm như hình thái kinh tế - xã hội, phương thức sản 
xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, sở hữu, quy 
luật vận động của phương thức sản xuất là cơ sở của sự 
phát triển xã hội... Nhưng Nhà nước và pháp luật đại cương 


.khác với kinh tế học chính trị ở chỗ đối tượng của nó là 


+ 
“ 


HN 


: những hiện tượng cơ bản thuộc kiến trúc thượng tầng của 


,xã .hội chứ không phải cơ sở hạ tầng - nền \ tảng kinh tế. 


18, 


e Chính trị học (khoa học nghiên cứu về quy luật vận động 
của các quá trình chính trị, đấu tranh chính trị, các lực 
lượng, nhân tố chính trị nói chung, trong đó có nhà nước và 
pháp luật) cũng cung cấp cho Nhà nước và pháp luật đại 
cương những khái niệm của mình như : quyền lực chính trị, 
hệ thống chính trị, quan hệ chính trị, quan hệ giai cấp, 
đảng phái,v.v... Bởi lẽ, Nhà nước và pháp luật đại cương 
nghiên cứu về nhà nước và pháp luật - một bộ phận, nhưng 
là bộ phận trung tâm của đời sống chính trị, của quan hệ 
chính trị - đối tượng nghiên cứu của chính trị học. 


1.2.2. Nhà nước và pháp luật đại cương trong hệ 
thống các khoa học pháp lý 


Nhà nước và pháp luật đại cương có vị trí quan trọng trong 
hệ thống các khoa học pháp lý. Hệ thống các khoa học pháp 
lý đuật học) có thể chia thành ba nhóm : các khoa học lý luận - 
lịch sử, các khoa học pháp lý chuyên ngành và các khoa học 
pháp lý ứng dụng, trong đó Nhà nước và pháp luật đại cương ở 
vào nhóm đầu, nó vừa cung cấp những kiến thức có ý nghĩa 
nhập môn, vừa cung cấp những kiến thức cơ sở để nghiên cứu 
các khoa học pháp lý khác. 

Trước hết, Nhà nước và pháp luật đại cương cung cấp 
những kiến thức cơ sở : những phạm trù, khái niệm, những quy 
luật, nguyên lý chung để các ngành khoa học pháp lý chuyên 

ngành và ứng dụng ‹ đi sâu nghiên cứu n các vấn \ để riêng ' biệt 
thuộc đối tượng của mình. Dưới giác độ này, Nhà nước và pháp 
luật đại cương còn là một khoa học có ý nghĩa phương ›pháp 
luận. Ngược lại, các khoa học pháp lý chuyên ngành và ứng 
dụng lại cung cấp cho khoa học Nhà nước và pháp luật đại 
cương những tư liệu cụ thể để nghiên cứu, trên cơ sở tư liệu đó 


19 


mà trừu tượng hoá, khái quát hoá nâng lên thành những 
nguyên lý, quy luật. 

Hai là, Nhà nước và pháp luật đại cương cung cấp những 
kiến thức chung, khái quát nhất làm cơ sở để đi sâu nghiên cứu 
ở những giai đoạn đào tạo tiếp theo những vấn đề của Lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật - môn khoa học lý luận đặc 
thù. 

Ba là, cũng như lý luận chung về nhà nước và pháp luật, 
Nhà nước và pháp luật đại cương xác định quan điểm tiếp cận 
và định hướng nghiên cứu cho các khoa học lịch sử về nhà nước 
và pháp luật, lịch sử các học thuyết chính trị - những khoa học 
nghiên cứu nhà nước và pháp luật thông qua quá trình phát 
sinh, tên tại và phát triển của những sự kiện, hiện tượng, tư 
tưởng theo trình tự thời gian. Ngược lại, các khoa học này cung 
cấp những tư liệu để Nhà nước và pháp luật đại cương nhận 
thức đúng đắn và sâu sắc hơn bản chất, quy luật phát triển của 
nhà nước và À phập luật.. 


13. HỆ THỐNG KHÓA HỌC VÀ HỆ THỐNG MÔN HỌC “NHÀ 
NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯỜNG” 


Từ những phân tích ở các phần trên cho phép định nghĩa 
khoa học Nhà nước và pháp luật đại cương là hệ thống những 
khái niệm, phạm trù, quan điểm, học thuyết về nhà nước và 
pháp luật nói chung, cũng như những khải niệm chung nhất, cơ 
bản nhất về hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế. 

Hệ thống cấu trúc của một ngành khoa học rộng hơn hệ 
thống cấu trúc của môn học tương ứng, bao hàm hệ thống cấu 
trúc môn học đó. Mỗi môn học được xây dựng phù hợp với mỗi 
đối tượng nhất định, với mỗi chương trình vài hivng bệ öÐE hà voi 


20 s. › ạ 


gian nhất định. Hệ thống cấu trúc môn học Nhà nước và pháp 
luật đại cương áp dụng cho nhóm nghành V bao gồm 60 tiết là 
chương trình dài nhất và đầy đủ nhất hiện nay về môn học này 
cũng không chứa đựng hết toàn bộ những vấn đề đại cương về 
nhà nước và pháp luật. Hệ thống môn học này, như được thể 
hiện ở phần mục lục của giáo trình này, không nghiên cứu 
những vấn đề như : hệ thống chính trị, nhà nước và cá nhân, 
các giai đoạn phát triển của nhà nước tư sản, hoạt động xây 
dựng pháp luật, hình thức và phương pháp giải thích pháp luật, 
áp dụng pháp luật tương tự, các học thuyết hiện đại về nhà 
nước và pháp luật... 

Hiện nay, môn học Nhà nước và pháp luật đại cương được 
giảng dạy cho tất cả các sinh viên ở giai đoạn đại cương của Đại 
học quốc gia Hà Nội, trong đó đối với các nhóm ngành IV, Va, 
VI, VII về khoa học xã hội và nhân văn là môn bắt buộc, còn đối 
với các nhóm nghành I, II, III về khoa học tự nhiên là môn tự 
chọn, và chương trình các nhóm ngành đều 4ð tiết, ngoại trừ 
nhóm ngành Va là 60 tiết. Nội dung cốt lõi của giáo trình 45 
tiết về cơ bản tương tự như giáo trình 60 tiết, chỉ có sắp xếp lại 
một số chỗ, rút bớt một số vấn đề và nhiều vấn để trình bày đơn 
giản hơn. Giáo trình 4õ tiết cũng sẽ áp dụng chung cho các 
nhóm nghành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ nhóm 
ngành Vb), vì mọi sinh viên không chuyên luật ở giai đoạn đại 
cương đều cần trang bị một khối lượng kiến thức pháp luật như 
nhau. Khối kiến thức đó cũng đủ để nghiên cứu thêm một số 
môn khoa học pháp lý cụ thể đối với sinh viên một số ngành 
như kinh tế, báo chí, du lịch, quốc tế học... Riêng đối với sinh 
viên nàn ngành Va - nhóm ngành có những chuyên ngành 
luật (như quản lý xã hội, xã hội học), cần đặc 
thị XIB PHẾHS tử vì những kiến thức pháp liật.E sẽ giúp. 


búa Hồ CHỈ _ua, 8002 La 
„Vu 8000 | 21 


ích rất nhiều cho việc nghiên cứu những lĩnh wvựa: khoa -học 
tửơng ứng.. Đối với sinh viên nhóm ngành VỀ ¬: nhóm ngành 
dành riêng cho ngành luật của. Đại học. Quốc, gia. Hà-ậj„puáo 
trình này cũng có ích với tư cách như một giáo trình:ý luận 
chung-về nhà nước và pháp luật rút gọn và so với, giáo trình, Lý 
luận chưng về phà nước và xăng luật -chưa sửa. đổi vẫn có một 
số nội dung;mới, .- nợ vẽ cà Ty la : .. 


HP 


Sự: T0 0E  Hiệng là Gổ Tế í 
k ` ° c> z8 VỆ L3 
Đuag sốc MTV! (RẼU GIUNN vớ” "- 


rạt, Hân }ềWu gi ¬od ca óc 


c, ,0t01‹ 40h TRyf (pin: 6V 2ồ1/t( 6° rủ Đội ,v20 óc 
, * n _ TT h TH `. ˆ mẮ. St kg h _: =" ~ 
..... vụ l6 D H31v trú: 2693 82 v33 0Áu vận Khoa 
¬ ` h *£ vŸ, Tà ve ca. TẾ ' ?; 
ĐẠI tYz? ệ v8 nh t Ta. Mệ2LẾn) tt ¡14 
l 
$ ¿j+ 
kệ 210) 1Á LẠ có 
go cêtn ca TðI ò2 Ngực củ te 
0 +a 0Q sài u JÌN đái Đa Tản g 
tha ti tit Šv 3b Xây Ôn tọa Trà! TH ợU 
} 3 P CWi/( cưd b 
: 
Ð VỆ avŸ, +? ti/271 11,9 
N › ¡1í 
¬. ì H k xo › 
4... 
{1 
tr. 
ï 


. ¬ ` KV, $ ' Ti và RO) ` 
ho âu 2...2. ........ 
SE Á 4 voi Vu TP ng, € 3 


Đề v)  £uyY "8#. có. 2 


Chương II 


NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT VÀ 
CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC 


ILI. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC 


II1.1. Học thuyết Mác - Lênin và các học thuyết 
khác về nguồn gốc nhà nước 


Nhà nước xuất hiện từ khi nào và do những nguyên nhân gì 
là một trong những vấn đề quan trọng đòi hỏi khoa học nhà 
nước và pháp luật đại cương phải giải đáp. Từ thời trung cổ, 
nhiều nhà tư tưởng đã đưa ra những lý giải về nguồn gốc nhà 
nước và cho đến nay vấn để nguồn gốc nhà nước vẫn là một chủ 
đề nổi bật trong cuộc đấu tranh tư tưởng trên thế giới. Nhà 
nước là một hiện tượng xã hội rất phức tạp, do khác nhau về ý 
thức hệ, về cách nhìn nhận lịch sử và do những hạn chế có tính 
chất lịch sử, trong việc giải thích nguồn gốc nhà nước đã hình 
thành nhiều quan điểm, nhiều học thuyết khác nhau. Nhìn 
nhận một cách khái quát chúng ta có thể phân chia các học 
thuyết đó thành hai loại : 1) Học thuyết của các nhà sáng lập 
chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc nhà nước ; 2) Các học 
thuyết khác về nguồn gốc nhà nước (còn gọi là các học thuyết 
phi mác-xít về nguồn gốc nhà nước). 

1. Các học thuyết phi mác xít uề nguồn gốc nhà nước 
có đặc điểm chung là giải thích nguồn gốc nhà nước không dựa 
trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, điển 


hình có : thuyết quyền gia trưởng, thuyết thần quyền, thuyết 
khế ước xã hội, thuyết. vũ lực và thuyết tâm lý. 


Những người theo thuyết quyền gia trưởng cho rằng nhà 


nước xuất hiện là kết quả phát triển của gia đình và quyền gia. 


trưởng, nhà nước là một gia tộc mở rộng, quyền lực nhà nước là 
quyền gia trưởng mở rộng. Người sáng lập thuyết quyền gia 
trưởng là Aristote (384 - 322 trước Công nguyên), về sau có các 
đại biểu như Bodin, H. Mare. Các nhà tư tưởng của thuyết 
quyển gia trưởng hình dung tổ chức và cơ chế thực hiện quyền. 
lực nhà nước giống như tổ chức của gia đình và quyền lực của 
người gia trưởng, tổ chức gia đình là hình mẫu cho tổ chức nhà 
nước. H. Mare cho rằng : xã hội nguyên thủy hợp thành bởi 
nhiều gia tộc, trong mỗi gia tộc, các đệ tử phải phục tùng người 
con trai trưởng tức là gia trưởng. Gia trưởng có quyền chi phối 
tối cao đối với gia tộc, gia tộc phát triển đã phân hóa thành 
nhiều gia tộc, các gia tộc hình thành sau sự phân chia này vẫn 
phục tùng quyền lực người gia trưởng của gia tộc gốc và trên cơ 
sở đó các gia tộc kết hợp lại thành thị tộc, nhiều thị tộc hợp 
thành chủng tộc, các chủng tộc hợp thành quốc gia. Quyền lực 
của gia trưởng khi đó phát triển thành quyền lực nhà nước. 
Theo thuyết thần quyền thì nhà nước là sản phẩm sáng 
tạo của thượng đế, vì thương xót nhân loại thượng đế đã tổ chức 
ra nhà nước để lãnh đạo nhân dân, duy trì trật tự cộng đồng. 
Giải thích nguồn gốc nhà nước theo quanh điểm thần quyền xuất 
hiện từ rất xa xưa và nó tổn tại trong ý niệm của nhiều dân tộc, 
nhưng chỉ ở Châu Âu nó mới được hệ thống thành một luận 
thuyết. Do sự giải thích khác nhau về quan hệ giữa nhà nước 
và giáo hội, những người theo thuyết thần quyền đã phân hóa 
thành nhiều phái. Phới giáo quyền thừa nhận sự lệ thuộc của 
nhà nước vào giáo hội và cho rằng thượng đế sáng tạo ra nhân 
loại, thống trị nhân loại cả về thể xác và tỉnh thần, sau đó đã 


24 


đem trao quyền đó cho giáo hội, nhưng rồi giáo hoàng chỉ giữ lại 
quyền lực về tỉnh thần, còn quyền thống trị về thể xác (còn gọi 
là tục quyển) giáo hoàng trao cho một người là Ông Vua để 
thống trị dân chúng. Tinh thần chỉ phối thể xác nên giáo hội chỉ 
_ phối nhà vua, ở bên trên nhà vua. Phới quân chủ cho rằng vua 
nhận trực tiếp từ thượng đế quyền thống trị dân chúng và phải 
chịu trách nhiệm trước thượng đế, nhân dân phải phục tùng 
tuyệt đối nhà vua, Phái này do Luthez khởi xướng, về sau có 
các đại biểu như Bossenet, Filmer, Stahl... Phái dân quyên lại 
cho rằng, thượng đế trao cho nhân dân quyền lực, rồi nhân dân 
ủy thác cho nhà vua, cùng vua cam kết rằng vua phải cai trị 
một cách công minh và chỉ như vậy nhân dân mới phục tùng 
nhà vua, nếu vua thi hành quyền lực một cách bạo ngược thì 
nhân dân sẽ vùng dậy, phản kháng lại. Đại biểu cho phái này 
có J.Calvin, Langnet, J.Althisiua. 

Thuyết khế ước xã hội cho rằng con người sống trong thế 
giới tự nhiên và xã hội đều tự do, bình đẳng nhưng mỗi người 
không tự bảo vệ được quyển lợi của mình một cách độc lập, 
thường bị người khác xâm phạm. Vì vậy họ đã cùng nhau ký 
kết một khế ước để tổ chức ra nhà nước, sử dụng nhà nước bảo 
vệ lợi ích của mỗi thành viên trong cộng đồng. Nhà nước xuất 
hiện là kết quả ký kết một khế ước giữa các thành viên của một 
xã hội không có nhà nước. Các nhà tư tưởng của thuyết khế ước 
xã hội đã lấy thuyết quyền tự nhiên làm tiền để tư tưởng cho 
thuyết của mình. Đại biểu của thuyết khế ước xã hội có Joan 
Bodin (1530 - 1596), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke 
(1632-1704), Charles Louis Montesquleu (1689-1775), Jean 
Jaccuen Rousseau (1712 - 1778)... Vấn để đặt ra là nếu nhà 
nước không bảo vệ được quyền lợi của nhân dân tức là không 
thực hiện được vai trò của mình thì sẽ giải quyết như thế nào ? 
J. .Locke, 'Spinoza, Rousseau cho rằng nếu nhà nước sử dụng 
quyền lực một cách không công minh, làm hại lợi ích của nhân 


25 


dân, không thực hiện được vai trò của mình thì nhân dân có 
- quyển làm cách mạng, lật đổ nhà nước, thay đổi chính thể. 
- Thuyết khế ước xã hội hình thành trong bối cảnh nền chuyên 
chế phong kiến đang ở giai đoạn suy tàn, tình thế trực tiếp của 
các cuộc cách mạng tư sản nổ ra chống lại chuyên chế, độc đoán 
đã xuất hiện. 

Những nhà tư tưởng của thuyết bạo lực chủ trương rằng, 
nhà nước xuất hiện là kết quả sử dụng bạo lực của thị tộc này 
với thị tộc khác, thị tộc chiến thắng thiết lập ra bộ máy bạo lực 
để nô dịch những người thất bại, nhà nước là công cụ của kẻ 
mạnh thống trị kẻ yếu. Thuyết vũ lực do phái ngụy biện Hy 
Lạp khởi xướng, phái này tuyên bố : chân lý thuộc về kẻ mạnh 
(cường quyền là chính lý), về sau có các đại biểu như Hume, 
Gumplovich, E. Duyzinh... Hume từng nhấn mạnh rằng : vũ 
lực là cơ sở của sự thống trị, là nguyên nhân sản sinh nhà nước. 

Thuyết £ầm lý lại cho rằng nhà nước xuất hiện do tâm lý 
của người nguyên thủy luôn muốn phụ thuộc vào các thủ lĩnh, 
các giáo sĩ... Nhà nước là tổ chức do các siêu nhân 6ó sứ mạng 
lãnh đạo xã hội tổ chức ra. L.Petozazítki, Phoreder... cà những 
đại biểu của thuyết này. 


Ngoài ra còn xuất hiện quan niệm về "xhè nước siêu trái 
đất" giải thích sự xuất hiện loài người và sự ra đời của nhà nước 
là kết quả du nhập và thử nghiệm của nền văn minh bên ngoài 
trái đất vào trái đất. 

Ngoài những học thuyết nêu trên, trước sự phát triển của 
lịch sử, những thành tựu và cứ liệu khoa học do các ngành khoa 
học đưa lại, một số nhà tư tưởng tư sản có cách nhìn khách 
quan hơn, cách tiếp cận khoa học hơn về vấn đề nguồn gốc nhà 
nước như Adam Smith, Ferguson. Smith cho rằng chính chế độ 
tư hữu tài sản và sự phân chia xã hội thành giai cấp đã làm 
phát sinh nhà nước, khi chế độ tư hữu tài sản chưa hình thành 


26 


thì chưa có nhà hước, xã hội phân chia thành người giàu và 
người nghèo;lúc ấy người giàu cần một quyền lực mạnh chống 
lại sự phản kháng của người nghèo đó là nhà nước. Theo 
Ferguson thì thời hoang sơ chưa có sự phân biệt giàu nghèo, 
không có sự đối lập về lợi ích nên không có sự thống trị giai cấp 
và không có nhà nước. 

Có thể nói rằng các học thuyết, các quan điểm trình bày 
- trên đây khi giải thích nguồn gốc nhà nước với tính cách là một 
hiện tượng xã hội đã tách rời nhà nước với quá trình vận động 
và phát triển của đời sống vật chất xã hội loài người, không 
nhìn thấy nguyên nhân vật chất của sự ra đời nhà nước. Theo 
họ, nhà nước là hiện tượng tổn tại mãi cùng xã hội loài người, là 
một tổ chức quyền lực của tất cả các thành viên trong xã hội. 


2. Học thuyết Mác - Lênin uề nguồn gốc nhà nước 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin giải thích nguồn 
gốc nhà nước trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng 
và lịch sử, đã chỉ ra rằng : nhà nước không phải là hiện tượng 
xã hội vĩnh cửu, bất biến mà là một phạm trù lịch sử, có quá 
trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Lịch sử xã hội loài 
người đã trải qua một thời kỳ chưa có nhà nước đó là chế độ 
công xã nguyên thủy và sẽ phát triển đến giai đoạn không cần 
đến nhà nước. Nhà nước nảy sinh từ trong đời sống xã hội, xuất 
hiện khi xã hội loài người phát triển đến một trình độ nhất 
định, và khi những điều kiện khách quan của sự tổn tại nhà 
nước không còn nữa thì nhà nước sẽ tiêu vong. Quan điểm này 
được đưa ra dựa trên các căn cứ khoa học rút ra từ nghiên cứu 
và phân tích toàn bộ lịch sử hiện thực của loài người. Các luận 
điểm : quan trọng của học thuyết Mác - Lênin về nguồn gốc nhà 
nước được trình bày trong các tác phẩm "Nguồn gốc của gia 
đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước" của Ph. Ăngghen, về 
sau được bổ sung và phát triển trong tác phẩm "Nhà nước và 


27 


cách mạng" của V. Lênin. 


II.1.2. Quá trình hình thành nhà nước 

1. Công xã nguyên thủy uà tổ chức thị tộc - bộ lạc 

Chế độ công xã nguyên thủy là hình thái kinh tế - xã hội 
đầu tiên của xã hội loài người. Đây là một xã hội chưa có giai 
cấp, chưa có nhà nước nhưng nguyên nhân làm xuất hiện nhà 
nước đã nảy sinh từ trong xã hội công xã nguyên thủy. Vì vậy, 
giải thích nguồn gốc nhà nước phải phân tích và tìm hiểu toàn 
diện điều kiện kinh tế - xã hội, cơ cấu tổ chức của xã hội công 
xã nguyên thủy. 

Cơ sở kinh tế của công xã nguyên thủy là chế độ sở hữu 
chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động. Trong xã hội 
công xã nguyên thủy, do trình độ của lực lượng sản xuất xã hội 
còn rất thấp kém, công cụ lao động rất thô sơ, con ngừơi trong 
trạng thái bất lực trước các biến đổi của tự nhiên và thú đữ, họ 
phải co cụm lại và dựa vào nhau để cùng sinh hoạt, kiếm sống 
và bảo vệ mình. Các thành viên của xã hội công xã nguyên thủy 
'cùng lao động và cùng hưởng thụ những thành quả lao động 
chung mang lại. Năng suất lao động rất thấp chỉ tạo ra được khối 
lượng sản phẩm đủ duy trì ở mức độ tối thiểu nhu cầu của các 
thành viên trong xã hội, vì thế xã hội không có của cải dư thừa. 
Sản phẩm lao động được phân phối theo nguyên tắc bình quân, 
mọi thành viên của xã hội đều bình đẳng như nhau trong sản 
xuất và phân phối sản phẩm. Không có sản phẩm dư thừa nên 
không tạo ra khả năng chiếm đoạt làm của riêng, không có tư 
hữu tài sản. Cơ sở kinh tế của xã hội công xã nguyên thủy quy 
định hình thức tổ chức, quản lý của xã hội đó. 

Xã hội công xã nguyên thủy được tổ chức rất đơn giản, thị 
tộc là tế bào, là cơ sở cấu thành xã hội. Thị tộc được tổ chức 


28 


“heo nguyên tắc huyết thống, lúc đầu huyết thống được xác lập 
tọa. dòng mẹ goi là thị tộc mẫu hệ và về sau được xác lập theo 
dòng cha gọi là thị tộc phụ hệ. Thị tộc tồn tại trên nền tảng vật 
chất là lao động sản xuất tập thể và sở hữu chung về tài sản. 
Mỗi thành viên của thị tộc đều bình đăng về quyền lợi và địa vị 
xã hội, trong xã hội không tồn tại đặc quyền. không có sự phân 
hóa giàu nghèo. Xã hội công xã nguyên thủy có sự phân công 
lao động nhưng mang tính tự nhiên giữa các thành viên của thị 
tộc để làm những công việc thích hợp khác nhau : giữa đàn ông 
và đàn bà, người khỏe. người già và trẻ em. Phân công lao động 
chưa mang tính xã hội nên không tạo ra vị trí khác nhau của 
con người trong sản xuất và đời sống. 

Thị tộc là hình thức tổ chức mang tính £/ quản đầu tiên, 
nhưng để tổn tại và phát triển, thị tộc cũng cần đến quvển lực 
và hệ thống quản lý để thực hiện quyền lực đó. Hệ thống quản 
lý của công xã thị tộc là Hội đồng thị tộc uà tù tưởng. Hội đồng 
thị tộc hợp thành bởi tất cả các thành viên đã trưởng thành của 
thị tộc, là tổ chức quyền lực cao nhất của thị tộc. Hội đồng bàn 
bạc dân chủ, bình đẳng và ra những quyết định tập thể về 
những vấn đề quan trọng của đời sống thị tộc, quyết định này 
phản ánh lợi ích của cả cộng đồng và được mọi thành viên thị 
tộc tuân thủ tự giác. Trường hợp vi phạm thì người vi phạm 
phải chịu hình thức cưỡng chế của cộng đồng thị tộc. Tù trưởng 
do Hội nghị toàn thể thị tộc bầu ra, được lựa chọn từ những 
người nhiều tuổi, có kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng. Tù 
trưởng đứng đầu thị tộc song không có đặc quyển so với các 
thành viên khác của thị tộc, họ cũng phải lao động và được 
hưởng thụ như mọi người. Do được thị tộc bầu ra một cách dân 

chủ cho hền tù trưởng có quyền lực lớn, quyền lực này có tính 
cưởng: chế nhửng không dựa trên một cơ quan cưỡng chế chuyên 


x. 


29 


biệt nào mà dựa trên sự ủng hộ, sự đồng tình rộng rãi của tất 
cả các thành viên thị tộc. Người tù trưởng chịu sự giám sát và 
phán quyết của cộng đồng thị tộc về họat động của mình, khi 
không nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm thì sẽ bị bãi miễn. 

Quyền lực trong xã hội công xã nguyên thủy là một đảm 
bảo cho thị tộc tổn tại, phát triển và có sức cưỡng chế mạnh mẽ, 
có hiệu lực cao trong cộng đồng nhưng là quyền lực xã hội, chưa 
mang tính chất giai cấp, chưa phải là quyền lực nhà nước. 
Quyền lực hòa nhập vào xã hội, thuộc về tất cả các thành viên 
của công xã nguyên thủy và do toàn thể cộng đồng tổ chức ra. 
Vì lợi ích và địa vị của mỗi thành viên trong cộng đồng là bình 
đẳng tho nên quyền lực ấy không dựa trên bộ máy cưỡng chế 
chuyên biệt tách khỏi xã hội, sự ủng hộ và tự giác thực hiện của 
các thành viên cộng đồng vì lợi ích chung đã tạo nên sức mạnh 
quyền lực. Quyền lực xã hội và cách thức tổ chức quyền lực ấy 
là đặc trưng nổi bật nhất của chế độ tự quản nguyên thủy và 
nền dân chủ nguyên sơ nhất của loài người. 

Quá trình phát triển xã hội công xã nguyên thủy đã xuất 
hiện hình thức tổ chức cao hơn là bảo tộc, bộ lạc và liên mình 
bộ lạc. Bào tộc được kết hợp bởi nhiều thị tộc có quan hệ hôn 
nhân với nhau. Nhiều bào tộc kết hợp thành bộ lạc. ở giai đoạn 
phát triển cao hơn, nhiều bộ lạc kết hợp nhau thành liên minh 
bộ lạc. Bào tộc, bộ lạc, liên minh bộ lạc được hình thành trên cơ 
sở kinh tế và xã hội giống như thị tộc, tính chất quyền lực và 
cách tổ chức quyển lực không có sự khác biệt về chất so với thị 
tộc, tuy rằng trình độ phát triển đạt được cao hơn thể hiện ở 
mức độ tập trung quyển lực. 

2. Phân hóa giai cấp uà sự xuất hiện nhà nước 

Xã hội công xã nguyên thủy chưa có nhà nước nhưng quá 
trình vận động và phát triển của nó đã làm xuất hiện những 


30 


tiện đề vật chất cho sự tan rã của tổ chức thị tộc - bộ lạc và sự 
rạ đời nhà nước. 

Trong quá trình sống và lao động sản xuất, con người ngày 
một phát triển hơn về thể chất, trí lực, cấu trúc các giác quan 
ngày một hoàn thiện, hiểu biết nhiều hơn các quy luật tự nhiên 
và xã hội, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất, luôn tìm 
kiếm và cải tiến các công cụ lao động. Tất cả những yếu tố này 
đưa đến năng suất lao động xã hội tăng lên không ngừng. Đặc 
biệt khi kim loại được phát hiện và tham gia vào quá trình sản 
xuất với tính cách là công cụ lao động đã làm cho lực lượng sẵn 
xuất xã hội đạt được những bước tiến rõ rệt. Năng suất lao động 
tăng nhiều, hoạt động kinh tế của xã hội trở nên phong phú và 
đa dạng đòi hỏi phải có sự chuyên môn hóa về lao động. Vào 
thời kỳ cuối của chế độ công xã nguyên thủy đã diễn ra lần lượt 
ba lần phân công lao động xã hội : 1) Chăn nuôi tách khỏi 
trồng trọt ; 2) Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp ; 3) Buôn 
bán phát triển, thương nghiệp ra đời đã tách khỏi quá trình sản 
xuất vật chất trực tiếp của xã hội. 

Sự phát triển của công cụ sản xuất, sự phân công lao động 
xã hội làm cho kinh tế đạt được những bước tiến dài, sản phẩm 
làm ra ngày một nhiều hơn so với yêu cầu thỏa mãn ở mức độ 
cần thiết nhu cầu xã hội, đã xuất hiện điều kiện chiếm đoạt của 
cải dư thừa của công xã nguyên thủy làm tài sản riêng của một 
số người. Những người có địa vị và uy tín trong xã hội như tù 
trưởng, thủ lĩnh quân sự lợi dụng ưu thế sẵn có của mình chiếm 
đoạt tài sản của thị tộc - bộ lạc thành tài sản riêng. Quá trình 
tư hữu tài sản diễn ra, chế độ tư hữu được hình thành. Trước 
đây do.khả năng kinh tế không cho phép và nhu cầu về sức lao 
động kbông đặt ra nên tù binh bị bắt trong các cuộc giao tranh 
giữa các thị tộc - bộ lạc đều bị giết, về sau do sản xuất phát 
triển, nhu cầu:sức lao động tăng tù binh được giữ lại nuôi để bổ 


3 


sung nguồn lao động và những người có địa vị trong thị tộc đã 
chiếm hữu và khai thác lao động cho cá nhân họ. Công cụ sản 
xuất phát triển, hoạt động kinh tế theo hướng chuyên môn hóa 
vì thế sản xuất không nhất thiết phải bằng lao động tập thể. 
Chế độ hôn nhân một vợ một chồng xuất hiện, gia đình có cơ 
cấu nhỏ tách khỏi gia đình phụ hệ cơ cấu lớn và trở thành đơn 
vị kinh tế tự chủ trong sản xuất, độc lập tài sản, tự định đoạt 
sản phẩm lao động. 

Trong quá trình sản xuất. những người có cỏng cụ tôt, có 
sức khỏe và kinh nghiệm thu được hiệu quả cao, ngày càng giàu 
có. Những biến đổi về mặt kinh tế của xã hội công xã nguyên 
thủy làm cho cộng đồng dân cư thuần nhất của thị tộc - bộ lạc 
phân hóa thành những bộ phận đối lập nhau về lợi ích. Một số 
người giàu có do chiếm được tư liệu sản xuất, do bóc lột lao động 
tù binh và bóc lột những người nghèo khác, đã giành được vị trí 
ưu thế trong xã hội và trở thành giai cấp bóc lột. Những người 
không có tư liệu sản xuất, bị bóc lột ngày càng nghèo khó trở 
thành giai cấp bị bóc lột. Hai bộ phận dân cư này (giai cấp bóc 
lọt và giai cắp bị bóc lột) do quyền lợi đối lập nhau nên mâu 
thuẫn với nhau ngày càng gay gắt và quyết liệt, điều kiện kinh 
tế - xã hội là cơ sở tồn tại của xã hội công xã nguyên thủy bị 
phá v5. quyển lực xã hội và hệ thống quản lý do toàn thể các 
thành viên cộng đồng tổ chức ra để bảo vệ lợi ích của các thành 
viên bình đẳng nay không thích hợp với xã hội đã phân hóa và 
mâu thuẫn gay gắt về lợi ích. Để duy trì trật tự và quản lý một 
xã hội đã có những thay đổi rất căn bản đòi hỏi phải có một tổ 
chức và một quyền lực mới khác về chất. Tổ chức đó do giai cấp 
chiếm được ưu thế uê kinh tế tổ chức ra để thực hiện sự thống trị 
giai cấp, dập tắt xung đột công khai giữa các giai cấp, giữ các 
xung đột ấy trong uòng một trật tự, bảo uệ lợi ích uà địa 0ị của 
điai cấp thống trị. Đó là nhà nước. Chế độ công xã nguyên 
thủy tan rã, nhà nước xuất hiện là kết quả của sự vận động, 


32 


' phát triển nội tại của xã hội loài người. Tiền đề kinh tế của sự 
ra đời nhà nước là chế độ tư hữu tài sẵn, tiền đề xã hội của sự 
Tạ. đời nhà nước là sự phân hóa xã hội thành các giai cấp, các 
tầng lớp có lợi ích đối lập nhau và mâu thuẫn giữa các giai cấp, 
các tầng lớp ấy gay gắt đến mức không thể điều hòa được. Tiền 
đề xã hội là kết quả phát triển tất yếu của tiền để kinh tế. Nhà 
nước ra đời là một quá trình chuyển hóa dần dần, qua nhiều 
giai đoạn, các cơ quan quản lý thị tộc - bộ lạc chuyển biến 
thành các cơ quan nhà nước. Đây cũng là quá trình chịu sự chi 
phối của nhiều yếu tố khác thuộc về đặc điểm địa lý, kinh tế... 
của các dân tộc khác nhau. 

3. Những phương thức hình thành nhà nước điển 
hình trong lịch sử 


Nghiên cứu quá trình xuất hiện nhà nước trong lịch sử, 
Ph. Ăngghen đã nêu ra 3 phương thức điển hình của sự ra đời 
nhà nước ở Châu Âu. 

1) Sự ra đời của nhà nước Aten 

Nhà nước Aten ra đời là kết quả vận động của những 
nguyên nhân nội tại trong xã hội. Do sự chiếm hữu tài sản và 
sự phân hóa giai cấp trong xã hội, tổ chức thị tộc không còn 
thích hợp cần thay thế bằng bộ máy quản lý mới nhằm đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ lợi ích của những người giàu có. Vì thế sự xuất 
hiện nhà nước Aten là phương thức xuất hiện nhà nước có tính 
thuần túy và cổ điển nhất. 

... 9) Sự ra đời của nhà nước Giéc-manh 


. Đo nhu cầu phải thiết lập sự cai trị đối với vùng đất La Mã 
"sau hiến thắng của người Giéc-manh đối với đế chế La Mã cổ 
đại mắ hà nước xuất hiện chứ không phải do yêu cầu đấu 
từanh: giai cấp trong xã hội Giéc-manh. Sau khi nhà nước Giéc- 
maih ) ra đời và bước vào củng cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước, 
sự 'phâhóà gìai cấp trong xã hội Giéc-manh mới rõ rệt. 


33 


3) Sự ra đời của nhà nước Rôma 


Nhà nước Rôma xuất hiện là do sự thúc đẩy của cuộc đấu 
tranh giữa những người bình dân sống ngoài các thị tộc Roma 
chống lại giới quý tộc của các thị tộc Roma. 

4) Sự ra đời của các nhà nước Phương Đông cổ đại 

Ở Phương Đông cổ đại nhu cầu tự vệ và yêu cầu sản xuất 
như khai khẩn đất đai, trị thủy, chống thiên tai đòi hỏi con 
người phải tập hợp nhau lại trong một cộng đồng có sự liên hệ 
cao hơn gia đình và thị tộc, với một bộ máy có quyền lực tập 
trung, thống nhất hơn để điều hành và quản lý các công việc 
chung của cộng đồng đó là nhà nước. Nhà nước xuất hiện không 
phải do đồi hỏi bức thiết của đấu tranh giai cấp trong xã hội. 
Nhà nước ra đời trước khi xã hội diễn ra sự phân hóa giai cấp rõ 
rệt, mâu thuẫn giai cấp chưa thực sự gay gắt. Khi phân hóa 
giai cấp rõ rệt, mâu thuẫn giai cấp gay gắt, sự tồn tại của nhà 
nước đã đáp ứng được đòi hỏi của xã hội và khi đó nhà nước có 
cơ sở kinh tế - xã hội để tôn tại và phát triển. 

Giới nghiên cứu lịch sử cho rằng nhà nước xuất hiện ở Việt 
Nam khá sớm. Vào khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước Công 
nguyên, lực lượng sản xuất xã hội phát triển, chế độ tư hữu về ˆ 
tư liệu sinh họat ra đời, với ruộng đất đã hình thành chế độ sở 
hữu nhà nước, sự phân hóa xã hội diễn ra chậm chạp. Đến đầu 
thiên niên kỷ thứ 1 trước Công nguyên, xã hội Việt cổ xuất hiện 
các tầng lớp dân cư nhưng sự khác nhau về lợi ích không rõ rệt 
và mâu thuẫn giữa các tầng lớp đó chưa gay gắt. Nhu cầu 
thường trực đặt ra là xây dựng và quản lý các công trình trị 
thủy, thủy nông, chống thiên tai và chống ngoại xâm đồi hỏi cả 
cộng đồng phải hợp lực và thống nhất bộ máy quản lý để thực 
hiện các chức năng xã hội. Khi xã hội diễn ra sự phân hóa rõ 
rệt, bộ máy quản lý ấy đã tách khỏi xã hội và đóng vai trò là 
công cụ thống trị xã hội. Nhà nước ra đời vào khoảng thế kỷ 6 - 


_34 


7 trước công nguyên. Nhà nước Việt Nam đầu tiên là nhà nước 
Văn lang của các vua Hùng. 


I2. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC 

Vấn đề bản chất của nhà nước từ trước tới nay vẫn là một 
nội dung nổi bật trong cuộc đấu tranh tư tưởng, là "trung tâm 
của mọi vấn đề chính trị và mọi tranh luận chính trị" °. Bản 
chất của nhà nước thể hiện tập trung ở tính chất giai cấp của 


nhà nước, vai trò xã hội và những đặc trưng của nhà nước. 


II2.1. Tính chất giai cấp của nhà nước 


Đưa ra những giải thích khác nhau về nguồn gốc nhà nước, 
các nhà tư tưởng cổ đại và sau này là các nhà tư tưởng tư sản 
đều không chỉ ra được bản chất của nhà nước, hoặc là không 
nhìn thấy hoặc là cố tình che giấu hay xuyên tạc, họ quan niệm 
nhà nước như là cơ quan điều hòa các lợi ích giai cấp, nhà nước 
không phải là công cụ thống trị giai cấp trong xã hội có giai cấp. 
Một số nhà tư tưởng tư sản hiện đại thừa nhận sự xung đột giai 
cấp là nguyên nhân xuất hiện và lý do tổn tại của nhà nước, 
nhưng lại cho rằng nhà nước tư sản hiện nay đã trở thành công 
cụ duy trì trật tự chung, phục vụ lợi ích của mọi thành viên 
trong xã hội, đã khắc phục được những hạn chế của nhà nước 
"kinh điển" và trở thành nhà nước phi giai cấp. Nhiều học 
thuyết như thuyết nhà nước phúc lợi chung, thuyết hội tụ, 
thuyết hậu công nghiệp... đã cố chứng minh rằng sự phát triển 
kinh tế, khoa học - công nghệ sẽ tạo ra khả năng chuyển hóa 
nhà nước tư sản thành nhà nước mới bằng con đường hòa bình. 

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng nhà 


1 : ¿ 
£ V, Lânin toàn tập, tập 39, NXB Tiến bộ, M, 1979, tr. 31. 
n 


3õ 


nước chỉ xuất hiện và tổn tại trong xã hội có giai cấp và luôn 
mang tính chất giai cấp sâu sắc. Làm rõ tính chất giai cấp của 
nhà nước phải giải đáp được câu hỏi : nhà nước do giai cấp nào 
tổ chức ra và lãnh đạo, nhà nước tổn tại và hoạt động trước hết 
phục vụ lợi ích của giai cấp nào trong xã hội. 

Nghiên cứu nguồn gốc ra đời của nhà nước, các nhà kinh 
điển của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định : "Nhà nước là sản 
phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể 
điểu hòa được" ? nhà nước trước hết là "bộ máy trấn áp đặc 
biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác" '? là bộ máy dùng 
để duy trì sự thống trị giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, sự 
thống trị giai cấp, xét về nội dung, thể hiện ở 3 mặt : kinh tế, 
chính trị và tư tưởng. Để thực hiện sự thống trị của mình, giai 
cấp thống trị phải tổ chức và sử dụng nhà nước, củng cố và duy 
trì quyền lực về chính trị, kinh tế và tư tưởng đối với toàn xã 
hội. Bằng nhà nước, giai cấp thống trị về kinh tế trở thành giai 
cấp thống trị về chính trị, ý chí của giai cấp thống trị được thể 
hiện một cách tập trung và biến thành ý chí nhà nước, bắt buộc 
mọi thành viên trong xã hội phải tuân theo, các giai cấp, các 
tầng lớp dân cư phải hành động trong một giới hạn và trật tự phù 
hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. | 

Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt, là công cụ sắc 
bén nhất duy trì sự thống trị gia1 cấp, đàn áp lại sự phản kháng 
của các giai cấp bị thống trị, bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp 
thống trị. Do nắm được quyển lực nhà nước, hệ tư tưởng của _ 
giai cấp thống trị biến thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội. 

Trong các xã hội bóc lột, nhà nước có thuộc tính chung là bộ 
máy đặc biệt duy trì sự thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng 


Ê? Sách đã dẫn, tập 33, tr.9. 
) Sách đã dẫn, tập 33, tr.110. 


j6 


của thiểu số đối với đa số là nhân dân lao động, thực hiện nền 
chuyên chính của giai cấp bóc lột. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
nhà nước kiểu mới, là công cụ thực hiện nền chuyên chính và 
bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một bộ máy thống trị của đa số 
với thiểu số. 


H.2.2. Vai trò xã hội của nhà nước 


Tính chất giai cấp là thuộc tính cơ bản thể hiện bản chất 
của nhà nước, nhưng bản chất của nhà nước còn thể hiện ở vai 
trò xã hội của nó. Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội với cơ 
cấu bao gồm giai cấp thống trị và các giai cấp, các tầng lớp dân 
cư khác. Bản thân giai cấp thống trị cũng chỉ tổn tại trong mối 
quan hệ với các giai cấp, các tầng lớp dân cư khác. Do vậy nhà 
nước ngoài tính cách là công cụ duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi 
ích của giai cấp thống trị còn phải là một tổ chức quyển lức 
công, là phương thức tổ chức bảo đảm lợi ích chung của xã hội. 
Nhà nước không chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà 
còn đứng ra giải quyết những vấn đề nảy sinh từ trong đời lệ 
xã hội, bảo đảm trật tự chung, sự ổn định, bảo đảm các giá trị 
chung của xã hội để xã hội tổn tại và-phát triển. Như vậy nhà 
nước không chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền mà phải 
bảo đảm lợi ích của các giai tâng khác trong xã hội khi mà 
những lợi ích đó không mâu thuẫn căn bản với lợi ích của giai 
cấp thống trị. 


Vai trò xã hội là một thuộc tính khách quan phổ biến của 
nhà nước nhưng biểu hiện cụ thể và mức độ thực hiện vai trò 
này không giống nhau ở những kiểu nhà nước khác nhau, trong 
một kiểu nhà nước ở các giai đoạn phát triển khác nhau của nó 
vai trò xã hội của nhà nước cũng có những nội dung cụ thể 
không giống nhau. Không thấy được vai trò xã hội của nhà nước 


đĩ 


sẽ không giải thích được các chức năng và hoạt động thực tiễn 
của nhà nước trong lịch sử và hiện đại, dẫn đến quan niệm 
không đầy đủ và không khách quan về bản chất của nhà nước. 


II2.3. Các đặc điểm (dấu hiệu) của nhà nước 


Các nhà nước trong lịch sử có sự khác nhau về bản chất, 
nhưng đều có những đặc điểm (dấu hiệu) chung. Những đặc 
điểm của nhà nước cho phép phân biệt nhà nước với tổ chức thị 
tộc bộ lạc trong xã hội công xã nguyên thủy và phân biệt nhà 
nước với các tổ chức chính trị - xã hội do giai cấp thống trị tổ 
chức ra. Những đặc điểm của nhà nước góp phần giải thích vị 
trí trung tâm của nhà nước trong đời sống xã hội có giai cấp, sự 
tác động mạnh mẽ, toàn diện và có hiệu quả đối với đời sống xã 
hội. Các đặc điểm đó là : 

1. Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công 
công đặc biệt, có bộ máy chuyên thực hiện cưỡng chế uà 
quản lý những công uiệc chung của xã hội. Quyền lực này 
không hòa nhập vào dân cư như trong xã hội công xã nguyên 
thủy mà tách khỏi xã hội, chủ thể của quyền lực này là giai cấp 
nắm quyển thống trị về kinh tế và chính trị trong xã hội. Để 
thực biện quyền lực và quản lý xã hội, cần có một lớp người 
chuyên làm nhiệm vụ quản lý, họ được tổ chức thành các cơ 
quan và hình thành nên bộ máy cưỡng chế duy trì sự thống trị 
giai cấp, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, buộc các giai cấp 
và các tầng lớp dân cư trong xã hội phải phục tùng ý chí giai 
cấp thống trị. 

9. Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ 
(phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ) 
không phụ thuộc chính kiến, huyết thống, nghề nghiệp, giới 
tính. Sự phân chia này làm cho sự tác động của nhà nước diễn 
ra trên quy mô rộng lớn nhất, hình thành bộ máy nhà nước ở 


38 


trung ương và địa phương. Trong số các thiết chế chính trị - xã 
hội chỉ nhà nước mới xác lập lãnh thổ của mình, lãnh thổ được 
chia thành những bộ phận cấu thành nhỏ hơn là tỉnh, huyện, 
xã, v.v... Nhà nước thực thi quyền lực trên toàn bộ lãnh thổ 
quốc gia. 

3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia thể hiện ở quyền tự 
quyết của nhà nước về tất cả các vấn đề thuộc chính sách đối 
nội và đối ngoại của quốc gia, không phụ thuộc vào lực lượng 
bên ngoài. Chủ quyền quốc gia là thuộc tính không tách rời nhà 
nước, trong các thiết chế chính trị - xã hội, nhà nước là một tổ 
chức duy nhất có chủ quyền quốc gia. Quyền lực nhà nước có 
hiệu lực với tất cả dân cư, các tổ chức trên lãnh thổ quốc gia. 
Dấu hiệu chủ quyền quốc gia làm xuất hiện quan hệ về quốc 
,tịch tức là quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa cá nhân với một 
nhà nước mà người đó có tư cách là công dân. 

4. Nhà nước ban hành pháp luật uà thực hiện quản 
lý bắt buộc uới công dân. Là đại diện chính thức của xã hội, 
nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật. 
Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng gắn bó hữu cơ nhau, 
không thể có nhà nước mà không có pháp luật và ngược lại, , 
không thể có pháp luật mà không có nhà nước. Nhà nước có bộ. 
máy cưỡng chế đảm bảo cho pháp luật được thực hiện trên thực 
tế và thực hiện sự quản lý bắt buộc với mọi thành viên trong xã 
hội. 

ð. Nhà nước quy định các loại thuế uà thực hiện thu 
thuế dưới hình thức bắt buộc. Nhà nước có một bộ máy bao 
gồm một lớp người tách khỏi quá trình trực tiếp sản xuất ra của 
cải vật chất cho xã hội, chuyên làm chức năng quản lý, vì vậy 
cần nuôi dưỡng bộ máy ấy và cần kinh phí đảm bảo cho bộ máy 
hoạt động. Đặt ra các loại thuế và thu thuế dưới hình thức bắt 
buộc nhằm tạo ra nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu đó và đảm 


39 


bảo cho việc thực hiện vai trò xã hội của nhà nước. Thuế đã góp 
phân xác lập quan hệ chặt chẽ giữa nhà nước và dân cư. Nội 
dung, hình thức của thuế, cách thu thuế ngày càng được các 
nhà nước hoàn thiện phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Từ sự phân tích về nguồn gốc, tính chất giai cấp, vai trò xã 
hội và đặc trưng của nhà nước có thể định nghĩa : Nhà nước là 
một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên 
làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý nhằm 
duy trì trật tự xã hội, bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp thống 
trị trong xã hội có giai cấp. 


I3. CÁC KIỂU LỊCH SỬCỦA NHÀ NƯỚC 
II.3.1. Khái niệm kiểu lịch sử của nhà nước 


Các nhà nước trong các thời kỳ phát triển khác nhau của 
lịch sử loài người có bản chất cụ thể khác nhau, kiểu nhà nước 
là một khái niệm giúp chúng ta nhận thức cụ thể, sâu sắc sự 
khác nhau về tính chất giai cấp, vai trò xã hội và những đặc 
trưng của các nhà nước ở các thời kỳ lịch sử khác nhau đó. Kiểu 
nhà nước là khái niệm quan trọng của lý luận nhà nước và 
pháp luật đại cương. 

Học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội là cơ 
sở lý luận của sự phân chia các nhà nước trong lịch sử thành 
các kiểu khác nhau. Hình thái kinh tế xã hội là một kiểu tổ 
chức xã hội phù hợp với một phương thức sẵn xuất nhất. định, 
trong đó tương ứng với mỗi kiểu quan hệ sản xuất (tức là cơ sỏ 
hạ tầng của xã hội) là tổng thể các quan hệ chính trị - tư tưởng 
và một kiểu thiết chế chính trị - pháp lý nhất định (tức là kiến 
trúc thượng tầng). Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng 


40 


tầng. Nhà nước là một bộ phận quan trọng nhất thuộc kiến trúc 
thượng tầng, bản chất, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy nhà 
nước... suy cho cùng do cơ sở kinh tế xã hội quy định. Mỗi 
phương thức sản xuất nhất định với kiểu quan hệ sản xuất đặc 
trưng có một kiểu nhà nước tương ứng. Lịch sử xã hội loài người 
cho đến nay đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội trong đó có 4 
hình thái kinh tế xã hội có giai cấp và tương ứng có bốn kiểu 
nhà nước : nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư 
sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu khái niệm kiểu 
nhà nước chúng ta hiểu đây đủ hơn nội dung, bản chất của 
quyển lực nhà nước, biết được một nhà nước cụ thể nào đó là 
của giai cấp nào, bảo vệ và phục vụ trước hết lợi ích giai cấp nào 
trong xã hội. 

Kiểu nhà nước là tổng thể những đặc điểm cơ bản của nhà 
nước thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội, những điều kiện 
phát sinh, tổn tại và phát triển của nhà nước trong một hình 
thái kinh tế xã hội có gia1 cấp nhất định. 

Mỗi kiểu lịch sử của nhà nước có những đặc điểm riêng biệt 
về bản chất, chức năng, nhưng kiểu nhà nước chủ nô, kiểu nhà 
nước phong kiến, kiểu nhà nước tư sản đều có đặc điểm chung 
là kiểu nhà nước bóc lột, chúng xuất hiện và tổn tại trên cơ sở 
chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, là công cụ duy trì và bảo vệ 
nền thống trị và lợi ích của các giai cấp chủ nô, địa chủ phong 
kiến và tư sản. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới 
và cuối cùng trong lịch sử, được xây dựng trên cơ sở chế độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, là tổ chức quyền lực 
của nhân dân lao động, sứ mệnh lịch sử của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa là xóa bỏ chế độ bóc lột, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. 

Khái niệm kiểu lịch sử của nhà nước là phạm trù lý luận chỉ 
ra điều kiện tổn tại và phương thức phát triển của nhà nước 
trong lịch sử. Lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử 


41 


thay thế các hình thái kinh tế xã hội và thay thế các kiểu nhà 
nước. Sự thay thế kiểu nhà nước diễn ra thông qua cóch mạng 
xã hội mà kết quả là kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ uò 
hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước. Đó là quy luật phát triển 
của lịch sử. Sự phát triển không ngừng, tính năng động và cách 
mạng của lực lượng sản xuất xã hội đã mâu thuẫn ngày càng 
gay gắt với quan hệ sản xuất trì trệ, lỗi thời, đòi hỏi phải phá bỏ 
- quan hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hệ sản xuất mới, giải 
phóng lực lượng sản xuất phát triển. "Cơ sở kinh tế thay đổi thì 
tất cả các kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều, 
nhanh chóng"6), 

Nhưng sự thay thế các kiểu nhà nước không phải là một 
quá trình tự nó, giai cấp thống trị đại biểu cho phương thức sản 
xuất cũ không bao giờ tự rời bỏ nhà nước và địa vị thống trị của 
mình, bởi vậy giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất mới 
phải tập hợp lực lượng để lật đổ kiểu nhà nước cũ, thiết lập kiểu 
nhà nước mới. Nhà nước mới được thiết lập thực hiện những ` 
biện pháp giải phóng sức sản xuất xã hội, bảo vệ và phục vụ lợi 
ích giai cấp mới lên cầm quyền. Sự thay thế kiểu nhà nước 
không diễn ra tức thời mà là một quá trình chuyển biến từng 
bước và có tính kế tiếp. Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm 
còn phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố khác nhau ở từng nước 
và từng giai đoạn lịch sử cụ thể. 

IIL3.9. Các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến và tư 
sản 


1. Kiểu nhà nước chủ nô 


Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử, ra 


@) C.Mác. Góp phần phê phán khoa học kinh tế chính trị. C. Mác - Ph. 
Ănghen tuyển tập, tập V, NXB Sự thật, Hà Nội, 1989, tr. 638. 


42 


đời khi chế độ thị tộc - bộ lạc tan rã, tư hữu tài sản xuất hiện, 
sự phân hóa xã hội thành giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không 
thể điều hòa được. Cơ sở kinh tế của nhà nước chủ nô là chế độ 
sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và người nô lệ. Trong 
xã hội chiếm hữu nô lệ có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ, 
ngoài ra còn có tầng lớp thợ thủ công và những người lao động 
tự do khác. Chủ nô là một bộ phận thiểu số của xã hội nhưng 
nắm trong tay toàn bộ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, còn 
nô lệ là lực lượng chủ yếu sản xuất ra của cải vật chất nhưng 
chỉ là "công cụ biết nói" trong tay chủ nô, phụ thuộc hoàn toàn 
chủ nô. Tầng lớp thợ thủ công và những người lao động tự do có 
địa vị khác với người nô lệ nhưng vẫn trong quỹ đạo chi phối 
của chủ nô về chính trị, kinh tế, tư tưởng. 

Nhà nước chủ nô, xét về bản chế: là công cụ bạo lực để thực 
hiện nền chuyên chính của giai cấp chủ nô, duy trì sự thống trị 
và bảo vệ lợi ích của chủ nô, đàn áp nô lệ và những người lao 
động khác. AC 

C. Mác và Ph. Ăngghen khi nghiên cứu hình thái kinh tế - 
xã hội chiếm hữu nô lệ đã phân chia chế độ chiếm hữu nô lệ 
thành hơi loại hình xã hội : 1) Chế độ nô lệ cổ điển (còn gọi là 
chế độ nô lệ Hy-La), loại hình này chủ yếu tổn tại ở phương Tây 
cổ đại, nô lệ chiếm tỷ trọng cao trong cộng đồng dân cư và là lực 
lượng lao động chủ yếu của xã hội. Sự chiếm hữu nô lệ và bóc 
lột mang tính điển hình, mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ rõ rệt; 
2) Chế độ nô lệ phương Đông cổ đại (còn gọi là chế độ nô lệ gia 
trưởng) : nô lệ chưa phải là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã 
hội mà được sử dụng để phục vụ các việc trong gia đình, các 
thành viên công xã nông thôn (nông nô) là lực lượng lao động 
chính của xã hội,chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư,được tự do hơn số 


43 


với nô lệ. Chế độ nô lệ phương Đông cổ đại duy trì nhiều tàn dư 
của chế độ thị tộc. - œ7 

Nhà nước chủ nô thực hiện bảo vệ và củng cố chế độ sở hữu 
của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và người nô lệ, đàn áp sự 
phản kháng của nô lệ và các tầng lớp khác bằng bạo lực, củng 
cố hệ tư tưởng tôn giáo và sử dụng nó để thống trị về mặt tư 
tưởng đối với xã hội. Trong một mức độ nhất định, nhà nước chủ 
nô cũng tổ chức một số hoạt động kinh tế như quản lý đất đai, 
tổ chức khai hoang, xây dựng và quản lý các công trình thủy 
nông... Chức năng đối ngoại nổi bật của nhà nước chủ nô là tiến 
hành chiến tranh xâm lược, bằng chiến tranh, giai cấp chủ nô 
thực hiện khát vọng làm giàu, cướp bóc của cải, bắt tù binh bổ 
sung vào đội quân nô lệ và mở rộng phạm vi thống trị. 

Ở giai đoạn đầu, bộ máy nhà nước chủ nô còn đơn giản, 
mang nhiều dấu ấn của tổ chức thị tộc. Chủ nô đổng thời là 
người lãnh đạo quân sự và nhà chức trách. Về sau bộ máy phát 
triển hơn trong đó cảnh sát, quân đội, tòa án là những bộ phận 
chủ yếu cấu thành bộ máy nhà nước.: 

2. Kiểu nhà nước phong biến 

Khi quan hệ chiếm hữu nô lệ bộc lộ sự lạc hậu và lỗi thời so 
với sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội đã kìm hãm 
mạnh mẽ sự phát triển sản xuất, mâu thuẫn giai cấp giữa chủ 
nô và nô lệ gay gắt, khởi nghĩa của nô lệ xảy ra liên tiếp. Lao 
động của người nông dân trên đất đai của các chúa đất đưa lại 
năng suất cao hơn lao động của nô lệ và dần dần đã thay thế 
lao động của nô lệ, chế độ phong kiến thay thế chế độ chiếm 
hữu nô lệ. ở Châu Âu, nhìn chung nhà nước phong kiến ra đời 
khi chế độ chiếm hữu nô lệ sụp đổ, nhưng với dân tộc Giéc- 
manh và một số dân tộc khác như Triều Tiên, Mông Cổ ở Châu 
Á, nhà nước phong kiến là nhà nước đầu tiên. Nhà nước phong 
kiến là kiểu nhà nước bóc lột có những tiến bộ hơn so với kiểu 


44 


nhà nước chủ nô. 

Cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến là chế độ sở hữu của 
giai cấp địa chủ phong kiến đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu 
là ruộng đất, người nông dân không có hoặc có rất ít ruộng đất 
nên phải phụ thuộc vào địa chủ phong kiến. Xã hội phong kiến 
có kết cấu gial cấp phức tạp, địa chủ và nông dân là hai giai cấp 
chính, ngoài ra trong xã hội còn có tầng lớp thợ thủ công, 
thương nhân... Ngay gia1 cấp địa chủ phong kiến cũng được chia 
ra nhiều đẳng cấp với những đặc quyền khác nhau về sở hữu 
ruộng đất, vua hay quốc vương là người thứ bậc cao nhất trong 
hệ thống các thứ bậc, đẳng cấp của xã hội phong kiến. Các đẳng 
cấp phong kiến ở Châu Âu như công, hầu, bá, tử, nam... đều 
gắn liền với những mức độ khác nhau về số lượng điền trang, 
thái ấp mà họ chiếm hữu. 

Địa vị người nông dân trong xã hội phong kiến có những ưu 

thế hơn so với địa vị người nô lệ nhưng chưa có sự khác biệt rõ 

rệt. Nông dân có kinh tế cá thể, được sở hữu đối với nhà cửa, 
công cụ lao động, sức kéo, ruộng đất (thường với số lượng ít) nên 
họ quan tâm đến sản xuất và hiệu quả lao động. Địa chủ phong 
kiến không có quyền định đoạt tính mạng người nông dân như 
trong chế độ chiếm hữu nô lệ. Sống trên các lãnh địa của phong 
kiến, người nông dân bị bóc lột dưới hình thức nộp tô bằng hiện 
vật (thóc gạo, vật nuôi...) hoặc bằng tiền, ngòai ra còn bị cưỡng 
bức lao dịch cho phong kiến. Mức độ phụ thuộc của người nông 
dân vào địa chủ phong kiến có khác nhau ở các nước và trong 
các giai đoạn cụ thể của nhà nước phong kiến. 

Về bản chất, nhà nước phong kiến là công cụ trong tay giai 
sấp. địa chủ phong kiến để thực hiện chuyên.chính đối với giai 
cấp nông dân, những người thợ thủ công và các tầng lớp lao 
động khác, là phương tiện duy trì địa vị kinh tế, bảo vệ lợi ích 
TÀ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến. 


45 


Nhà nước phong kiến bảo vệ chế độ sở hữu ruộng đất của 
địa chủ phong kiến, duy trì các hình thức bóc lột với nông dân 
và các tầng lớp lao động khác, đàn áp sự chống đối của những 
người lao động bằng bạo lực và đàn áp tư tưởng, tuyên truyền 
hệ tư tưởng phong kiến, nô dịch các tầng lớp lao động bằng hệ 
tư tưởng tôn giáo và hệ thống tổ chức tôn giáo. Nhà nước phong 
kiến có thực hiện những hoạt động kinh tế nhưng với mức độ 
hạn chế. Về đối ngoại, nhà nước phong kiến tiến hành chiến 
tranh xâm lược mở rộng đất đai - lãnh thổ, cướp bóc của cải và 
phòng thủ chống bành chướng, xâm lược. 

3. Kiểu nhà nước tư sản 

Do sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội và sự hình 
thành quan hệ tư bản trong lòng xã hội phong kiến, quan hệ 
sản xuất phong kiến trở lên lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của 
lực lượng sản xuất, chế độ phong kiến rơi vào tình trạng khủng 
hoảng toàn diện. Đại biểu cho phương thức sản xuất mới tiến 
bộ, giai cấp tư sản có những ưu thế rõ rệt so với giai cấp địa chủ 
phong kiến, khi giành được vị trí chủ đạo trong kinh tế, giai cấp 
tư sản đã tập hợp lực lượng tiến hành cuộc đấu tranh giành 
quyền lực chính trị, thủ tiêu chế độ phong kiến, thiết lập quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở đường cho sức sản xuất phát 
triển. 

Con đường cơ bản và phổ biến nhất để giành quyển lực 
chính trị là cách mạng xã hội, thay thế hình thái kinh tế - xã 
hội phong kiến, thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản. Sự ra 
đời của nhà nước tư sản ở từng nước còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố khác nhau về lịch sử, xã hội, do vậy có những đặc điểm 
riêng..Lịch sử ghi nhận có mấy hình thức điển hình của sự ra 
đời nhà nước tư sảnh sau đây: - 

- Thông qua cuộc cách mạng tư sản với khởi nghĩa vũ trang, 
xóa bỏ trật tự phong kiến, thiết lập quan hệ tư bản. Lực lượng 


46_ 


cách mạng là đông đảo quần chúng lao động do giai cấp tư sản 
lãnh đạo. Cách mạng tư sản đầu tiên ở Hà Lan vào thế kỷ 16, ở 
Anh thế kỷ 17 và ở Pháp thế kỷ 18 là những cuộc cách mạng tư 
sản điển hình dẫn đến sự ra đời nhà nước tư sản. 

- Bằng cải cách tư sản, giai cấp tư sản đang lên trong xã hội 
đã thỏa hiệp với tầng lớp quý tộc phong kiến rồi từng bước củng 
cố thế lực, loại dần tầng lớp quý tộc phong kiến khỏi vũ đài 
quyền lực và thâu tóm quyền lực nhà nước vào tay giai cấp tư 
sản. Hình thức ra đời nhà nước này xuất hiện khi ưu thế chính 
trị của giai cấp tư sản chưa đủ mạnh để lật đổ ngay trật tự 
phong kiến, giành lấy quyền lực nhà nước. Sự ra đời nhà nước, 
tư sản ở Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản là những điển hình cho 
hình thức này. 

- Sự hình thành nhà nước tư sản ở những vùng vốn là thuộc 
địa của Anh. Vào thế kỷ 18 - 19 chế độ phong kiến bộc lộ rõ sự 
lỗi thời, chế độ tư bản đã xuất hiện và phát triển ở nhiều nơi 
trên thế giới, ở những vùng lãnh thổ vốn là thuộc địa của Anh, 
giai cấp tư sản hình thành từ những người Châu Âu di cư đã 
lớn mạnh tập hợp thành giai cấp chiếm ưu thế, đã sử dụng cơ 
chế nhà nước tư sản lấn át thổ dân và xóa bỏ chế độ thị tộc của 
họ, thiết lập chế độ tư sản. 


Sự ra đời của nhà nước tư sản đánh dấu sự tiến bộ to lớn 
trong lịch sử phát triển của nhân loại, trong giai đoạn đầu nhà 
nước tư sản đã có vai trò tích cực trong việc giải phóng xã hội 
khỏi trật tự phong kiến, giải phóng lực lượng sản xuất xã hội, 
đưa đến bước phát triển nhảy vọt của xã hội loài người. Nhà 
nước tư sản là kiểu nhà nước bóc lột cuối cùng trong lịch sử, là 


công cụ duy trì nền thống trị của giai cấp tư sản đối với các tầng 
lớp nhân dân lao động. 


__ Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản về tư liệu sản 


47 


xuất và bóc lột giá trị thặng dư. Đối tượng sở hữu của quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa chủ yếu là công xưởng, hầm mỏ, nhà 
máy, đồn điền với phương thức bóc lột giá trị thặng dư. Cơ cấu 
giai cấp trong xã hội tư sản gồm hai giai cấp chính là-£ sđn và 
uô sản, đây là cơ sở xã hội của nhà nước tư sản. Nắm trong tay 
những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, giai cấp tư sản giữ 
vai trò thống trị xã hội. Về phương diện pháp lý, giai cấp vô sản 
được tự do nhưng do không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao 
động và trở thành người làm thuê cho giai cấp tư sản, chịu sự 
bóc lột của giai cấp tư sản. Cùng với sự phát triển của nền sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô sản đã lớn mạnh về số lượng 
và chất lượng. Ngoài giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, trong xã 
hội tư sản còn có giai cấp nông dân, tầng lớp tiểu tư sản, trí 
thức... Tôn giáo trong xã hội tư sản có vai trò quan trọng nhưng 
không còn là quốc giáo như trong xã hội phong kiến, nhà thờ 
tách khỏi nhà nước, tín ngưỡng là công việc của các cá nhân. 
Nhà nước tư sản đặc biệt chú trọng truyền bá hệ tư tưởng tư 
sản, bảo đảm vai trò thống trị của hệ tư tưởng này trong xã hội, 
ngăn cần sự phát triển của các tư tưởng tiến bộ và cách mạng. 
Cho đến nay quá trình phát triển của nhà nước tư sản có 
thể chia làm bốn giai đoạn chính : a) Thời kỳ thắng lợi của các 
cuộc cách mạng tự sản đến năm. 1871, đây là quá trình hình 
thành, củng cố nhà. nước tư sản và các thiết chế tư sản, nhà 
nước tư sản trong giai đoạn này có vai trò tiến bộ, là tên "lính 
gác đêm" của giai cấp tư sản, can thiệp ít vào kinh tế, giữ vai 
trò duy trì trật tự chung của xã hội, đảm bảo các điều kiện tự 
do cạnh tranh;, b) Giai đoạn từ 1871 - 1917 : chủ nghĩa tư bản 
phát triển thẳnh chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa đế 
quốc, cơ sở xã hội của nhà nước tư sản bị thu hẹp hơn trước, nhà 
nước tư sản biến thành ủy ban quản lý các công việc của các tập 
đoàn tư bản độc quyền, tài phiệt, là bộ máy đàn áp và bạo lực, 
chế độ dân chủ tư sản với những tiến bộ đã chuyển thành chế 


48 


độ phản dân chủ và phản động; c) Giai đoạn từ 1917 - 194ã là 
giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng của chủ nghĩa tư bản, 
nhiều nơi chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa tư bản - 
độc quyển nhà nước, mâu thuẫn giai cấp gay gắt, nhà nước tư 
sản dấn sâu vào con đường phản dân chủ, can thiệp mạnh mẽ 
vào kinh tế, quan liêu hóa, chủ nghĩa quân phiệt và độc tài 
quân sự phát triển. Nền dân chủ tư sản bị chà đạp, pháp chế tư 
sản bị khủng hoảng sâu sắc. Với sự ra đời chế độ phát xít, tính 
chất phản động của nhà nước tư sản đã phát triển đến mức độ 
cao nhất ; d) Từ sau.chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay 
chủ nghĩa tư bản chuyển sang thời kỳ phát triển mới. Nhiều 
nước tư bản đã khôi phục được nhịp độ phát triển kinh tế, vượt 
ra được khủng hoảng và tạo được những bước phát triển to lớn. 
Do ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học - công nghệ 
của loài người, nền kinh tế đạt được hiệu quả cao đã tác động 
làm thay đổi đáng kể bộ mặt xã hội. Đứng trước sự lớn mạnh 
của phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, sự trưởng thành của phong trào dân chủ trong các nước 
tư bản chủ nghĩa, nhiều nhà nước tư sản phải tiến hành những 
cải cách về nhiều mặt đối với kinh tế, chính trị, xã hội để thích 
nghi với điều kiện, hoàn cảnh mới. Tuy nhiên những thành tựu 
mà nhà nước và xã hội tư sản đạt được cũng như những cải 
cách mà nhà nước tư sản tiến hành không làm thay đổi bản 
chất của nhà nước tư sản. Trước sau, nhà nước tư sản vẫn là 
công cụ trong tay giai cấp tư sản để thực hiện nền chuyên chính 
tư sản đối với toàn xã hội. 


II8.3. Nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp 
quyền Việt Nam 

1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước cuối cùng trong 
lịch sử xã hội loài người. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ 


49 


- nghĩa mang tính tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật vận 
động và phát triển của xã hội. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa là những tiền đề về kinh tế, xã 

_ hội và chính trị xuất hiện trong lòng xã hội tư sản. 

Vào nửa cuối thế kỷ 19, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
đã bộc lộ rõ rệt tính trì trệ, kìm hãm sự phát triển sản xuất xã 
hội, không phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản 
xuất đã phát triển đến mức xã hội hóa cao, mâu thuẫn giữa 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và lực lượng sản xuất ngày 
càng gay: gắt đòi hỏi phải tiến hành cải biến cách mạng, xóa bỏ 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, xác lập kiểu quan hệ sản 
xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 
'xuất, đó chính là quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về 
'tư liệu sản xuất - quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Xây dựng 
quan hệ sản xuất kiểu mới cũng có nghĩa là thay thế phương 
thức sản xuất của xã hội, thay thế hình thái kinh tế - xã hội cũ 
bằng hình thái kinh tế xã hội mới và tất yếu dẫn đến sự thay 
thế kiểu nhà nước tư sản bằng nhà nước kiểu mới - nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Đây là tiền để kinh tế cho sự ra đời nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Về mặt xã hội, do nhu cầu tích lũy tư bản, tìm kiếm lợi 
nhuận cao, giai cấp tư sản đã thực hiện sự bóc lột đã man và 
đẩy giai cấp vô sản đến chỗ bần cùng hóa, mâu thuẫn giữa giai 
cấp tư sản với giai cấp vô sản và những người lao động khác 
ngày càng gay gắt. Mặt khác, nhà nước tư sản đã thực hiện 
những chính sách và sử dụng những biện pháp phản động, 
phản dân chủ, chà đạp lên chính những tiêu chuẩn dân chủ mà 
giai cấp tư sản đề ra trước đây dẫn dến xã hội tư sản diễn ra sự 
phân hóa và chia rẽ sâu sắc. Điều này làm cho mâu thuẫn giữa 
tư sản với vô sản và các tầng lớp lao động gay gắt hơn. Cùng với 
sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô 


bì0 


sản lớn triNh không ngừng về số lượng và chất lượng. Là đại 
biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp vô sản ý thức được 
vai trò và sứ mạng lịch sử của mình là lãnh đạo quần chúng lao 
động tiến hành cách mạng xã hội, lật đổ ách thống trị của giai 
cấp tư sản, giải phóng mình và các tầng lớp nhân dân lao động 
khỏi áp bức, bóc lột, thiết lập nhà nước kiểu mới của những 
người lao động - nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Về tư tưởng uà chính trị, những thành tựu vĩ đại của khoa 
học tự nhiên thu được đã mở ra khả năng nhận thức đúng đắn 
hơn bản chất của sự vận động và phát triển của thế giới khách 
quan, trên cơ sở đó và tổng kết một cách khoa học lịch sử phát 
triển của loài người, các lãnh tụ tư tưởng của giai cấp vô sản đã 
sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, học thuyết này là vũ khí tư tưởng khoa học để giai cấp 
công nhân tổ chức và tiến hành cách mạng vô sản, xây dựng 
một chế độ xã hội văn minh. 

Sự phát triển của phong trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng tiên phong lãnh 
đạo, vì thế đẳng Cộng sản và công nhân được thành lập và trở 
thành hạt nhân lãnh đạo quần chúng lao động trong sự nghiệp 
đấu tranh xóa bỏ chế độ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. 

Những tiền đề nói trên là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhưng sự ra đời của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa còn chịu tác động rất mạnh mẽ của các điều 
kiện lịch sử, thời đại và yếu tố dân tộc ở từng quốc gia, từng 
vùng trên thế giới. 

Sự thay thế các hình thái kinh tế xã hội và tương ứng là các 
kiểu nhà nước diễn ra thông qua con đường cách mạng xã hội. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời khi có các tiền để kinh tế, xã 
hộjcebfnh trị và tư tưởng trình bày trên đây nhưng không phải 


B1 


là một quá trình tự nó. Giai cấp công nhân liên hiệp với các 
tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức dưới sự lãnh đạo của 
chính đang vô sản phải tiến hành cách mạng xã hội, sử dụng 
bạo lực cách mạng đập tan bộ máy nhà nước bóc lột, thiết lập 
nhà nước kiểu mới. Bạo lực cách mạng gồm bạo lực chính trị và 
bạo lực vũ trang dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang kết hợp với 
đấu tranh chính trị. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng xã 
hội có tính triệt để nhất, vì vậy mục đích giành chính quyền về 
tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động là vấn đề cơ bản 
và chủ yếu song không phải là cuối cùng và duy nhất. Sau khi 
lật đổ nhà nước bóc lột, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, toàn thể nhân dân lao 
động phải bảo vệ chính quyền của mình, hoàn thiện nó và sử 
dụng chính quyền ấy để tổ chức, xây dựng một xã hội không có 
áp bức, bóc lột, bình đẳng, tự do và nhân đạo - xã hội xã hội chủ 
nghĩa và tiến đến xã hội cộng sản văn minh. 

Lịch sử đấu tranh giành chính quyền của giai cấp vô sản 
thế giới cho đến nay đã chứng kiến ba hình thức ra đời nhà 
nước xã hội chủ nghĩa : 

- Công xã Pari năm 1871, giai cấp công nhân và những 
người lao động đã giành được chính quyển tại thủ đô nước 
Pháp. Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, Công 
xã Pari chỉ tồn tại 72 ngày nhưng nó là hình ảnh cụ thể về một 
nhà nước kiểu mới đầu tiên trong lịch sử và chỉ ra những bài 
học quý báu về nhà nước và cách mạng đối với giai cấp vô sản 
thế giới. 

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, dưới sự lãnh đạo 
của đảng Bônsevich Nga, giai cấp công nhân, nông dân và binh 
lính đã tiến công vào cơ quan đầu não của chính phủ Nga hoàng 
tại Pêtecbua, đập tan bộ máy nhà nước của tư sản và địa chủ, 


52 


lập nên nhà nước Xô viết - nhà nước công nông và sử dụng nhà 
nước đó xây dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa, 
không có áp bức, bóc lột. 

- Nhà nước dân chủ nhân dân ra đời sau thắng lợi vĩ đại 
của nhân dân Liên Xô và các lực lượng tiến bộ đối với chủ 
nghĩa phát xít quốc tế, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít. 
Trong bối cảnh quốc tế đó, giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động một số nước dưới sự lãnh đạo của các đảng Cộng sản và 
công nhân đã tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đánh 
đổ các chế độ thực dân, phản động, giành lấy chính quyền và 


-. sử dụng chính quyển đó tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu như Ba Lan, Tiệp 
Khắc, Anbani, Rumani, Bungari, Hungari, Cộng hòa dân chủ 
Đức... ở Châu Á như Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc là 
những nhà nước ra đời theo hình thức này. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới có bản 
chất khác với các kiểu nhà nước bóc lột. Bản chất đó do cơ sở 
kinh tế - xã hội và đặc điểm về tổ chức thực hiện quyển lực 
chính trị trong chủ nghĩa xã hội quy định. Cơ sở kinh tế của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa là quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dựa 
trên chế độ công hữu tư liệu sản xuất, giai cấp công nhân là giai 
cấp lãnh đạo nhà nước và xã hội, quyền lực nhà nước thuộc về 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa lầ-công cụ duy trì sự thống trị của đa số với thiểu số là 
các giai cấp bóc lột, thực hiện dân chủ với đa số là nhân dân lao 
động, chuyên chính với thiểu số bóc lột, chống đối. Nhà nướe xã 
hội chủ nghĩa là bộ máy hành chính, cơ quan cưỡng chế đồng 
thời là một tổ chức quản lý kinh tế - xã hội, là công cụ xây dựng 
một xã hội bình đẳng, công bằng, tự do và nhân đạo, là nhà 
nước "nửa nhà nước". 


õ3 


2. Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

Tháng Tám năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện 
Đồng minh, cách mạng Việt Nam ở trong tình thế trực tiếp 
giành chính quyền. Nắm vững thời cơ "ngàn năm có một", Đảng 
Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân 
dân Việt Nam từ Bắc chí Nam vùng dậy tiến hành Cách mạng 
tháng 8 thắng lợi, lập rạ nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - 
nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu á. Ngay sau khi 
được thành lập, nhà nước công nông non trẻ phải tiến hành 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) 
và sau đó là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, 
đấu tranh chống Mỹ xâm lược ở miền Nam, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước (1954 - 1975). 
Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng khỏi các thế lực 
thực dân đế quốc và tay sai bán nước, cả nước thống nhất và 
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhà nước dân chủ nhân dân ở 
Việt Nam đã chuyển sang làm nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thể hiện ở tính nhân dân của nhà nước, đó là "... nhà nước 
của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 
nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và tầng lớp trí thức" @. 2 Hiến pháp CHXHCN 
Việt Nam năm 1992). 

Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, quyền 
lực nhà nước không nằm trong tay một cá nhân hay một nhóm 
người nào trong xã hội. Nhân dân mà nòng cốt là liên minh 
giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức 
thực hiện quyền lực nhà nước đưới nhiều hình thức, trong đó 
hình thức cơ bản nhất là thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân các cấp do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân 


54 


dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nhân 
.dân còn sử dụng quyền lực nhà nước qua kiểm tra; giám sát 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, trực tiếp trình bày các yêu 
cầu, kiến nghị của mình với các cơ quan nhà nước. 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của tất cả 
các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam, là biểu hiện tập trung 
của khối đại đoàn kết các dân tộc, nhà nước thực hiện chính 
sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm 
cấm những hành động chia rẽ dân tộc, các dân tộc có quyền 
dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy 
những truyền thống và các giá trị văn hóa tốt đẹp của mình. 

Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc 
bình đẳng trong mối quan hệ giữa công dân với nhà nước. Công 
dân có đầy đủ các quyền tự do, dân chủ trên các lĩnh vực đời 
sống xã hội, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà 
nước. Nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng các quyền của công dân 
và đưa ra các đảm bảo thực tế cho các quyền của công dân được 
thực hiện. Công dân có nghĩa vụ đối với nhà nước và nhà nước 
cũng có nghĩa vụ đối với công dân. 

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước 
dân chủ rộng rãi và thực sự. Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là 
mục tiêu vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là 
thuộc tính của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Về kinh tế nhà nước 
chủ.trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo 
có chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng 
X# hôi chủ nghĩa, các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước 
Bhánuật.. Kinh tế thị trường với nhiều hình thức sở hữu nhưng 
PˆSỌÀ toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng, là phương tiện 

lệ hước, đạt tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công 
minh. Về chính trị, nhà nước tạo ra cơ sở pháp lý 


bằng văn 

v HT Ạa  ạ ề đc ue š 

vững thất bảo đảm các quyền tự do dân chủ của công dân được 
‡ tổ 3710313 0à... h : 


B5 


tôn trọng. Về văn hóa - xã hội, nhà nước thực hiện chủ trương 
tự do tư tưởng, giải phóng mọi khả năng sẵng tạo của con 
người, quy định các quyền tự do báo chí, hội họp, tín ngưỡng, 
quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nhà ở, thư tín... Nhà 
nước quan tâm giải quyết nhiều vấn đề xã hội như việc làm, 
thất nghiệp, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, đấu tranh chống 
các tệ nạn xã hội, quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, khoa 
học - công nghệ, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiên quyết trừng trị các hành vi phá 
hoại, lật đổ, xâm hại đến an ninh quốc gia đồng thời bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh chống các vi 
phạm pháp luật. Nhà nước thực hiện chính sách đối ngoại hòa 
bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước 
trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác 
nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 
các bên bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời tích cực ủng hộ cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
, dân chủ và tiến bộ xã hội... 
3. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 
Nhà nước là một hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng 
của xã hội, chịu sự quy định của cơ sở kinh tế xã hội và sự tác 
động qua lại của các bộ phận khác thuộc kiến trúc thượng tầng 
mà trước hết là chính trị, nhà nước luôn vận động và phát triển. 
Quá trình đổi mới toàn diện đất nước mà trọng tâm là đổi mới 
kinh tế theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn 
ra sôi động, nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của nhà nước từng bước hình thành, 
thực hiện đường lối đối ngoại mở cửa và yêu cầu dân chủ hóa 
đời sống xã hội đòi hỏi phải xây dựng nhà nước pháp quyền Việt 
Nam. Xây dựng nhà nước pháp quyển là một khâu trọng yếu - 


56 


trong đổi mới hệ thống chính trị, là đòi hỏi bức thiết của sự 
nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Vấn đề xây dựng nhà nước 
pháp quyền ở nước ta không phải là quay lưng lại với quá khứ 
nửa thế kỷ tổn tại và phát triển của chính quyền nhân dân để 
xây dựng lại bộ máy nhà nước theo đường hướng khác mà là 
tiếp tục phát huy những thành tựu, ưu điểm của nhà nước ta, 
khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã phạm phải. Đó cũng 
là sự kế thừa và vận dụng học thuyết Mác - Lênin về nhà nước 
và pháp luật vào điều kiện mới của đất nước, vận dụng những 
tỉnh hoa tư tưởng của nhân loại về nhà nước, đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp đổi mới đất nước nhằm xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. -_ 

Tư tưởng về nhà nước pháp quyền đã xuất hiện từ lâu, được 
bổ sung và hoàn thiện qua quá trình phát triển lâu dài của lịch 
sử tư tưởng về nhà nước và pháp luật. Ngày nay, dựa trên các 
kết quả nghiên cứu đã được công bố, có thể nêu ra những đặc 
điểm cơ bản của nhà nước pháp quyền như sau: 

- Có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, phản ánh đúng 
yêu cầu khách quan của quản lý nhà nước và quản lý xã hội. 
Các đạo luật phải có vai trò tối thượng trong hệ thống pháp 
luật. Nhà nước và các thiết chế của nó phải được xác định rõ 
ràng về mặt pháp luật, tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức 
xã hội, viên chức và công dân phải tuân thủ nghiêm chỉnh và 
triệt để pháp luật. 

_-= Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, công dân có 
trách nhiệm đối với nhà nước và nhà nước cũng có trách nhiệm 
đối với công dân. Quan hệ giữa công dân và nhà nước là quan 
hệ bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 


B7 


- Là một tổ chức thực hiện công quyền: dựa trên nền tảng 
pháp luật vững chắc, các quyền tự do, dân chủ, các lợi ích chính 
đáng của con người phải được pháp luật bảo đảm và bảo vệ, mọi 
hành vi xâm phạm đến các quyển và lợi ích hợp pháp của công 
dân do bất kỳ cơ qụan nhà nước, người có chức quyền hay công 
dân nào thực hiện đều phải bị phát hiện và nghiêm trị. 

- Quyền lực nhà nước về lập pháp, hành pháp, tư pháp được 
phân định rõ ràng, hợp lý cho ba hệ thống các cơ quan nhà nước 
tương ứng trong một cơ chế kiểm tra, giám sát và chế ước nhau 
tạo thành cơ chế đồng bộ bảo đảm sự thống nhất của quyền lực 
nhà nước, nhân dân thực sự là chủ thể tối cao của quyển lực 
nhà nước. 

Nhà nước pháp quyền phải là nhà nước của dân, do dân và 
vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân, 
pháp luật có tính pháp lý và công: bằng, thể biện đấy đủ các giá 

trị cao cả của xã hội và của con người, pháp luật phải giữ vai trò 
chủ đạo trong mọi hoạt động, trong xử sự của các chủ thể và 
toàn xã hội. 

Xây dựng nhà nước pháp quyền là một, quá trình lâu dài, vì 
vậy phải tiến hành từng bước theo một định hướng nhất quán, 
dựa trên những căn cứ và quan điểm khoa học. 


58 


Chương III 


CHÚC NĂNG, BỘ MÁY, HÌNH THỨC 
NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 


VI. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC 


IH.1.1. Khái niệm chức năng nhà nước. 


Bản chất, vai trò xã hội của nhà nước được thể hiện trực 
tiếp và đầy đủ nhất trong các chức năng nhà nước. Việc tìm 
hiểu khái niệm chức năng nhà nước giúp chúng ta hiểu rõ hơn 
bản chất, vai trò xã hội, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của mỗi 
kiểu nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. 

Trong lý luận về nhà nước, chức năng nhà nước được hiểu là 
những phương hướng, phương diện hoặc mặt hoạt động chủ yếu 
của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm uụ cơ bản của nhà 
nước. 

Chức năng nhà nước do bản chất, cơ sở kinh tế - xã hội và 
nhiệm vụ cơ bản của nhà nước quy định. Ví dụ, các nhà nước 
bóc lột (nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư 
sản) có hản chất giống nhau thể hiện ở chỗ chúng mang tính 
'giai cấp sâu sắc, là bộ máy chuyên chính của các giai cấp bóc lột 
chiếm thiểu số trong xã hội; đều được xây trên cơ sở kinh tế - xã 
lội giống nhau là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. và tổn tại 
các giai cấp đối kháng: giai cấp bóc lột và bị bóc lột; cùng có 
nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ, duy trì sự thống trị về kinh tế, chính 


x..... 


59 


trị, tư tưởng của các giai cấp bóc lột và đàn áp bóc lột nhân dân 
lao động, cho nên các nhà nước này đều thực hiện những chức 
năng cơ bản như nhau trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại là: 
bảo vệ, duy trì chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất; đàn áp nhân 
dân lao động về chính trị, tư tưởng; tiến hành chiếm tranh xâm 
lược nhằm nô dịch các dân tộc khác. Còn nhà nước xã hội chủ 
nghĩa - tổ chức quyền lực chính trị của toàn thể nhân dân lao 
động do giai cấp công nhân lãnh đạo, có bản chất, nhiệm vụ cơ 
bản và mục tiêu khác với các nhà nước bóc lột, lại dựa trên nền 
tảng kinh tế xã hội chủ nghĩa, bởi vậy nó thực hiện những chức 
năng với nội dung và mục tiêu cũng khác với các chức năng 
của nhà nước bóc lột, đó là : tổ chức và quản lý nền kinh tế 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa; tổ chức và quản lý văn hóa, giáo 
dục, khoa học; bảo đảm thực hiện các quyền tự do dân chủ và 
lợi ích hợp pháp của công dân; bảo đảm an ninh chính trị, bảo 
vệ trật tự pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
phòng thủ chống xâm lược tử bên ngoài nhằm bảo vệ Tổ quốc. 
xã hội chủ nghĩa; thiết lập, củng cố và phát triển các mối quan hệ 
hợp tác với tất cả các nước có chế độ chính trị - xã hội khác 
nhau trên nguyên tắc cùng tôn tại hòa bình, tôn trọng độc lập, 
chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi; tham gia vào 
cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập 
dân tộc và tiến bộ xã hội. 

Cần phân biệt chức năng nhà nước uới nhiệm uụ cơ bản của 
nhà nước. Nhà nước nào cũng có nhiệm vụ cơ bản. Đó là những 
vấn đề chủ yếu được đặt ra trước nhà nước phải giải quyết, là 
cái đích phải đi tới. Còn chức năng nhà nước là những phương 
diện hoạt động cơ bản của nhà nước. Trong mối quan hệ giữa 
nhiệm vụ cơ bản của nhà nước và chức năng nhà nước thì 
nhiệm vụ cơ bản là cơ sở để xác định số lượng, nội dung, hình 
thức thực hiện các chức năng nhà nước, còn chức năng nhà nước 
là phương tiện thực hiện nhiệm vụ cơ bản của nhà nước. Chẳng 


60 


hạn, hai nhiệm vụ cơ bản có tính chiến lược của nhà nước Việt 
Nam hiện nay đang quyết định các chức năng đối nội và đối 
ngoại của nhà nước là xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Như vậy, nhiệm vụ cơ bản của nhà nước liên quan chặt 
chẽ với hầu hết các chức năng nhà nước, được thực hiện bởi tất 
cả các chức năng nhà nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện một 
chức năng nhà nước cũng nhằm giải quyết nhiều nhiệm vụ cụ 
thể. Ví dụ, Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng tổ chức và 
quản lý nền kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa nhằm bảo đảm 
tự túc lương thực trong nước, tiến tới xuất khẩu gạo, không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân; xây 
dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội... 

Chức năng của nhà nước có nhiều loại, bởi vì hoạt động của. 
nhà nước rất đa dạng và phức tạp. Nhưng các chức năng của 
nhà nước có quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Người ta thường 
phân chia các chức năng nhà nước thành chức năng cơ bản và 
chức năng không cơ bản, chức năng lâu dài và chức năng tạm 
thời (trước mắt)... Nhưng phổ biến nhất hiện nay là cách phân 
chia các chức năng nhà nước căn cứ vào phạm u¿ hoạt động chủ 
yếu của nhà nước (đốt nột uà đối ngoại) thành các chức năng đối 
nội và chức năng đối ngoại. Chức năng đối nội là những mặt 
họat động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước, còn chức 
năng đối ngoại là những phương hướng hoạt động cơ bản của 
nhà nước trong quan hệ quốc tế. Chức năng đối nội và chức 
năng đối ngoại liên quan chặt chẽ, hỗ trợ, tác động lẫn nhau, 
trong đó chức năng đối nội giữ vai trò chủ đạo, có tính quyết 
.định đối với chức năng đối ngoại. Việc thực hiện chức năng:đối 
®&oại phải xuất phát từ chức năng đối nội và nhằm phục vụ 
chức năng đối nội. 
: sš'Chức năng nhà nước cũng liên quan chặt chẽ với chức năng 
' cầu rỗi cơ quan nhà nước. Chức năng nhà nước là phương diện 


61 


hoạt động chủ yếu của cả nhà nước mà mỗi cơ quan đều tham 
gia thực hiện với mức độ, phạm vi khác nhau, xuất phát từ vị 
trí, vai trò, thẩm quyền của mình. Còn chức năng của mỗi cơ 
quan nhà nước là những mặt họat động chính của riêng cơ quan 
ấy nhằm thực hiện chức năng chung của cả nhà nước. Chẳng 
hạn, tổ chức và quản lý văn hóa, khoa học, giáo dục là chức 
năng chung của cả bộ máy nhà nước mà mỗi cơ quan đều phải 
tham gia thực hiện. Xét xử là chức năng của tòa án. Thông qua 
việc xét xử những tội phạm trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, 
giáo dục, tòa án góp phần quan trọng vào quản lý nền văn hóa 
mới, nền khoa học tiên tiến và nền giáo dục tiến bộ. 

Các chức năng nhà nước được thực hiện thông qua những 
hừnh thức uà phương pháp hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhà 
nước nào cũng sử dụng pháp luật để quản lý xã hội, do đó các 
chức năng nhà nước được thực hiện chủ yếu dưới ba hình thức 
pháp lý cơ bản là xây đựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp 
luật uà bảo uệ pháp luật. Ba hình thức này liên quan chặt chẽ, 
tác động lẫn nhau, là tiền đề, điều kiện của nhau và đều nhằm 
phục vụ quyền lợi của giai cấp cầm quyền (trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa là quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động). 

Các phương pháp hoạt động của nhà nước rất đa dạng và 
phụ thuộc vào bản chất giai cấp, nhiệm vụ của nhà nước, nhưng 
nhìn chung mọi nhà nước đều sử dụng hai phương pháp chung, 
cơ bản là (huyết phục và cưỡng chế. Đối với nhà nước bóc lột thì 
cưỡng chế là phương pháp chủ yếu thể hiện bản chất giai cấp 
của nó nhằm đàn áp, bóc lột nhân dân lao động. Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa coi giáo dục, thuyết phục là phương pháp cơ bản 
trong hoạt động của mình nhằm động viên, khích lệ và tổ chức 
quần chúng tham gia ngày càng đông đảo vào việc quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội. Còn cưỡng chế chị được áp dụng khi giáo 
dục, thuyết phục không có hiệu quả và cũng chỉ nhằm giáo dục, 


62 


dựa trên cơ sở giáo dục, chứ không nhằm mục đích đàn áp và 
gây nên những đau đớn về thể xác và tỉnh thần. 


III.1.3. Sự phát triển của các chức năng nhà nước 

Các chức năng của nhà nước luôn luôn phát triển cùng với 
sự phát triển của nhà nước và xã hội. Sự biến đổi về số lượng và 
nội dung các chức năng tùy thuộc trước hết vào bản chất, nhiệm 
_uụ, mục tiêu cơ bản của nhà nước*cũng như khỏủ năng, điều hiện 
của xã hội, hoàn cảnh trong nước uà quốc tế. Quá trình phát 
sinh và phát triển của các kiểu nhà nước trong lịch sử đã chứng 
minh điều đó. Nếu so sánh ba kiểu nhà nước bóc lột, chúng ta 
thấy ngoài bốn chức năng vốn có phản ánh trực tiếp bản chất 
giai cấp của nhà nước là : bảo vệ, duy trì chế độ tư hữu về tư 
liệu sẵn xuất; đàn áp sự phản kháng của nhân dân lao động 
bằng bạo lực; đàn áp nhân dân lao động về tư tưởng; tiến hành 
chiến tranh xâm lược nhằm nô dịch dân tộc khác (mà nội dung 
bốn chức năng này cũng đã được bổ sung, phát triển không chỉ 
qua ba cuộc thay thế kiểu nhà nước tương ứng, mà còn trong 
từng giai đoạn phát triển của mỗi nhà nước), nhà nước tư sản 
hiện đại đang thực hiện một số chức năng mới do nhu cầu 
khách quan của xã hội và điều kiện, hoàn cảnh quốc tế như : tổ 
chức quản lý nền kinh tế tư bản chủ nghĩa; tổ chức và quản lý 
văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục; thiết lập và phát triển 
các mối quan hệ và sự hợp tác với tất cả các nước trên thế 
giới... : 

Đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng vậy. Trong điều 
kiện có sự thay đổi về cơ chế quản lý mới và do nhu cầu khách 
quan của xã hội cũng như của thời đại, hệ thống các chức năng 
đối nội, đối ngoại đã biến đổi lớn cả về số lượng lẫn chất lượng 
làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa thích ứng được với tình hình 
mới, phát triển năng động, sáng tạo. Chẳng hạn, nếu trước đây 


63 


chức năng tổ chức, quản lý nền kinh tế được thực hiện theo chế 
độ tập trung quan liêu' với mục tiêu mau chóng thiết lập nền 
- kinh tế xã hội chủ nghĩa thuần nhất thì nay cũng với chức năng 
ấy, nhà nước đang điều hành có hiệu quả nền kinh tế nhiều 
thành phần với nhiều hình thức sở hữu và tổ chức sản xuất 
nhằm phát huy hết mọi tiểm năng sẵn có ở trong nước và sử 
dụng hợp lý nguồn viện trợ, đầu tư nước ngoài, làm cho bộ mặt 
xã hội ta đang thay đổi hàng ngày, đời sống vật chất, văn hóa 
của nhân dân không ngừng được tăng lên. 

Trong lĩnh vực đối ngoại, nhà nước ta cũng đang thực hiện 
chính sách ngoại giao mới, phù hợp với xu thế chung của thời 
đại là làm bạn với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt 
chế độ chính trị - xã hội khác nhau. Theo tỉnh thần đó, số lượng, 
nội dung các chức năng đối ngoại cũng có sự biến đổi. Đã xuất 
hiện một chức năng mới mang tính chất tổng hợp, bao trùm là 
thiết lập, củng cố và phát triển các mối quan hệ và sự hợp tác 
với tất cả các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên 
nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền 
của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Nội dung các chức năng đối 
ngoại khác cũng được bổ sung thêm nhiều yếu tố mới vừa bảo 
đảm được tính kế thừa, vừa phát triển nâng cao, thể hiện chính 
sách đối ngoại rộng mở, yêu hòa bình và cũng nhằm thúc đẩy 
sự tiến bộ chung của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 

Từ việc nghiên cứu mối quan hệ giữa bản chất và chức năng 
của nhà nước, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đi 
tới nhận xét rằng : các nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản là 
những "nhà nước nguyên nghĩa" hay "nhà nước theo đúng 
nghĩa của từ này", là công cụ thống trị giai cấp, là bộ máy bạo 
lực bảo vệ lợi ích của giai cấp giàu có chiếm thiểu số trong xã 
hội và nô dịch các tầng lớp, giai cấp người lao động chiếm đa số 


64 


trong xã hội. Đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa, theo cách gọi 
của V.I.Lênin, là "nhà nước một nửa" hay là "nhà nước - nửa 
nhà nước" hay là "nhà nước không theo nguyên nghĩa của từ 
này". Bởi vì, đây là tổ chức quyền lực của tuyệt đại đa số nhân 
dân lao động, đại diện cho ý chí và lợi ích của họ, bên cạnh tính 
giai cấp thể hiện ở sự bảo vệ lợi ích của giai cấp những người 
lao động, chống lại những hoạt động thù địch của thiểu số giai 
cấp bóc lột đã bị lật đổ, nó còn thực hiện những chức năng với 
quy mô rộng lớn nhằm mục tiêu sáng tạo và xây dựng xã hội 
mới. Đối với nhà nước tư sản hiện đại, mặc dù tính giai cấp 
không thay đổi, nhưng các chức năng đã có những biến đổi 
quan trọng, trong đó có sự xuất hiện của những chức năng 
không hoàn toàn đặc trưng cho "nhà nước nguyên nghĩa", do đó 
vai trò xã hội của nó cũng có những bước phát triển nhất định. 

Tóm lại, tính giai cấp của nhà nước không thay đổi nhưng 
các chức năng của các nhà nước biến đổi không ngừng cả về số 
lượng, quy mô, nội dung lẫn hình thức và phương pháp thực 
hiện. Tiến trình đó diễn ra theo chiều hướng nào, nhanh hay 
chậm... hoàn toàn phụ thuộc vào những điều kiện, hoàn cảnh 
thực tiễn khách quan trong nước và ngoài nước mà trong những 
điều kiện, hoàn cảnh đó nhà nước tổn tại và phát triển. 


II. 2. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 


_ HI.2.1. Khái niệm bộ máy nhà nước 


Nhiệm vụ và chức năng nhà nước được thực biện chủ yếu 
bởi bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước là hệ thống các-cơ 
quạn nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và 
hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực 
hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước, vì lợi ích của 

giai cấp thống trị. 


6õ 


Trong xã hội có giai cấp bộ máy nhà nước là công cụ có hiệu 
lực nhất nằm trong tay giai cấp cầm quyền để duy trì, bảo vệ, 
phát triển sự thống trị của họ về kinh tế, chính trị, tự tưởng. Để 
thực hiện quyền lực của mình, giai cấp thống trị cần lập ra các 
tổ chức khác như các đẳng phái, các đoàn thể quần chúng (dưới 
chủ nghĩa xã hội). Bởi vậy cần phân biệt bộ máy nhà nước với 
"hệ thống chuyên chính giai cấp" (sau này được gọi là hệ thống 
chính trị). Bộ máy nhà nước là một khái niệm hẹp hơn, chỉ bao 
gồm các cơ quan nhà nước như : quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà 
tù, các cơ quan hành chính, ngoại giao, v.v... Còn hệ thống 
chuyên chính giai cấp không chỉ có nhà nước mà còn bao gồm 
các tổ chức chính trị - xã hội khác cùng thực hiện nền chuyên 
chính của giai cấp cầm quyền. Ví dụ, hệ thống chính trị xã hội 
chủ ngĩa Việt Nam bao gồm : Nhà nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam - công cụ chủ yếu để thực hiện quyền lực nhân 
dân, Đảng cộng sản Việt Nam - lực lượng lãnh đạo nhà nước và 
xã hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là 
cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. . 

Mỗi kiểu nhà nước có cách thức tổ chức bộ máy nhà nước 
riêng tùy thuộc vào bản chất giai cấp, nhiệm vụ, chức năng và 
mục tiêu họat động của nhà nước, cũng như các điều kiện, hoàn 
cảnh khác về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, mức độ 
đấu tranh giai cấp, tương quan các lực lượng chính trị, v.v.. 
Trong lịch sử đã tồn tại bốn kiểu nhà nước, do đó cũng tồn tại 
bốn kiểu tổ chức bộ máy nhà nước - bộ máy nhà nước chủ nô, 
bộ máy nhà nước phong kiến, bộ máy nhà nước tư sản và bộ 
máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bốn kiểu bộ máy nhà nước tuy 
có những biểu hiện khác nhau về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc, 
phương pháp và mục tiêu họat động, nhưng cùng có những đặc 
điểm chung, cơ bản sau đây : 


- Là công cụ chuyên chính của giai cấp thống trị về kinh tế, 


66 


chính trị, tư tưởng trong xã hội; bảo vệ trước hết lợi ích của giai 
cấp cầm quyền. 


- Nấm giữ đồng thời ba loại quyền lực trong xã hội - quyền 
lực kinh tế quyền lực chính trị, quyền lực tỉnh thần. 


- Sử dụng pháp luật - phương tiện có hiệu lực nhất để quản 
lý xã hội, và việc quản lý này được tiến hành chủ yếu dưới ba 
hình thức pháp lý cơ bản là xây dựng pháp luật, tổ chức thực 
hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật. 

- Vận dụng hai phương pháp chung, cơ bản là Chết phục 
và cưỡng chế để quản lý xã hội. 


Bộ máy nhà nước không phải là tập hợp giản đơn các cơ 
quan nhà nước mà là một hệ thống thống nhất các cơ quan nhà 
nước có sự liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại nhau, hỗ trợ nhau 
cùng thực hiện những mục tiêu chung. Bộ máy nhà nước có 
nhiệm vụ, chức năng, mục tiêu chung và mỗi cơ quan nhà nước 
cũng có nhiệm vụ, chức năng riêng nhằm tham gia thực hiện 
nhiệm vụ, chức năng, mục tiêu chung của bộ máy nhà nước. 

Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, 
là một tổ chức chính trị có tính độc lập tương đối uê cơ cấu tổ 
chức bao gôm. một nhóm công chức được nhà nước giao cho 
những quyên hạn uà nghĩa uụ nhất định. Đặc điểm cơ bản nhất 
của cơ quan nhà nước là fính quyên lực nhà nước, thể hiện ở 
thẩm quyền được nhà nước trao mà tiêu biểu nhất là quyền ban 
hành những văn bản pháp luật (văn bản chủ đạo, văn bản quy 
phạm pháp luật hoặc văn bản áp dụng pháp luật mang tính 
chất cá biệt) có đính chất bắt buộc phải thì hành đối với cá 
nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có liên quan. 


II2.2. Sự phát triển của bộ máy nhà nước 


Nhìn chung các cơ quan trong bộ máy nhà nước được phân 


67 


loại theo tính chất quyên lực mà nó thực hiện. Theo tiêu chuẩn 
này người ta phân chia các cơ quan nhà nước thành bốn loại 
chính là : các cơ quan đại diện hay: các cơ quan quyền lực nhà 
nước), các cơ quan hành chính nhà nước (hay các cơ quan chấp 
hành của cơ quan quyền lực nhà nước), các cơ quan xét xử (các 
tòa án) và các cơ quan kiểm sát việc tuân theo pháp luật (các 
viện kiểm sát). ` 

Sự phát triển của mỗi kiểu bộ máy nhà nước phụ thuộc vào 
nhiệm vụ, mục tiêu của nhà nước và điều kiện, hoàn cảnh lịch 
sử trong từng giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia. Nhìn cả 
tiến trình phát triển của cả bốn kiểu nhà nước chúng ta thấy bộ 
máy nhà nước được tổ chức từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa 
hoàn thiện đến hoàn thiện, chức năng, nhiệm vụ ngày càng 
được phân định rõ ràng, cụ thể, khoa học và giai cấp cầm quyền 
nào cũng chăm lo xây dựng bộ máy nhà nước về mọi mặt vì lợi 
ích của mình. 

Dưới dạng khái quát, có thể nêu quá trình phát triển của 
bốn kiểu bộ máy nhà nước trong lịch sử như sau : : 

1. Bộ máy nhà nước chủ nô 

Ban đầu bộ máy nhà nước chủ nô được cấu tạo đơn giản 
theo mô hình quân sự - hành chính, đứng đầu là vua (quốc 
vương, hoàng để). Dưới vua là các cơ quan cưỡng chế như quân 
đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù và một vài cơ quan khác (ví dụ, các 
cơ quan chuyên theo đõi, chăm sóc đê điều cầu cống, làm thủy 
lợi như ở Ai-cập cổ đại, Ba-bi-lon, Ấn-độ, Trung Hoa...). Sự 
phân chia chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước khi 
đó chưa cụ thể, rõ ràng, người lãnh đạo các cơ quan quân đội, 
cảnh sát cũng là người trực tiếp quản lý hành chính hoặc làm 
công tác xét xử. Về sau, do sự phát triển của chế độ chiếm hữu 
nô lệ và tính chất ác liệt của cuộc đấu tranh giai cấp, nên bộ 
máy rhà nước ngày càng được hoàn thiện và trở nên khá phức 


68 


tạp. Nhiều cơ quan mới được thành lập, nhưng nòng cốt vẫn là 
quân đội, cảnh sát và các cơ quan cưỡng chế khác (chẳng hạn ở 
A-ten có lực lượng cảnh sát đông nhất, còn ở La Mã thì quân 
đội được tăng cường rất mạnh). Trong bộ máy nhà nước đã có 
sự phân định chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và sự phối 
kết hợp giữa các cơ quan cũng được tăng cường. 

2. Bộ máy nhà nước phong kiến 

So với bộ máy nhà nước chủ nô thì bộ máy nhà nước phong 
kiến phát triển hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhà nước 
phong kiến phát triển qua hai giai đoạn chủ yếu là nhà nước 
quân chủ phân quyền cát cứ và nhà nước quân chủ trung ương 
tập quyền (ở một số nước châu Âu còn có nhà nước quân chủ đại 
diện đẳng cấp ở thời kỳ quá độ, chuyển từ nhà nước phân 
quyền cát cứ lên nhà nước trung ương tập quyền, nhưng chỉ 
trong một thời gian ngắn), nhưng nhìn chưng bộ máy nhà nước 
của cả hai giai đoạn được tổ chức theo mô hình giống nhau. Cụ 
thể, đứng đầu bộ máy nhà nước là vua, dưới vua là triều đình 
gồm các quan đại thần thân tín vua, nắm giữ những trọng 
trách chính trong bộ máy nhà nước. Tiếp đến là hệ thống các cơ 
quan hành chính từ trung ương đến địa phương, quân đội, cảnh 
sát, tòa án, nhà tù, và các cơ quan khác. Tuy vậy, bộ máy nhà 
nước ở mỗi giai đoạn cũng có những biểu hiện khác nhau. ở thời 
kỳ phân quyền cát cứ, bộ máy nhà nước trung ương yếu vì vua 
đã phân chia quốc gia thành các lãnh địa trên đó hình thành 
. những quốc gia nhỏ dưới sự quản lý của các lãnh chúa. Dưới 
lãnh chúa là bộ máy quan lại đẩy quyền lực và các cơ quan 
cưỡng chế rất mạnh. Sang thời kỳ nhà nước trung ương tập 
quyền thì tệ phân quyền cát cứ được khắc phục, quyền lực nhà 
nước trung ương đã được tăng cường. Bên cạnh nhà vua là cả 
một bộ máy quan lại khổng lổ từ trung ương đến địa phương 
mang nặng tính chất quan liêu, độc tài chuyên chế, được phân 


69 


hàng theo chế độ đẳng cấp, đặc quyền đặc lợi. 

3. Bộ máy nhà nước tư sản 

Bộ máy nhà nước tư sản phát triển hơn nhiều so với bộ máy 
nhà nước phong kiến, bộ máy nhà nước chủ nô và đã đạt tới 
mức hoàn thiện khá cao, trong đó các cơ quan được phân định 
rõ ràng, cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và đều được pháp luật 
quy định. Các nhà nước tư sản khác nhau cả về hình thức chính 
thể (có nhà nước quân chủ lập hiến, nhà nước cộng hòa đại 
nghị, nhà nước cộng hòa tổng thống, nhà nước cộng hòa hỗn 
hợp) lẫn về hình thức cấu trúc nhà nước (có nhà nước đơn nhất 
và nhà nước liên bang), song bộ máy nhà nước tư sản lại được 
cấu tạo khá giống nhau và đều dựa trên nguyên tắc phân 
quyền. Theo nguyên tắc này quyền lực nhà nước đựơc phân chia 
thành ba quyền độc lập là : quyên lập pháp (do nghị viện nắm), 
quyền hành pháp (do chính phủ đảm nhiệm), quyền t pháp (do 
tòa án thực hiện). Ba cơ quan thực hiện ba quyền này cũng độc 
lập và chế ước lẫn nhau, nhằm không để quyển lực tập trung 
quá nhiều vào một cơ quan nào, vì như vậy thì rất dễ sinh ra 
độc đoán chuyên quyền, làm mất đi tính dân chủ trong tổ chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước - một giá trị xã hội quý giá 
mà giai cấp tư sản tôn thờ và chủ trương duy trì bảo vệ. Tuy 
nhiên, các nhà nước tư sản áp dụng nguyên tắc phân quyền 
không giống nhau và không triệt để. Ngoài ba cơ quan kể trên, 
trong bộ máy nhà nước tư sản còn có chức vụ nguyên thủ quốc 
gìa (quốc vương hoặc tổng thống) và các cơ quan cưỡng chế và 
hành chính khác từ trung ương đến địa phương. Nhìn chung, bộ 
máy nhà nước tư sản được tổ chức và hoạt động khá khoa học, 
hợp lý trên cơ sở pháp luật và nhằm thực thi luật pháp, bảo 
đảm nguyên tắc pháp chế tư sản. 


70 


4. Bộ máy nhà nước XHCN : 

Khác với bộ máy nhà nước tư sản, bộ máy nhà nước XHCN 

được tổ chức theo nguyên tắc : Quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp VU 
Nội dung cơ bản của nguyên tắc này là : quyền lựcnhà nước tập 
trung thống nhất trong tay nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
'đân (Điều 2 Hiến pháp 1992), nhân dân sử dụng quyền lực nhà 
nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các cơ quan 
đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân 
bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân mà cao nhất là 
Quốc hội (Điều 6 Hiến pháp 1992); các cơ quan cao nhất. khác 
của nhà nước nói riêng và các hệ thống cơ quan hành pháp, tư 
pháp đều bắt nguồn từ các cơ quan quyền lực của nhà nước (do 
các cơ quan quyền lực nhà nước thành lập) và chịu trách nhiệm 
trước các cơ quan đó. Tuy được tổ chức theo nguyên tắc tập 
quyền nhưng trong bộ máy nhà nước XHCÑ lại có sự phần công 
rành mạch giữa các cơ quan lập pháp, hành :pháp, tư pháp và 
các cơ quan khác nhằm tránh sự chồng cháo, mâu thuẫn, lẫn 
lộn giữa ba quyền lập pháp, hành;pháp, tư pháp cũng như giữa 
.các chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan,.bảo đảm phối kết 
hợp có hiệu quả giữa các cơ quan với nhau.. .:. 

Việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN còn 
được bảo đảm bằng các nguyên tắc chung, cơ bản khác như đã 
được quy định trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992: bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với nhà nước Œ@Ð. 4); tập 
trụng dân chủ (@. 6); thu hút rộng rãi nhân dân lao động tham 
gia quản lý nhà nước @®. ð3); pháp chếXHCN @. 12). 


ly . : .. . 
f Đăng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VIII. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 129. 


71 


Các cơ quan trong bộ máy nhà nước có nhiều loại, nhưng 
chủ yếu là: các cơ quan quyền lực nhà nước (ở Việt Nam là Quốc 
hội và hội đồng nhân dân các cấp); các cơ quan hành chính (ở 
Việt Nam là Chính phủ và UBND các cấp); các cơ quan xét xử 
gồm các tòa án dân sự, hình sự, lao động, kinh tế, thương mại, 
hành chính...); các cơ quan kiểm sát (các viện KSND và viên 
kiểm sát quân sự) và các cơ quan khác như quân đội, cảnh sát, 
nhà tù... Đứng đầu nhà nước là nguyên thủ quốc gia (ở Việt 
Nam và một số nước XHCN khác là Chủ tịch nước - Chương 7 
Hiến pháp 1992). 

_ Hiện nay bộ máy nhà nước XHƠN đang từng bước được 
hoàn thiện nhằm đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới 
đất nước và bảo vệ tổ quốc XHƠN. 


III3. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 


II.3.1. Hình thức nhà nước 


Hình thức nhà nước là một trong những khái niệm cơ bản 
của khoa học về nhà nước, phản ánh cách thức tổ chức quyền 
lực nhà nước của mỗi kiểu nhà nước trong một hình thái kinh tế 
- xã hội nhất định. Hình thức nhà nước bao gồm hình thức 
chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước. 


1. Hình thức chính thể là cách thức tổ chức, trình tự 
thành lập và quan hệ của các cơ quan quyền lực nhà nước tối 
cao cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập 
các cơ quan này. 

Có hai dạng chính thể chủ yếu là chính thể quân chủ và 
chính thể cộng hòa. Sự khác nhau giữa chúng thể hiện ở chỗ 
.: nếu như trong nhà nước quân chủ quyền lực nhà nước tối cao 
tập trung toàn bộ hay một phần chủ yếu vào tay một người 
đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế (vua, quốc vương. 


72 


hoàng để), thì ở nhà nước cộng hòa quyền lực nhà nước tối cao 
thuộc về một cơ quan tập thể được bầu ra trong thời hạn nhất 
định (ví dụ, đại hội nhân dân trong nhà nước cộng hòa dân chủ 
A-ten cổ đại, nghị viện của nhà nước cộng hòa tư sản, quốc hội 
của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa...). 

Chính thể quân chủ lại được chia thành chính thể quân 
chủ tuyệt đối uà chính thể quân chủ hạn chế. Trong nhà 
nước quân chủ tuyệt đối, người đứng đầu nhà nước có quyền lực 

. vô hạn, còn nhà nước quân chủ hạn chế quyền lực tối cao của 
nhà nước được phân chia cho người đứng đầu nhà nước và một, 
cơ quan nhà nước khác (ví dụ, nghị viện trong những nước có 
chế độ quân chủ lập hiến hiện nay như Nhật Bản, Anh...). 

Chính thể cộng hòa cũng có hai loại là : công hòa dân chủ 
và công hòa quý tộc. Trong nhà nước cộng hòa dân chủ, pháp 
luật quy định quyền bầu cử cho công dân để thành lập các cơ 
quan quyền lực nhà nước tối cao (trên thực tế chỉ trong nhà 
nước cộng hòa dân chủ XHƠN quyền bầu cử của công dân mới 
được thực hiện đầy đủ, còn ở các nước cộng hòa dân chủ chủ nô 
hay cộng hòa dân chủ tư sản thì việc quy định này chỉ mang 
tính chất hình thức). Còn ở nhà nước cộng hòa quý tộc thì 

- . quyền bầu cử chỉ dành riêng cho giới quý tộc, do pháp luật quy 

“định và bạo đảm thực hiện (ví dụ, nhà nước cộng hòa quý tộc 
:ehủ nô Spac thế kỷ VI - IV trước Công nguyên, nhà nước cộng 
hòa quý tộc chủ nô ở La Mã cổ đại thế kỷ VI - l trước Công 
Tiguyên; chế độ cộng hòa quý tộc thành phố ở một số thành phố 
Âu châu dưới chế độ phong kiến như Vơ-ni-dơ, Phơ-]o-ren-xơ 
(Italia), Nốp-gô-rớt, Pơ-scốp (Nga). 

Chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa có những đặc 
điểm khác nhau ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, tùy thuộc 
vào bản chất giai cấp, nhiệm vụ, mục tiêu của nhà nước, tập 
quán chính: trị mức độ đấu tranh giai cấp, tương quan lực 


78 


lượng chính trị... Bởi vậy, cần phân biệt những hình thức này 
dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản 
chủ nghĩa, và cả những biến dạng của chúng trong cùng một 
chế độ kinh tế - xã hội nhất định. 

Trong nhà nước XHƠN, quyển lực của nhà nước bắt nguồn 
từ nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do đó về mặt chính thể 
tất cả các nhà nước XHCN đều là nhà nước cộng hòa dân chủ 
XHƠN với đặc trưng cơ bản của nó là nhân dân trực tiếp tham 
gia ngày càng đông đảo vào việc xây dựng các cơ quan quyền 
lực cấp cao và ở địa phương, cũng như tham gia vào quản lý 
nhà nước nói chung. 

9. Hình thức cấu trúc nhà nước là sự cấu tạo (tổ chức) 
nhà nước thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ và tính chất 
quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa 
các cơ quan nhà nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở 
địa phương. Hình thức cấu trúc nhà nước có hai dạng là nhà 
:_ nước đơn nhất và nhà nước liên bang. 

Nhà nước đơn nhất là nhà nước có chủ quyền chung, có 
lãnh thổ tòan vẹn, thống nhất, các bộ phận hợp thành nhà nước 
là các đơn vị hành chính - lãnh thổ không có chủ quyền; có một 
hệ thống các cơ quan nhà nước (cơ quan quyển lực, cở quan 
hành chính, cơ quan cưỡng chế...) thống nhất từ trung ương đến 
địa phương; có một hệ thống pháp luật thống nhất trên toàn 
lãnh thổ quốc gia, công dân có một quốc tịch. Những nhà nước 
có hình thức đơn nhất hiện nay như: Việt Nam, Trung Quốc, 
Lào, Căm Pu Chia, Ba Lan, Hung-ga-r1, Pháp, Nhật... 

Nhà nước liên bang gồm hai hay nhiều nước thành viên 
hợp thành. Nhà nước liên bang có một số đặc điểm là : có chủ 
quyền chung, đồng thời mỗi nhà nước thành viên cũng có chủ 
quyền riêng; có hai hệ thống các cơ quan nhà nước - một của 
nhà nước liên bang, một của nhà nước thành viên; có hai hệ 


74 


ti6ny pháp luật - của nhà nước toàn liên bang và của nhả nước 
thành viên, công dân có hai quốc tịch. Những nhà nước liên 
bang hiện nay như Mỹ, Mê-hi-cô, Ấn Độ, Bra-zin, Ma-lai-xi-a 
hoặc Liên Xô trước đây... 

Còn có một loại hình nhà nước khác nữa là hà nước liên 
minh. Nhà nước liên mỉnh chỉ là sự liên kết tạm thời của một 
vài nhà nước để thực hiện những mục đích nhất định, sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ nhà nước liên minh tự giải tán hoặc có 
thể chuyển thành nhà nước liên bang (ví dụ, từ năm 1776 đến 
năm 1787 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là nhà nước liên minh, sau 
đó phát triển thành nhà nước liên bang). 


III.3.3. Chế độ chính trị 


Chế độ chính trị là toàn bộ các phương pháp, thủ đoạn, 
cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thực hiện quyên lực 
nhà nước. Nói cách khác, chế độ chính trị là phương pháp cai trị 
và quản lý xã hội của giai cấp cầm quyển nhằm thực hiện 
những mục tiêu chính trị nhất định. Chế độ chính trị quan hệ 
chặt chẽ với bản chất, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của nhà 
nước và các điểu kiện khác về kinh tế, chính trị - xã hội, thể 
hiện mức độ dân chủ trong một nhà nước. 

.Từ khi nhà nước xuất hiện cho tới nay các giai cấp cầm 
quyền đã:sử dụng nhiều phương pháp cai trị khác nhau, nhưng 
nhìn chung có hai phương pháp chính là phường pháp dần chủ 
vànphương. :pháp phản dân chủ. Tương ứng với hai phương pháp 
ấy ha£chế: (độ >hă nước :.chế độ dân chủ (chế độ dân chủ chủ 
nô, chế độ dân chủ quý tộc phong kiến, chế độ dân chủ tư sản, 
chế độ dân chủ XHƠN) và chế độ phản dân chủ (chế độ độc tài 
chuyên chế chủ nô, chế độ độc tài chuyên chế phong kiến, chế độ 
độc tài phát xít tư sản). 


L5) 


III.3.3. Quan hệ giữa hình thức nhà nước và chế độ 
chính trị 


Hình thức nhà nước phụ thuộc vào bản chất nhà nước. Bản 
chất nhà nước là một khái niệm chỉ rõ quyển lực nhà nước 
thuộc về ai ? do ai nắm giữ ? phục vụ lợi ích của giai cấp nào? ˆ 

Bản chất chung của bốn kiểu nhà nước thể hiện ở chỗ nhà 
nước là một công cụ chủ yếu để thực hiện nền chuyên chính của 
giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy thống trị giai cấp. 
Song mỗi kiểu nhà nước lại có bản chất riêng phù hợp với cơ sở 
kinh tế - xã hội của nhà nước ấy trong một hình thái kinh tế - 
xã hội nhất định. 

Cùng với hình thức nhà nước, chế độ chính trị với tư cách là 
phương pháp cai trị cũng lệ thuộc vào bản chất nhà nước và các 
điều kiện hoàn cảnh khác như tương quan lực lượng chính trị, 
mức độ đấu tranh giai cấp, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của nhà 
nước. 

1. Hình thức chính thểuà chế độ chính trị 

Các nhà nước bóc lột có chung một bản chất nên dù được tổ 
chức thế nào đi nữa các nhà nước ấy đều là những công cụ 
thống trị giai cấp với bộ máy cưỡng chế mạnh và phương pháp 
cai trị độc đoán chuyên quyền. Tuy nhiên, trong mỗi nhà nước 
bóc lột, bản chất nhà nước cũng có những biểu hiện khác nhau. 
Do đó, cách thức tổ chức quyền lực, mục đích thực hiện quyền 
lợi cũng có những đặc điểm riêng. 

Bản chất giai cấp của nhà nước chủ nô và nhà nước phong 
kiến thể hiện công khai cho nên đa số nhà nước chủ nô và nhà 
nước phong kiến đều thiết lập chế độ quân chủ chuyên chế với 
phương pháp cai trị hà khắc, độc đoán. Trong một vài quốc gia 
có chế độ cộng hòa dân chủ (A-ten hay cộng hòa quý tộc Spác 
hoặc cộng hòa thành phố Âu châu dưới chế độ phong kiến) 


16 


SiiứE xét cho tới cùng các nền cộng hòa ấy chỉ phục vụ quyền 
lợi cho giới quý tộc chủ nô và giới quý tộc địa chủ phong kiến (ví 
dụ, như nô lệ không được giải phóng, phụ nữ không được tham 
gia bầu cử vào cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước A-ten là 
'Đại hội nhân dân hoặc công dân không được quyền bầu cử vào 
cơ quan tối cao của nhà nước cộng hòa quý tộc Spác là Hội đồng 
trưởng lão....). 

Bản chất giai cấp của nhà nước tư sản được che đậy kín 
đáo, khéo léo hơn, núp dưới nhiều khẩu hiệu mỹ miều như tự 
do, dân chủ, bình đẳng, bác ái, nhân quyền... cho nên cách thức 
tổ chức quyền lực cũng như phương pháp thực hiện quyền lực 
cũng uyển chuyển, mềm dẻo và nhẹ nhàng. Tuy vậy cũng có 
thời điểm nhà nước tư sản đã rời bỏ những mục tiêu, khẩu hiệu 
mà mình đề ra, thi hành chính sách phản động độc tài phát xít 
như I-ta-li-a (1922), Đức (1933), Chi-lê (1974). 

Nhìn chung, hiện nay nhà nước tư sản chỉ sử dụng hai 
dạng chính thể là quân chủ lập hiến và cộng hòa dân chủ. Cách 
thức tổ chức quyền lực theo chính thể quân ckủ lập hiến phần 
nào thể hiện được tính chất dân chủ về chính trị là có sự phân 
chia quyền lực nhà nước giữa giai cấp tư sản và giới quý tộc 
phong kiến có thế lực mà giai cấp tư sản chưa chiến thắng triệt 
để được để thiết lập chế độ dân chủ. Cả hai nhà nước quân chủ 
lập hiến và cộng hòa dân chủ tư sản đều thi hành các phương 
pháp dân chủ tư sản trong cai trị. Dưới chế độ dân chủ tư sản, 
các tổ chức chính trị - xã hội có khả năng sử dụng được các 
quyền tự do dân chủ mà pháp luật tư sản quy định. Tuy nhiên, 
trên thực tế nhà nước tư sản cũng hạn chế các quyền đó và 
không có những bảo đảm cho công dân thực hiện đầy đủ các 
quyền của mình. 


Nhà nước XHCN là nhà nước của dân, do dân, vì dân có bản 
chất khác với các nhà nước bóc lột cho nên tất cả các nhà nước 


TT 


XHCN đều là nha nươc cộng hòa:XHCN với sự tNG gia. ngày 
càng đông đảo của nhân dân lao độn vào quản lý nhà nước nói 
chung và vào việc thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước nói 
riêng. Ngoài việc thực hiện chế độ dân chủ đại điện, nhà nước 
XHƠN còn thực thi chế độ dân chủ trực tiếp để nhân dân tham 
gia quản lý nhà nước, ví dụ : thảo luận các dự án luật, pháp 
lệnh, tham gia kiểm tra, giám sát sự hoạt động của các cơ quan 
nhà nước, trực tiếp làm việc trong bộ máy nhà nước hoặc quản 
lý những công việc cụ thể mà chính quyền giao cho... Đồng thời 
nhà nước XHCN không ngừng mở rộng các quyền tự do dân chủ 
cho công dân và coI đây là một trong những phương hướng phát 
triển chủ yếu của mình. 

2. Hình thức cấu trúc nhà nước uà chế độ chính trị 

Có thể nói hầu hết các nhà nước chủ nô và nhà nước phong 
kiến đều là nhà nước đơn nhất. Nói riêng về nhà nước phong 
kiến thì ở giai đoạn phân quyền cát cứ tính chất đơn nhất của 
nhà nước phong kiến chưa thể hiện đầy đủ rõ ràng vì: lãnh thổ 
bị chia sẻ thành các lãnh địa do các lãnh chúa quản lý, đồng 
thời tôn tại hai hệ thống cơ quan nhà nước : một là của vua - 
người đại diện cho toàn quốc gia và hai là của các lãnh chúa; 
hai hệ thống pháp luật - của chính quyền do vua đứng đầu và ˆ 
của lãnh chúa. Sang giai đoạn nhà nước trung ương tập quyền 
thì tính chất nhà nước đơn nhất mới thể hiện đầy đủ vì vua đã 
nắm được toàn bộ quyền lực, bộ máy nhà nước trung ương được 
tăng cường, lãnh thổ quốc gia đã thống nhất. 

Ngoài ra, do bản chất khác nhau cho nên nhà nước liên 
bang XHƠN và nhà nước liên bang tư sản cũng có điểm khác 
biệt. Nhà nước liên bang tư sản chủ yếu được thành lập trên cơ 
sở ép buộc hoặc mua lãnh thổ và nó không phải là phương thức 
để giải quyết vấn để dân tộc. Ngược lại, nhà nước liên bang 
XHCƠN được thiết lập trên cơ sở tự nguyện và quyền tự quyết 


78 


đŸh%ộc, các dân tộc hoàn toàn tự do bình đẳng về quyển lợi và 
tha - vụ và đều vì mục đích chung là xây dựng một xã hội 
#h)ân đạo, công bằng, dân chủ và bình đẳng. Nhà nước liên 
bằng XHCN là hình thức chính trị để các dân tộc đoàn kết 
tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và là phương thic tốt nhất để giải 
suất nhiều vấn đề dân tôc. 


Chương IV 


NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, HỈNH THỨC 
VÀ CÁC KIỂU PHÁP LUẬT 


IV.1. NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT | 

Theo học thuyết Mác - Lênin, nhà nước và pháp luật là hai 
hiện tượng lịch sử cơ bản nhất của đời sống chính trị xã hội, là 
hai người bạn đồng hành có số phận lịch sử như nhau : cùng 
xuất hiện, cùng tổn tại và phát triển, và cùng tiêu vong khi 
nhân loại đã tiến tới chủ nghĩa cộng sản. 

Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng 
chính là những nguyên nhân làm xuất hiện pháp luật: một là, 
sự phát triển của nền kinh tế trong xã hội nguyên thủy từ chỗ 
vô cùng thấp kém, lạc hậu và chế độ sở hữu chung thô sơ đến 
chỗ dần dần có của cải dư thừa và xuất hiện chế độ chiếm hữu 
tư nhân (tư hữu) về tư liệu sản xuất và của cải làm ra; hai là, 
sự phân hóa xã hội thành những tầng lớp, giai cấp có lợi ích đối 
kháng nhau và mầu thuẫn giai cấp, đấu tranh giai cấp phát 
triển đến mức không thể điều hòa được. 

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm khác về nguồn gốc 
của pháp luật, như những quan điểm cho rằng: pháp luật cũng 
như nhà nước là do Chúa trời, Thượng đế, Đấng tối cao đặt ra 
(thuyết thần học); pháp luật là tổng thể những quyển của con 
người tự nhiên sinh ra mà có (thuyết pháp luật tự nhiên); pháp 
luật là những linh cảm của con người về những cách xử sự hợp 
lý (thuyết pháp luật linh cảm), v.v... Những quan điểm này, 


80 


cũng như những thuyết phi mác-xít khác về nguồn gốc nhà 
'nước, tuy có thuyết dưới góc độ lịch sử có những mặt tích cực 
nhất định, đặc biệt là thuyết pháp luật tự nhiên, nhưng nhìn 
chung đều mang mầu sắc duy tâm, không khoa học, có thuyết 
` rất phản tiến bộ. 

._ Chúng ta biết rằng trong xã hội cộng sản nguyên thủy chưa 
có nhà nước và do đó cũng chưa có pháp luật, vì pháp luật chính 
là những quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận. 
Nhưng xã hội nào cũng cần đến trật tự và ổn định để tổn tại và 
phát triển. Xã hội là toàn bộ những quan hệ giữa con người với 
con người (được gọi là quan hệ xã hội), do đó nhân tố đảm bảo 
trật tự và ổn định xã hội chính là những quy tắc xử sự chung 
trong quan hệ giữa con người với con người. Các quy tắc đó chủ 
yếu là tập quán (những cách xử sự giữa con người với con 
người hình thành và tồn tại từ đời này qua đời khác được một 
cộng đồng xã hội thừa nhận và tự nguyện tuân theo) và (ín 
điều tôn giáo (những cách xử sự của con người trước những 
biện tượng tự nhiên và xã hội khó hiểu đối với nhận thức non 
nót của họ, những cách xử sự dựa trên cơ sở niềm tin vào ý 
nguyện của thần linh, và thần lĩnh sẽ ban cho họ sự bình an và 
no đủ, lâu dần trở thành quy tắc được một cộng đông thừa nhận 
và tự nguyện tuân theo). 

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy - xã hội chưa có tư hữu 
và giai cấp, các quy tắc tập quán, tín điều tôn giáo... (gọi chung 
là quy phạm xã hội) có những đặc điểm sau : | 

- Thể hiện ý chí chung, phù hợp với lợi ích chung của cộng 
đồng, thị tộc, bộ lạc. : | 

- Mang nội dung tỉnh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tính 
cộng đồng, bình đẳng; nhưng nhiều quy phạm xã hội có nội dung 
vô cùng lạc hậu, thể hiện lối sống hoang dã; 


81 


- Mang tính manh mún, tẳn mạn và về nguyên tấc chỉ có 
hiệu lực trong phạm vi thị tộc - bộ lạc; ˆ 

- Chủ yếu được thực hiện một cách tự nguyện trên cơ sở 
thói quen, niềm tin tự nhiên, nhiều khi cũng cần sự cưỡng chế - 
nhưng là sự cưỡng chế không do một bộ máy đặc biệt chuyên 
nghiệp thực hiện (bộ máy đó ở xã hội nguyên thủy chưa có), mà 
do toàn thị tộc tự tổ chức thực hiện. 

Dần dần, với quá trình phát triển sản xuất, xuất hiện tư 
hữu và phân hóa giai cấp, nhiều quy phạm xã hội trong chế độ 
cộng sản nguyên thủy không còn phù hợp với lợi ích của giai cấp 
giàu có (giai cấp chiếm số lượng ít trong xã hội so với gial cấp 
nghèo). Do đó, khi nắm được địa vị thống trị trong xã hội, tự tổ 
chức thành nhà nước, giai cấp thống trị chỉ thừa nhận những 
quy phạm xã hội nào phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. Các 
quy phạm xã hội (trong đó đa phần là tập quán) được giai cấp 
thống trị - nhà nước, thừa nhận được gọi là tập quán pháp. 
Đó là con đường thứ nhất, con đường sớm nhất hình thành nên 
pháp luật đầu tiên trong lịch sử. Tập quán pháp cũng là loại 
pháp luật phổ biến nhất trong những nhà nước đó. 

Sự thừa nhận nói trên được thực hiện bằng hœ¿ cách: một 
là, các quy phạm xã hội được chỉ ra dưới dạng chung, được nhắc 
tới tên loại quy tắc đó trong văn bản của cơ quan lập pháp; hai 
là, các quy phạm xã hội được cơ quan hành pháp và xét xử dựa 
vào để giải quyết các vụ việc cụ thể - những quy phạm xã hội 
này trở thành pháp luật và được gọi là tập quán pháp. 

Là tổng thể những quan hệ giữa con người với con người, xã 
hội càng không phải là một hiện tượng bất biến mà luôn luôn 
thay đổi, phát triển. Khi nhà nước mới xuất hiện các quan hệ 
xã hội phát triển tăng đột biến cả về nội dung và số lượng, 
trong đó đáng chú ý là sự xuất. hiện những quan hệ mới đặc thù 
cho xã hội có giai cấp. Đương nhiên, chưa có quy tắc tập quán 


82 


làm tiêu chuẩn cho những ứng xử trong những quan hệ này và 
nhiều quan hệ trong số đó chưa có quy định của nhà nước điều 
chỉnh do khả năng ban hành pháp luật của nhà nước còn vô 
cùng hạn chế. Trong trường hợp đó cơ quan hành pháp và xét 
xử phải tự mình phán xét những vụ việc cụ thể phát sinh trên 
cơ sở lợi ích giai cấp và năng lực cá nhân. Những cách phán xét 
đó nếu tốt, phù hợp, có thể trở thành khuôn mẫu cho chính cơ 
quan đó hoặc các cơ quan khác để giải quyết những vụ việc 
tương tự sau đó. Cách phán xét - giải quyết như vậy được gọi là 
tiền lệ pháp. Và đây là con đường thứ hơi, cũng rất phổ biến, 
hình thành nên pháp luật đầu tiên trong lịch sử. 

Nhưng với kinh nghiệm được tích lũy dần trong quá trình 
tổn tại và phát triển, nhà nước ngày càng chú trọng xây dựng 
uè ban hành những quy tắc xử sự mới để điều chỉnh những 
quan hệ xã hội quan trọng mới phát sinh trong nhiều lĩnh vực, 
đặc biệt là những quy tắc bảo vệ, củng cố chế độ tư hữu của giai 
cấp giàu có (chủ nô, phong kiến) và bảo vệ địa vị thống trị, đặc 
quyền của giai cấp đó trong xã hội. Cũng có những loại quy 
định mới điều chỉnh những quan hệ xã hội trước đây được điều 
chỉnh bằng tập quán mà dưới con mắt của nhà nước những tập 
quán đó không còn phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, 
cần thiết phải quy định lại cho chặt chẽ hơn. Đây là con đường 
thứ ba hình thành nên pháp luật. Loại pháp luật hình thành 
bằng con đường này có thể tổn tại dưới dạng bất thành văn, sau 
đó cùng với sự hoàn thiện của chữ viết và văn bản chúng được 
_ thể hiện dưới dạng on bản pháp luật. 

Những quy định pháp luật, do thể hiện ý chí của nhà nước 
nên mang tính thống nhất cao về nội dung cũng như về hình 
thức, mang tính hệ thống chặt chẽ, không manh mún, tản mạn 
như quy phạm xã hội thời nguyên thủy, đồng thời còn khác với 
quy phạm xã hội thời nguyên thủy ở chỗ chúng có hiệu lực bắt 


83 


buộc đối với tất cả mọi người trong quốc gia không phân biệt họ 
thuộc dòng máu, thị tộc, bộ lạc nào. 

Như vậy, pháp luật có những đặc điểm khác với các quy 
phạm xã hội thời nguyên thủy như sau : 

- Thể hiện ý chí của giai cấp thống trị - gial cấp giàu có và 
chiếm thiểu số trong xã hội, chứ không thể hiện ý chí của đa số 
dân cư hoặc toàn xã hội; 

- Nội dung thể hiện quan hệ bất bình đẳng trong xã hội; 

- Có tính bắt buộc chung, tính hệ thống và thống nhất cao; 

- Được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước, chủ yếu bởi sự 
cưởng chế - là sự cưỡng chế được thực hiện bằng một bộ máy 
đặc biệt, chuyên nghiệp. 

Những đặc điểm này quan hệ mật thiết với nhau, đặc điểm 
trước là nguyên nhân, điều kiện của đặc điểm sau. 

Cùng với sự hoàn thiện của bộ máy nhà nước, hệ thống 
pháp luật ngày càng phát triển hơn, nhất là hệ thống văn bản 
pháp luật và pháp luật ngày càng đóng vai trò to lớn trong xã 
hội, là công cụ chủ yếu trong tay nhà nước để điều chỉnh các 
quan hệ xã hội, quản lý xã hội, bảo đảm trật tự, ổn định xã hội 
và lợi ích của giai cấp thống trị. 


IV.2.. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ XÃ HỘI CỦA PHÁP LUẬT 

Từ phần trên chúng ta có thể định nghĩa một cách khái 
quát rằng : Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự (hệ 
thống những quy phạm) do nhò nước đặt ra hoặc thừa nhận uò 
bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị nhằm 
điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp uới lợi ích của 
điai cấp mình. 

Điều chỉnh pháp luật là quá trình thực hiện sự tác động 


484 


của pháp luật đối với các quan hệ xã hội, làm trật tự hoá chúng, 
đưa chúng vào những phạm vi nhất định, hỗ trợ cho chúng phát 
triển đúng hướng. Ý nghĩa uà udi trò xã hội của pháp luật thể 
hiện chính ở chỗ nó là công cụ mang tính giai cấp để điêu chỉnh 
các quan hệ xã hội. 

Nhưng pháp luật là một hiện tượng chính trị - xã hội cơ bản 
và rất phức tạp. Do đó, để làm rõ bản chất khái niệm này, 
chúng ta phải xem xét một số vấn đề chủ yếu sau đây : 


IV.2.1. Các thuộc tính của pháp luật 


Pháp luật có rất nhiều tính chất, đặc điểm như tính ý chí, 
tính giai cấp, giá trị xã hội, tính quy phạm, tính hệ thống, tính 
năng động, tính dân tộc, tính mở (tính quốc tế), tính được quy 
định bởi các quan hệ vật chất - cơ sở kinh tế, v.v... Nhưng để 
nêu bật nét đặc thù của pháp luật so với các hiện tượng khác, 
nhất là với các hiện tượng tương tự với nó như: quy phạm tập 
quán, tín điều tôn giáo, quy phạm của các tổ chức xã hội (Công 
đoàn, Đảng, Đoàn thanh niên...) trong xã hội có giai cấp, chúng 
ta cần xem xét các tính chất đặc trưng riêng có của pháp luật - 
tức là các thuộc tính của chúng. 

Dưới cách nhìn đó, pháp luật có öø thuộc tính sau đây ễ: 

1. Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến) 

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, tức là hệ thống quy 
phạm. Mọi loại quy tắc xử sự đều là khuôn mẫu hành vi mà 
một phạm vi các cá nhân, tổ chức (đối tượng) nhất định phải 
tuân theo. Nhưng quy phạm pháp luật thì mang tính bắt buộc 
phải tuân theo đối với mọi đối tượng thuộc phạm vi quản lý của 
nhà nước, bất kể thuộc dòng họ, địa phương, bất kể giới tính, 
dân tộc, tôn giáo nào, v.v... Ví dụ như quy định sau đây của 
khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ban hành 


85 


ngày 06/7/1995 : "Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng 
đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các 
quy tắc quản lý nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt 
hành chính". Tức là pháp luật mang tính quy phạm phổ biển, 
tính bắt buộc chưng. 

2. Tính xác định chặt chẽ uề mặt hình thức 

Những quy phạm tập quán, luân lý đạo đức, tín điều tôn 

áo... nhiều khi có hình thức không xác định vì đa phần không 
thành văn, hoặc có thành văn thì cũng không chặt chẽ, cũng 
giống như quy phạm của nhiều tổ chức xã hội. Nhưng pháp luật 
thì mang tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức (cả về hình 
thức pháp lý và hình thức cấu trúc), vì : 

+ Pháp luật bao gồm những quy phạm được thể hiện thành 
văn bản-rõ ràng, ngay cả đối với tập quán pháp thì chí ít cũng 
phải nhắc tới tên loại quy tắc tập quán đó trong văn bản của 
nhà nước. Đặc biệt, nếu là văn bản pháp luật thì phải mang 
những tên gọi xác định và chỉ do các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành; và điều đó được quy định trong chính các văn 
bản pháp luật. Nghĩa là phéớp luật mang tính xác định chặt 
chẽ uề hình thức pháp lý. Ví dụ, Ð. 106 Hiến pháp Việt Nam 
năm 1992 quy định : "Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định 
để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình". Như vậy, trong 
hoạt động của mình Chủ tịch nước chỉ được quyền ban bành 
những văn bản với tên gọi là lệnh và quyết định mà không được 
phép ban hành những văn bản pháp luật với tên gọi khác. Đối 
với những cơ quan nhà nước khắc cũng có những quy định 
tương tự. 


+ Văn bản pháp luật được viết bằng lời văn rõ ràng, ngắn 


86 


gọn, dễ hiểu, không đa nghĩa; cấu trúc chặt chẽ và đa phần cấu 
trúc đó được mẫu hóa bởi chính cơ quan có thẩm quyền của nhà 
nước, nghĩa là pháp luật mang tính xác định chặt chẽ về hình 
thức cấu trúc. Ví dụ, quy định về việc này có Thông tư số 33/BT 
ngày 10/12/1992 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn về hình thức văn bản và việc ban hành văn bản 
của các cơ quan hành chính nhà nước với Phụ lục kèm theo 
Thông tư này. 

3. Tính được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước 

-_ Nhà nước ban hành pháp luật thì nhà nước phải bảo đảm 

để pháp luật được thực hiện, và về nguyên tắc, nhà nước chỉ có 
trách nhiệm pháp lý (tức là trách nhiệm do chính pháp luật quy 
định) bảo đảm thực hiện pháp luật mà thôi, tuy rằng trên thực 
tế nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực 
hiện nhiều loại quy phạm xã hội khác, từ những phong tục, tập 
quán, quy tắc tôn giáo tiến bộ cho đến quy định của các tổ chức 
xã hội, đặc biệt là những chủ trương, đường lối của Đảng lãnh 
đạo. Nhưng tính được đảm bảo bằng nhà nước của pháp luật 
mang đặc trưng riêng. 

Nhà nước bảo đảm thực hiện pháp luật bằng hai cách nN 

+ Một là, nhà nước tạo điều kiện, giúp đỡ bằng các biện 
pháp giáo dục, hướng dẫn, khuyến khích, tổ chức hoặc cung cấp 
cơ sở vật chất... để các chủ thể có liên quan tự mình thực hiện 
pháp luật. Ở khía cạnh này có thể hiểu rộng ra rằng, chính nhà 
nước bằng trí tuệ và uy tín của mình là người bảo đảm tính 
khoa học, hợp lý của pháp luật, khiến cho pháp luật có khả 
năng thực hiện thuận lợi trong cuộc sống. Nhà nước cũng bảo 
đảm hoặc góp phần bảo đảm thực hiện các quy phạm xã hội 
khác bằng cách này. 

+ Hai là, pháp luật là hình thức thể hiện tập trung nhất ý 
chí của nhà nước, do đó nó luôn mang tính cưỡng chế nhà nước - 


87 


nếu nó không được thực hiện một cách tự nguyện thì nhất thiết 
nhà nước sẽ áp dụng cưỡng chế. Dưới chủ nghĩa xã hội, mặc dù 
nhà nước ít sử dụng các biện pháp cưỡng chế mà chủ yếu sử 
dụng các biện pháp thuyết phục, nhưng tính cưỡng chế nhà 
nước vẫn là nội dung cơ bản trong thuộc tính này của pháp 
luật. Để thực hiện các quy phạm xã hội khác thì không thể áp 
dụng cưỡng chế nhà nước. 

Chính nhờ ba thuộc tính trên đây mà pháp luật là công cụ 
toàn năng và có hiệu quả nhất để quản lý xã hội, điều chỉnh các 
quan bệ xã hội, điều chỉnh hành vi của con người. 

IV.9.2. Tính giai cấp và giá trị xã hội của pháp luật 

1. Tính giai cấp của pháp luật 

Hầu hết các hiện tượng xã hội, từ nhà nước, pháp luật, 
chính trị đến đạo đức, tôn giáo, văn học nghệ thuật... đều mang 
tính giai cấp. Nhưng cũng như nhà nước, pháp luật là con đẻ 
của xã hội có giai cấp, được sinh ra với sứ mệnh điều chỉnh 
quan bệ giai cấp, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, thể hiện ý 
chí trước hết của giai cấp thống trị, do đó nó mang tính gial cấp 
vô cùng sâu sắc. Tính giai cấp của pháp luật được mô tả một 
cách sâu. sắc và tập trung nhất bằng câu sau đây trong Tuyên 
ngôn Đảng Cộng sản của C.Mác và Ph.Ăngghen : "Pháp luật 
của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành 
luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật 
chất của giai cấp các ông quyết định" #_ Câu trên đây viết về 
pháp luật tư sản, nhưng đúng cho mọi kiểu pháp luật, vì pháp 
luật nào cũng tổn tại trong xã hội có giai cấp, tuy tính giai cấp 


Œ Œ, Mác - Ph.Ăngghen, Tuyển tập, Tập I, NXB Sự thật, Hà Nội, 
1980, tr. 262-263. 


88 


thể hiện trong những pháp luật khác nhau ở những mức độ 
khác nhau. 

Mức độ thể hiện của tính giai cấp phụ thuộc vào tương 
quan, đối sánh lực lượng giai cấp, tính khốc liệt hay không khốc 
liệt của mâu thuẫn giai cấp. Tính giai cấp của pháp luật trong 
nhà nước chủ nô rõ rệt và lộ liễu hơn trong pháp luật tư sản và 
khác xa so với pháp luật xã hội chủ nghĩa, vì quan hệ giữa chủ 
nô và nô lệ mang tính đối kháng mạnh mẽ hơn nhiều so với 
quan hệ giữa tư sản và công nhân, mà càng khác xa quan hệ 
giữa công nhân và nông dân trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Ngoài ra, tính giai cấp của pháp luật còn phụ thuộc và 
những đặc điểm của sự phát triển kinh tế, truyền thống, tôn giáo, 
đạo đức, dân tộc, bối cảnh quốc tế, lịch sử, thậm chí phụ thuộc cả 
vào những điều kiện tự nhiên... Montesquieu trong tác phẩm nổi 
tiếng “Tỉnh thân pháp luật" cũng viết một câu rất cần lưu ý, tuy có 
chỗ cần phải giải thích cụ thể hơn, rằng : "Các luật ấy phải tương 
ứng với vật lý của đất nước, tức là với khí hậu lạnh, nóng, hay ôn 
hoà, với diện tích, vị trí đất đai, với cách sống của dân chúng làm 
nông nghiệp hay săn bắn, chăn nuôi. Luật phải tương ứng với 
trình độ tự do mà hiến pháp có thể chấp nhận, hợp với tôn giáo 
trong nhân dân, với số lượng nhân khẩu, với khuynh hướng và 
mức tài sản, với cách buôn bán, phong tục và tập quán của nhân 
dân" ®, 

2. Giá trị xã hội của pháp luật 
Bên cạnh tính giai cấp, pháp luật còn có giá trị xã hội rất to 
lớn. Giá trị xã hội của pháp luật thể hiện trước hết ở khía cạnh 


ở Montesquieu. Tinh thần pháp luật. Khoa luật Trường đại học khoa học xã 
hội và :nhân văn Hà Nội, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996, tr.46 (sách dịch). 


89 


nó là công cụ điều chỉnh hành vi con người có hiệu lực nhất (có 
thể gọi là giá trị công cụ điều chỉnh hành òù). ĐỀ trỏ thành 
công cụ như vậy, ngoài những thuộc tính, pháp luật còn là 
phương tiện ghi nhận những quy luật khách quan của những 
cách xử sự hợp lý. Dưới góc độ và trong chừng mực nhất định, 
nó là chân lý khách quan, mang tính chuẩn mực và ổn định. 

Từ đó, pháp luật trở thành thước đo của hành 0i cor: người, 
là công cụ biểm nghiệm các quá trình, các hiện tượng xã hội. 

Mang trong nội dung của mình những giá trị nhân đạo to 
lớn như : công lý, lẽ công bằng... pháp luật truyền tải những giá 
trị chung đó của xã hội đến với từng cá nhân, là công cụ nhận 
thức và giáo dục, cải biến bản thân con người. 

Arixtốt (384-332 tr. CN) - nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời 
cổ đại cho rằng : tổng thể pháp luật tạo thành công lý chính trị 
hay pháp luật chỉ tôn tại trong các mối quan hệ giữa những 
người tự do và bình đẳng, quy phạm pháp luật là "công lý" °. 

Tuy nhiên, giá trị xã hội của các kiểu pháp luật khác nhau rất 
khác nhau. Không thể so sánh giá trị của pháp luật chủ nô với 
pháp luật tư sản hoặc pháp luật xã hội chủ nghĩa, nhưng nhìn 
tổng thể thì pháp luật chủ nô cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng 
trong quá trình phát triển của xã hội và do đó, so với quy phạm xã 
hội nguyên thuỷ thì nó có giá trị xã hội rất to lớn. 

Cùng với sự phát triển lịch sử của pháp luật, giá trị xã hội 
của nó ngày càng tăng lên, đặc biệt là đối với pháp luật xã hội 
chủ nghĩa. „ 


® Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới. NXB Chính trị quốc 
gia-Khoa luật Trường ĐHTH HN, Hà Nội, 1993, tr.76. 


90 


IV.2.3. Chức năng của pháp luật 


Ý nghĩa uò udi trò xã hội của pháp luật thể hiện qua những 
chức năng, tức là những phương diện, mặt tác động chủ yếu của 
pháp luật. 

Pháp luật có bz chức năng : điều chỉnh, bảo vệ và giáo dục. 

Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp 
luật là sự (ác động trực tiếp của pháp luật tới các quan hệ xã 
hội bằng cách ghi nhận, củng cố những quan hệ xã hội cơ bản, 
quan trọng và tạo lập hành lang pháp lý để hướng các quan hệ 
xã hội phát triển trong trật tự và ổn định theo mục tiêu mong 
muốn. Đây là hướng tác động tích cực, iè chức năng cơ bản của 
pháp luật. Muốn thực hiện có hiệu quả chức năng này đồi hỏi sự 
điều chỉnh pháp luật phải được thực hiện phù hợp với quy luật 
phát triển của cơ sở kinh tế, với những đòi hỏi của các quy luật 
khách quan khác của sự phát triển xã hội, trong điều kiện có 
những tiền đề kinh tế, chính trị và tỉnh thần nhất định. 

Trong lý luận về pháp luật người ta còn chia chức năng điều 
chỉnh thành hai chức năng nhỏ tương ứng với hai hướng của tác 
động điều chỉnh pháp luật : chức năng tĩnh và chức năng động. 
Chức năng tĩnh được thể hiện ở hoạt động ghi nhận, củng cố 
những quan hệ xã hội cơ bản và phương tiện pháp lý cơ bản để 
thực hiện chức năng này là quy định cho các chủ thể pháp luật 
những nghĩa vụ phải kiểm chế những hành động nhất định (ví 
dụ, chế định về sở hữu trong pháp luật quy định mọi chủ thể 
pháp luật oó nghĩa vụ phải tôn trọng, không được xâm phạm sở 
hữu của nhà nước và công dân khác). Chức năng động thể hiện 
trong việc pháp luật bảo đảm sự phát triển năng động của các 
quan hệ xã hội và được thực hiện chủ yếu bằng phương tiện 
pháp lý sau : buộc các chủ thể phải tiến hành những hành động 
tích cực nhất định (ví dụ, thực hiện một công việc, chuyển giao 
một vật...). 


91 


+ Chức năng bảo uệ thể hiện ở việc quy định những 
những phương tiện nhằm mục đích bảo vệ những quan hệ xã 
hội là cơ sở, nền tảng của xã hội trước các vi phạm và loại trừ 
những quan hệ xã hội lạc hậu hoặc không phù hợp với bản chất, 
của chế độ. Những phương tiện đó chủ yếu là những quy định 
về xử phạt, như đối với những người vi phạm quyền lợi hợp 
pháp của công dân, những người hành nghề mê tín dị đoan... 

+ Chức năng giáo dục của pháp luật thể hiện ở £ớc động 
gián tiếp của pháp luật (của bản thân các quy phạm pháp luật 
hoặc của hoạt động áp dụng, thi hành pháp luật...) tới các quan - 
hệ xã hội thông qua ý thức con người, hướng con người tới 
những cách xử sự hợp lý, phù hợp với cách xử sự ghi trong quy 
phạm pháp luật, phù hợp với lợi ích của xã hội và của bản thân. 
Các quy phạm pháp luật mang những giá trị xã hội tiến bộ, 
chứa đựng những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
hoặc bản thân hoạt động áp dụng pháp luật đúng đắn của các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hành vi gương mẫu thi 
hành pháp luật của các chủ thể khác nhau có tác dụng giáo dục 
rất to lớn. 


IV.3.4. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 


Qua những phân tích trên đây chúng ta thấy được vai trò to 
lớn của pháp luật trong mọi xã hội có giai cấp. Điều đó cũng 
được thể hiện rõ nét trong pháp luật nước ta hiện nay. Chính vì 
vậy, Đảng ta trong các văn kiện của các đại hội gần đây luôn 
nhấn mạnh "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật". Ð.12 
Hiến pháp năm 1992 của Nhà nước ta cũng quy định chủ 
trương này. 

Ở đây, chúng ta sẽ làm rõ hơn một bước nữa vai trò của 
pháp luật thông qua phân tích cụ thể các mối lên hệ của pháp 
luật nói chung, pháp luật xã hội chủ nghĩa nói riêng, đối với 


92 


nền kinh tế, chính trị, đối với tư tưởng, đạo đức và cấc quy 
phạm xã hội khác, đối với các tổ chức chính trị - xã hội và đối 
với bản thân nhà nước. 

41. Pháp luật uà kinh tế 

Pháp luật là một trong những hiện tượng cơ bản của kiến 
trúc thượng tầng xã hội, nó luôn luôn phải phù hợp với cơ sở hạ 
tầng - nền tảng kinh tế. Phù hợp với phương thức sản xuất bóc 
lột đưới chế độ nô lệ, phong kiến, tư bản có pháp luật chủ nô, 
phong kiến, tư sản. Phù hợp với phương thức sản xuất mới - xã 
hội chủ nghĩa, có pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Nhưng pháp luật không phụ thuộc máy móc vào cơ sở 
kinh tế. Với tư cách là công cụ điều chỉnh có hiệu quả nhất đối 
với các quan hệ xã hội, pháp luật có tính độc lập tương đối với 
cơ sở kinh tế, do chỗ nó có thể kìm hãm đáng kể sự phát triển 
kinh tế nếu pháp luật lạc hậu so với quan hệ kinh tế, hoặc thúc 
đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn nếu nó có nội dung tiến bộ. 
Bằng chứng rõ ràng cho kết luận này là sự kìm hãm của pháp 
luật đối với sự phát triển của kinh tế ở các nước trong thời kỳ 
cuối của chế độ phong kiến, giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và 
chiến tranh đế quốc; hoặc tác động tích cực tới nền kinh tế như 
pháp luật ở thời kỳ đầu của chế độ phong kiến, tư bản chủ 
nghĩa... 

Ở nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa khác tác động của 
pháp luật đối với kinh tế có những nét đặc biệt. 

Một thời gian dài pháp luật xã hội chủ nghĩa thể chế hóa 
một cơ chế quản lý kinh tế theo kiểu hành chính mệnh lệnh, 
quan liêu làm hạn chế khả năng sáng tạo của các chủ thể làm 
kinh tế, khiến cho nền kinh tế trì trệ, rơi vào tình trạng khủng 
hoảng. Nhưng từ khi xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu, pháp luật 
tạo lập một cơ chế quản lý mới theo kinh tế thị trường có sự 
điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã 


93 


phát huy tiểm năng sáng tạo, lòng hăng say lao động, khiến nó 
_ phát triển, tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, kinh tế thị 
trường cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như tâm lý 
chạy theo lợi nhuận, coi đồng tiền là tất cả, sự phân hóa nhanh 
chóng kẻ giàu, người nghèo, tội phạm gia tăng, tệ tham nhũng 
phát triển... Vì vậy, cũng cân mau chóng hoàn thiện pháp luật 
để nó đủ khả năng tạo lập hành lang pháp lý đúng đắn cho nền 
kinh tế phát triển mau chóng và đúng hướng, bảo đảm ổn định, 
an toàn và lành mạnh hóa xã hội. 
+2. Pháp luật uà chính trị 


Mối quan hệ này thể hiện chủ yếu ở chỗ pháp luật là công 
cụ, phương tiện đưa chính trị vào cuộc sống. Đường lối chính trị 
của các đẳng chính trị, các đảng cầm quyển được thể biện trong 
pháp luật, được thể chế hóa trong nội dung của phầp luật. Khi 
đó, đường lối chính trị trở thành ý chí nhà nước, mang tính bắt 
buộc chung. 

Tuy nhiên, trong điều kiện nhà nước hiện đại khi chúng ta 
đề cao vai trò của pháp luật thì chính trị, ở phương tiện khác, 
lại được giới hạn trong khuôn khổ pháp luật. Kết luận này được 
chứng tỏ trong Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 1992: "Mọi tổ 
chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp 
luật", vì hoạt động của Đảng là hoạt động chính trị. 

® 3. Pháp luật uớt các quy phạm xã hột khúc 


Các quy phạm xã hội như quy phạm pháp luật, quy gHijM | 
đạo đức, tập quán, tôn giáo, hoặc quy phạm do các tổ chức xã 
hội ban hành (như các quy phạm trong điều lệ Đảng, Công 
đoàn...) đều có vai trò điều chỉnh hành vi con người và các quan 
hệ xã hội. Nhưng trong đó các quy phạm pháp luật có vai trò 
quan trọng nhất. Pháp luật là hạt nhân của hệ thống các quy 
phạm xã hội. Có thể thấy rõ ba kênh quan hệ giữa pháp luật và 
các quy phạm xã hội khác. 


94 


- Một là, pháp luật tác động mạnh mẽ tới các quy phạm xã: 
hội. Pháp luật có nội dung tiến bộ sẽ ảnh hưởng tích cực tới đạo 
đức xã hội, tập quán, truyền thống, pháp luật có nội dung lạc 
hậu sẽ ảnh hưởng ngược lại. 

- Hai là, những quy tắc đạo đức, tập quán quan trọng, tốt, 
có giá trị chung đa phần có thể được ban hành thành những 
quy phạm pháp luật. Pháp luật tiên tiến phải thấm nhuần 
những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của xã hội. 

- Ba là, các quy phạm của các tổ chức xã hội phải phù hợp, 
không được trái với pháp luật vì pháp luật là ý chí chung mang 
- tính nhà nước, quy phạm của các tổ chức xã hội chỉ là ý chí của. 
các cộng đồng khác nhau trong xã hội nên phải phục tùng ý chí 
chung thể hiện trong pháp luật. 

{ 4. Pháp luật uà ý thức xã hột 

Có thể coi ý thức xã hội là cầu nối giữa pháp luật và các quy 
phạm xã hội như đạo đức, tập quán, truyền thống... Bởi vì, ý 
thức pháp luật là một loại hình ý thức xã hội. Khi đã được xây 
dựng và thực hiện trên cơ sở ý thức pháp luật, pháp luật với tư 
cách là phương tiện truyền tải những thông tin về các giá trị xã 
hội tiên tiến, lại tác động ngược trổ lại tới ý thức pháp luật xã 
hội bằng cách nâng ý thức pháp luật cá nhân lên ngang tầm ý 
thức pháp luật xã hội, và do đó, nó tác động tích cực tới ý thức 
xã hội nói chung. 

Ngược lại, ý thức xã hội được hình thành từ lâu đời dưới 
ảnh hưởng của những quy tắc tập quán, truyền thống, đạo đức, 
pháp luật cũ cũng ảnh hưởng tới pháp luật thông qua sự ảnh 
hưởng tới ý thức pháp luật xã hội hiện tồn. 

ð. Pháp luật uà các tổ chức xã hội 

Các tổ chức xã hội là tổ chức "phi" nhà nước, không mang 
tính nhà nước, do đó, có tính độc lập đối với nhà nước. Nhưng tổ : 


9õ 


chức nào cũng đặt trong một nhà nước (ví dụ như Đoàn thanh 
niên cộng sản Hỗ Chí Minh) hoặc trong một số nhà nước nhất 
định (ví dụ như các tổ chức quốc tế phi chính phủ), nên tính độc 
lập mang ý nghĩa tương đối : độc lập nhưng không được đi 
ngược lại lợi ích chung - tức là lợi ích nhà nước. Pháp luật là do 
nhà nước đặt ra để quản lý xã hội nói chung, trong đó có các tổ 
chức xã hội. Vì vậy, các tổ chức xã hội cũng được tổ chức và hoạt 
động trong khuôn khổ pháp luật, không được vi phạm pháp 
luật. Pháp luật đặt cơ sở, tiền đề cho việc thành lập các tổ chức 
xã hội, định giới hạn, hành lang cho hoạt động của chúng. Bằng 
pháp luật, nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội phát 
triển, kể cả các điều kiện vật chất. Ngược lại, các tổ chức xã hội : 
có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhà nước trong việc thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có họat động xây 
dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt pháp luật. 

6. Pháp luật uà rhà nước 

Toàn bộ những điều đã nói ở trên thực chất đã nêu cụ thể 
vai trò của pháp luật với tư cách là một công cụ cực kỳ quan 
trọng trong tay nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội : tác 
động tới cơ sở kinh tế và các yếu tế của kiến trúc thượng tầng 
xã hội, hướng chúng phát triển phù hợp với ý chí của nhà nước. 
Các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước có thể thực hiện bằng 
nhiều hình thức khác nhau, nhưng quan trọng nhất là hình 
thức pháp lý. Nhà nước không thể tổn tại thiếu pháp luật. 

Ngược lại, mặc dầu pháp luật là công cụ quản lý xã hội của 
nhà nước, do nhà nước đặt ra, nhưng trong xã hội văn minh, 
nhà nước cũng phải tự hạn chế bởi pháp luật, chịu phục tùng, 
phải thi hành pháp luật do chính mình đặt ra. Có như vậy mới 
bảo vệ được quyền công dân, tránh sự lạm quyền, bảo đảm sự 
công bằng và sự phát triển bình thường của nhà nước. Mặt 

“khác. nhán luât cbỉ có thể biện được thực hiện trong đời sống 


96 


khi có sự đảm bảo của nhà nước. 

Ở đây một lần nữa ta càng thấy rõ nhà nước và pháp luật có 
quan hệ qua lại hữu cơ với nhau, cùng phát sinh, cùng tổn tại 
và phát triển. 


IV.3. QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY 
PHẠM PHÁP LUẬT 
Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật đều 
là những dạng tổn tại, hình thức biểu hiện của pháp luật trong 
thực tế. Do đó, trước hết chúng ta cần xem xét khái niệm hình 
thức của pháp luật - khái niệm chung bao hàm cả hai khái 
niệm mà chúng ta cần nghiên cứu cụ thể ở mục này. 


IV.3.1. Hình thức của pháp luật 


Hình thức của pháp luật là sự biểu hiện ra bên ngoài của 
pháp luật, là phương thức, dạng tôn tại thực tế của pháp luật 
mà chúng ta nhận biết. được bằng cách đọc và nghe. 

Hình thức pháp luật có hai dạng : 

1. Hình thức bên trong của pháp luật, bao gồm : 

Các nguyên tắc của pháp luột là những tư tưởng cơ bản chỉ 
đạo toàn bộ hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật của nhà 
nước và công dân, tư tưởng xuyên suốt nội dung của hệ thống 
pháp luật. 

Cấu trúc của pháp luật. Pháp luật được cấu trúc bởi các bộ 
phận sau đây : 

+ Hệ thống pháp luật là một chỉnh thể thống nhất các bộ 
phận hợp thành (ngành luật, chế định pháp luật, quy phạm 
pháp luật) mang những đặc điểm, nội dung đặt trên cơ sở 
những nguyên tắc thống nhất của pháp luật một quốc gia. Khái 
niệm hệ thống pháp luật còn có thể được hiểu là pháp luật của 


97 


nhóm các quốc gia có đặc điểm tương tự nhau (như hệ thống 
pháp luật xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật tư sản, hệ 
thống pháp luật Anh - Mỹ và các nước thuộc khối Anh - Mỹ 
còn gọi là hệ thống Common Law, hệ thống pháp luật châu Âu 
lục địa còn gọi là hệ thống Continental...). 

+ Ngành luật là hệ thống các quy phạm pháp luật điều 
chỉnh một lĩnh vực các quan hệ xã hội nhất định với những 
phương pháp điều chỉnh nhất định, đặc thù. Ví dụ, luật hình sự 
và luật dân sự là hai ngành luật xuất hiện từ lâu đời trong lịch 
sử loài người. 

+ Chế định pháp luật là hệ thống các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ xã hội cùng loại trong cùng một ngành 
luật. Ví dụ, luật hình sự có các chế định như : hình phạt, các biện 
pháp tư pháp, các tội xâm phạm an ninh quốc gia... 

+ Quy phạm pháp luật là tế bào, viên gạch xây dựng nên 
toàn bộ hệ thống pháp luật, bộ phận cấu thành nhỏ nhất của 
nó. 

2. Hình thức bên ngoài của pháp luật là những cái 
chứa đựng các quy phạm pháp luật, là sự thể hiện ra bên ngoài, 
dạng tổn tại trong thực tế của các quy phạm pháp luật, còn gọi 
là nguồn của pháp luật”. Có ba loại nguồn phổ biến nhất 
của pháp luật là : tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy 
phạm pháp luật. Ở một số nước nguồn của pháp luật còn có thể 
là tín điều tôn giáo, kinh thánh, hoặc học thuyết khoa học pháp 
lý. 

- Tập quán pháp là những tập quán lưu truyền trong xã 
hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị đã được nhà nước 
thừa nhận, làm cho chúng trở thành những quy tắc xử sự mang 
tính bắt buộc chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện. 


- Tiền lệ pháp là các quyết định, cách giải quyết vụ việc của 


(*) Chú ý: Nguồn của pháp luật khác với nguồn gốc của pháp luật. 
98 


các cơ quan hành chính hoặc xét xứ được nhà nước thừa nhận là 
khuôn mẫu để giải quyết những vụ việc tương tự. 

Tập quán pháp và tiền lệ pháp là những hình thức pháp 
luật xuất hiện sớm nhất trong lịch sử pháp luật và đều phổ biến 
ở pháp luật chủ nô và phong kiến. Đến pháp luật tư sản tập 
quán pháp chỉ tổn tại chủ yếu ở những chính thể quân chủ lập 
hiến và cũng chủ yếu ở những lĩnh vực hoạt động lễ nghỉ, 
truyền thống, còn tiền lệ pháp vẫn có vai trò rất quan trọng, 
nhất là những nước thuộc hệ thống pháp luật Anh - Mỹ. 

Các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có nước ta, hầu như 
không thừa nhận tập quán pháp và tiền lệ pháp. Chỉ gần đây, _ 
trong Điều 14 Bộ Luật dân sự ban hành năm 1995 của nhà 
nước ta đã quy định rằng trong việc giải quyết các vụ án dân 
sự, nếu pháp luật không quy định trường hợp đó thì toà án có 
thể áp dụng tập quán hoặc được áp dụng quy phạm pháp luật 
tương tự. Quy định này sẽ làm cơ sở cho việc xuất hiện tập 
quán pháp và tiền lệ pháp trong lĩnh vực dân sự. Đây là một 
giải pháp đúng trong điều kiện hiện nay. 

.- Văn bản quy phạm pháp luật tuy xuất hiện muộn hơn tập 
quán pháp và tiền lệ pháp nhưng càng ngày càng chiếm vai trò 
quan trọng, đặc biệt trong pháp luật tư sản và pháp luật xã hội 
chủ nghĩa. 

IV.3.2. Quy phạm pháp luật 

1. Khái niệm quy phạm pháp luật. 

Quy phạm là quy tắc xử sự (quy định hành vi được làm, 
“hành vi bị cấm, thực hiện hành vi đó như thế nào). Đã là quy 
tắc là mang tính bắt buộc. Các quy phạm xã hội khác (quy 
phạm tập quán, tôn giáo, đạo đức, quy phạm của các tổ chức xã 


"hội...) thường chỉ có hiệu lực bắt buộc trong một phạm vi hẹp 
nhất định như : một hoặc một số cộng đồng làng xã hay vùng 


99 


nhất định, các tín đồ của một tôn giáo, một cộng đồng dân tộc 
(trong nhiều dân tộc của một quốc gia), một tổ chức xã hội nào 
đó. Còn quy phạm pháp luật mang tính bắt buộc chung (bắt 
buộc đối với mọi công dân, mọi cơ quan, tổ chức thuộc quyền tài 
phán của nhà nước) vì nó do nhà nước ban hành hoặc thừa 
nhận. Mỗi quy phạm pháp luật điều chỉnh một quan hệ xã hội. 

Vậy quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa là quy tắc xử sự 
(quy tắc hành vi) mang tính bắt buộc chung do nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của nhà nước 
(cũng là của nhân dân lao động) và được nhà nước bảo đảm 
thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, thực hiện các 
nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. 

Tổng thể các quy phạm pháp luật tạo thành hệ thống pháp 
luật. Vì vậy, quy-phạm pháp luật cũng có những dấu hiệu đặc 
trưng (thuộc tính) như pháp luật nói chung, thông qua những 
dấu hiệu này mà chúng ta có thể phân biệt nó với các quy phạm 
xã hội khác. Từ những điều nói trên chúng ta có thể rút ra 
những dấu hiệu sau đây của quy phạm pháp luật: 

- thể hiện ý chí của nhà nước; 

- mang tính bắt buộc chung; 

- được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, trong những 
trường hợp cá biệt có thể do cơ quan các tổ chức xã hội ban 
hành theo sự uỷ quyền của nhà nước; 

- được nhà nước bảo đảm thực hiện (xem IV.2.1.). 

3. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 

Quy phạm pháp luật chỉ là một quy tắc xử sự, nhưng nó 
cũng có cấu trúc bên trong của mình. Vì ngoài quy tắc xử sự, nó 
cần quy định trong trường hợp nào thì xử sự theo quy tắc đó, và 
nếu xử sự sai quy tắc thì phải bị xử lý ra sao. Tương ứng với nội 
dung này, cấu trúc của quy phạm pháp luật bao gồm ba bộ 


100 


phận : giả định, quy định, chế tài. 

- Giả định : Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa 
điểm, thời gian, chủ thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra 
trong thực tế mà nếu tổn tại chúng thì phải hành động theo quy 
tắc mà quy phạm đặt ra. Giả định, vì vậy, xác định môi trường 
tác động của quy phạm pháp luật. Ví dụ, k. 2, Ð. 85 Bộ Luật lao 
động nước ta năm 1994 ghi : "Sau khi sa thải người lao động, 
người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh 
biết". Đoạn "Sau khi sa thải người lao động" chính là phần giả 
định quy định tình huống đang xảy ra. 

Có loại giả định đơn giản (chỉ gồm một điều kiện tác động 
của quy phạm như giả định ở ví dụ trên) hoặc phức tạp (bao 
gồm nhiều điều kiện tác động của quy phạm); giả định xác định 
và giả định xác định tương đối; giả định cụ thể uà giả định trừu 
tượng... Sở đĩ có nhiều loại giả định như vậy vì đời sống thực tế 
rất phong phú và phức tạp. Nhưng để đảm bảo tính xác định, 
chặt chẽ của pháp luật thì gid định dù thuộc loạt nào cũng phải 
có tính xác định tới mức có thể được phù hợp uới tính chất của 
loại giả định đó | | | 

- Quy định: Quy định là bộ phận trung tâm của quy phạm 
pháp luật, vì chính đây là quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhà nước 
mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà 
phần giả định đã đặt ra. Trong ví dụ đã dẫn ở trên thì đoạn 
"người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh _ 
biết" là bộ phận quy định. 

Có nhiều cách phân loại phần quy định. Mỗi cách phân loại 
cần phải dựa vào một tiêu chuẩn nhất định : 

Phụ thuộc vào vai trò của chúng trong điều chỉnh các quan 
hệ xã hội chúng ta có quy định điều chỉnh, bảo uệ uà quy định 
định nghĩa; phụ thuộc vào mức độ xác định của quy tắc hành vi 
ta có quy định xác định, quy định tùy nghỉ (xác định tương đổi), 


101 


quy định nguyên tắc; phụ thuộc vào phương pháp, cách thức tác 
động lên các quan hệ xã hội ta có quy định cấm, bắt buộc, cho 
phép lựa chọn, trao quyền, kiến nghị; phụ thuộc vào tính phức 
tạp của nó ta có gqy định đơn giản uà phức tạp; phụ thuộc vào 
phương thức thể hiện nội dung ta.có hai hệ thống phân loại: g⁄y 
định trực tiếp, dẫn chiếu uà mẫu hoặc quy định liệt kê uà khói 
quát... Vì phần quy định là bộ phận trung tâm của quy phạm 
pháp luật nên cách phân loại này có thể áp dụng để phân loại 
quy phạm pháp luật nói chung. 

- Chế tài : Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật chỉ ra 
những biện pháp tác động mà nhà nước sẽ áp dụng đối uới chủ 
thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của 
nhà nước đã nêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật. 
Ð. 11k. 1 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 
06/7/1995 quy định : "1. Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá 
nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử 
phạt chính sau đây : a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền". Thì đoạn : 
"phải chịu một... phạt tiền" là chế tài. Nhưng ở đây chỉ mới là 
chế tài chung, mang tính nguyên tắc và chúng sẽ được quy định 
cụ thể tương ứng với từng hành vi vi phạm cụ thể. 

Chế tài là bộ phận quan trọng không thể thiếu của quy 
phạm pháp luật, là phương tiện đảm bảo thực hiện phần quy 
định của quy phạm. 

Có nhiều loại chế tài : Tùy theo mức độ xác định, ta có chế 
tài xác định, chế tài xác định tương đối, chế tài lựa chọn; theo 
tính chất các biện pháp được áp dụng, ta có chế tài hình phạt, 
chế tài khôi phục pháp luật; hoặc chế tài đơn giản (chỉ gồm một 
biện pháp tác động), chế tời phức tạp (kết hợp nhiều biện pháp 
tác động). 

.Cần lưu ý rằng, không phải trong mọi trường hợp các quy 
phạm pháp luật đều có cả ba bộ phận nêu trên. Rất ít khi cả ba 


109 


bộ phận được quy định trong cùng một điệu khoản, thậm chí có 
khi không có mặt cùng trong một văn bản pháp luật. Nhưng bộ 
phận cơ bản luôn có mặt trong mọi trường hợp là phần quy định 
(như trong các văn bản về tổ chức nhà nước). Mặt khác, trong 
một số trường hợp một điều luật có thể đồng thời chứa một số 
quy phạm pháp luật hoặc một số bộ phận của các quy phạm 
pháp luật khác nhau. 


IV.3.3. Văn bản quy phạm pháp luật 

1. Khái niệm uăn bản quy phạm pháp luật 

Cần phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với văn bản 
pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là một loại văn bản 
pháp luật. Văn bản pháp luật được biểu là quyết định do cơ 
quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành được thể 
hiện dưới hình thức văn bản nhằm thay đổi cơ chế điều chỉnh 
pháp luật và có hiệu lực bắt buộc. Trong định nghĩa này khái 
niệm văn bản pháp luật và tương ứng với nó là khái niệm pháp 
luật được hiểu theo nghĩa rộng. 

Sự thay đổi cơ chế điều chỉnh pháp luật được thực hiện 
bằng ba cách : đặt cơ sở cho việc thay đổi hoặc trực tiếp thay đổi 
hệ thống quy phạm pháp luật, hoặc để giải quyết các vụ việc cá 
biệt - cụ thể. Tương ứng với ba cách thay đổi cơ chế điều chỉnh 
pháp luật chúng ta có ba loại văn bản pháp luật : văn bản chủ 
đạo (văn bản để ra chủ trương, đường lối, chính sách đặt cơ sở 
cho việc ban hành các loại văn bản pháp luật khác), văn bản 
quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt (văn bản giải quyết các 
vụ việc cụ thể - cá biệt). 

Có thể định nghĩa uăn bản quy phạm pháp luật là hình 
thức thể hiện của các quyết định pháp luật do cơ quan nhà nước 
hoặc người có thẩm quyền ban hành theo trình tự và với tên gọi 


103 


nhất định trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật 
nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định. 

Sự thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật có thể được thực 
hiện bằng các cách khác nhau như : để ra quy phạm mới (kể cả 
các quy phạm cụ thể hoá, quy phạm hướng dẫn thi hành những 
quy phạm do cấp trên ban hành), hoặc đình chỉ, sửa đổi, bãi bỏ 
quy phạm hiện hành, hoặc thay đổi phạm vi hiệu lực của nó. 

Nếu các điều khoản trong văn bản có một trong ba dấu hiệu 
sau đây thì đó là văn bản quy phạm pháp luật : 

- Có tính bắt buộc chung, tức là có hiệu lực đối với một 
phạm vi đối tượng không xác định hoặc tương đối không xác 
định (ví dụ : "mọi công dân", "mọi công chức", "các trường đại 
học"). 

- Được áp dụng nhiều lần và lâu dài. Đây là tính chất rõ 
ràng của quy tắc xử sự. 

- Nếu chỉ áp dụng một lần thì hiệu lực của văn bản vẫn tồn 
tại mặc dù đã thực hiện. Đây là loại văn bản quy phạm đặc biệt 
(ví dụ, văn bản thành lập một tổ chức, văn bản sửa đổi, đình 
chỉ, bãi bỏ, áp dụng một văn bản quy phạm pháp luật khác 
hoặc thay đổi phạm vi hiệu lực của nó). 

Các loại văn bản quy phạm pháp luật đặc trưng của nhà 
nước ta là Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư 
(nghĩa là chúng luôn luôn mang tính quy phạm). Các loại văn 
bản khác có thể chứa quy phạm hoặc không. 

2. Các loại uăn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam 

- Hiến pháp : Đây là Luật cơ bản, luật gốc của nhà nước và 
xã hội. Hiến pháp với tư cách là luật cơ bản của nhà nước và xã 
hội chỉ mới xuất hiện từ Cách mạng tư sản và do đó nó gắn liền 


104 


với sự ra đời của nền dân chủ tư sản. Ở Nhà nước ta chỉ từ khi 
Cách mạng Tháng 8 thành công mới có bản Hiến pháp đầu tiên 
- Hiến pháp 1946. 

Đến nay, Nhà nước ta đã có bốn bản Hiến pháp : 1946, 
1959, 1980 và 1999. Mỗi lần ban hành hiến pháp mới hoặc sửa 
đổi cơ bản hiến pháp là mỗi lần có những bước ngoặt lịch sử 
quan trọng. 

Hiến pháp có đặc điểm là : quy định bao quát mọi vấn đề cơ 
bản nhất của nhà nước và xã hội, điều chỉnh những quan hệ xã 
hội quan trọng và ổn định nhất (chính vì vậy nó là cơ sở pháp lý 
cho đời sống nhà nước và xã hội, là cơ sở cho cả hệ thống pháp 
luật); do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành (ở nước 
ta là Quốc hội); có hiệu lực pháp lý cao nhất (mọi văn bản pháp 
luật khác đều phải phù hợp với Hiến pháp, nếu không phù hợp 
đều bị đình chỉ, sửa đổi hoặc bãi bỏ). 

- Luật : Đây là văn bản cụ thể hóa hiến pháp, điều chỉnh 
một loại vấn để, loại quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng. Các 
luật thông thường quy định về tổ chức các cơ quan nhà nước, 
các quy tắc cơ bản trong quản lý nhà nước ở các ngành, lĩnh vực 
khác nhau, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của 
công dân. Ví dụ, ở nước ta có Luật tổ chức Quốc hội, Luật môi 
trường, các luật thuế... Luật chỉ do Quốc hội ban hành và có 
hiệu lực pháp lý cao, chỉ sau Hiến pháp. 

Quốc hội còn ban hành các bộ luật là văn bản thuộc loại 
luật nhưng có tính tổng hợp hơn luật, phạm vi điều chỉnh rộng 
hơn, bao quát hơn, trọn vẹn một lĩnh vực quan hệ xã hội quan 
trọng, như : Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật lao động... 


105 


của nước ta. 

- Quốc hội còn ban hành nghị quyết để chỉ đạo các việc cụ 
thể, như Nghị quyết về tăng cường chống tham nhũng chẳng 
hạn. Nhưng các nghị quyết của Quốc hội thông thường không 
phải là văn bản quy phạm pháp luật, tuy hiệu lực pháp lý của 
nó rất cao. | 

- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội là văn bản cụ 
thể hóa Hiến pháp, có nội dung và vai trò gần như luật. Ví dụ, 
các pháp lệnh về thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, thủ tục 
giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế... Do Quốc hội nước ta 
không họp thường xuyên, nên nhiều vấn đề đáng lẽ ra thuộc 
quyền hạn của Quốc hội quy định bằng luật, nhưng vẫn phải 
giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định bằng pháp lệnh. 
Thời gian vừa qua, nhiều linh vực do pháp lệnh quy định đã 
được dần dần thay thế bằng luật. Đó là một xu hướng đúng và 
tất yếu. 

- Uỷ ban thường uụ Quốc hội còn thường ra nghị quyết. 
Những văn bản này có thể mang tính cá biệt (như nghị quyết 
_ về việc bổ nhiệm, cách chức bộ trưởng trong thời gian Quốc hội 
, không họp) hoặc quy phạm, nhưng nếu là quy phạm thì thông 
thường chỉ để quy định, giải quyết những vấn để tổ chức nội bộ 
(như quy chế tổ chức và hoạt động của bản thân Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội và của hội đồng nhân dân các cấp). 

- Lệnh của Chủ tịch nước : Chủ tịch nước ban hành hai loại 
văn bản pháp luật là lệnh và quyết định, nhưng thông thường 
chỉ lệnh mới là văn bản có ý nghĩa chung, thường sử dụng để 
công bố chính thức tất cả các luật và pháp lệnh. Còn quyết định 


106 


thường được sử dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch nước, như quyết định giảm án tử hình 
xuống tù chung thân cho những người phạm tội cụ thể nào đó... 

- Nghị quyết, nghị định của Chính phủ và quyết định, 
chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ : 

Tập thể Chính phủ ban hành (bằng cách biểu quyết theo đa 
số) nghị quyết để quy định những chủ trương, đường lối, chính 
sách, nhiệm vụ chung quan trọng cho hoạt động của hệ thống 
hành pháp và do đó nghị quyết thường là văn bản mang tính 
chủ đạo; ban hành nghị định để cụ thể hóa luật, pháp lệnh, 
hoặc để quy định, tổ chức các cơ quan trực thuộc bộ máy hành 
pháp, quy định các vấn đề mới phát sinh trong hoạt động quản 
lý của mình và do đó nghị định luôn luôn là văn bản quy phạm, 
ví dụ : các nghị định về vi phạm hành chính, nghị định về đấu 
tranh với các tệ nạn xã hội, Nghị định về tổ chức và hoạt động 
của Đại học Quốc gia Hà nội, v.v... 

Thủ tướng ban hành quyết định và chỉ thị để thực hiện 
quyển hạn của mình, trong đó có nhiều văn bản mang tính quy 
phạm, ví dụ Quyết định quy định về các quan hệ công tác của 
chính phủ, quan hệ giữa chính phủ với các bộ, ủy ban nhân 
dân, hoặc quyết định ban hành các quy chế, điều lệ, như . 
chế của Đại học Quốc gia Hà nội. 

- Quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ, tức là cửaœ bộ 
trưởng, để giải quyết các vấn đề thuộc từng ngành, lĩnh vực 
quản lý cụ thể thuộc phạm vi quyền hạn của bộ. Trong số này 
thì thông tư luôn luôn là văn bản quy phạm (nhưng chỉ mang 
tính chất quy phạm hướng dẫn, giải thích), và nhiều văn bản 


107 


quy phạm cũng được ban hành bằng hình thức quyết định (ví 
dụ, các quy chế về đào tạo đều được ban hành bằng quyết định 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp là văn 
bản quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội trên các lĩnh vực 
thuộc phạm vi thẩm quyền của chính quyền địa phương, được 
ban hành trên kỳ họp của hội đồng nhân dân bằng hình thức 
. biểu quyết theo đa số. # 

- Quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân các cấp và 
của chủ tịch ủy ban được ban hành trong phạm vi thẩm 
quyền của ủy ban để thực hiện những văn bản pháp luật của 
cấp trên và của hội đồng nhân dân cùng cấp. 

- Ngoài ra, các cơ quan chuyên môi: của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh và cấp huyện (gọi là các sở, ban, phòng...), céc eơ 
quan quởn lý nhà nước ở cơ sở (ban lãnh đạo các xí nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp của nhà nước...) cũng có quyền ban hành các 
quyết định để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình. Hình 
thức văn bản của các cơ quan này thường là quyết định và chỉ 
thị. 


* * 


Cần lưu ý là, ngoài hệ thống văn bản pháp luật chính thức 
kể trên, trong thực tiễn còn tổn tại những on bản liên tịch 
(giữa các cơ quan nhà nước với nhau như thông tư liên ngành, 
liên bộ, hoặc giữa cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội như nghị 
. quyết liên tịch giữa Công đoàn và Chính phủ hay với Bộ lao 
động...), hoặc văn bản do chính tổ chức xã hội ban hành để thực 


108 


hiện chức năng nhà nước được pháp luật giao (như công đoàn 
một thời được giao quản lý về bảo hiểm xã hội), hoặc một số uăn 
bản của Đảng cũng có thể là nguồn của pháp luật, có giá trị 
như những văn bản quy phạm pháp luật, tuy về mặt lý luận, 
văn bản của Đảng không phải là văn bản pháp luật. Các sốc 
lệnh, sốc luật... do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà 
nước khác ban hành trước đây, tuy tên gọi văn bản đã không 
còn được thừa nhận trong Hiến pháp và pháp luật hiện Hành và 
thậm chí cơ quan tương tự đã ban hành những văn bản đó cũng 
không còn tồn tại, nhưng về nguyên tắc, nhiều văn bản trong số - 
đó vẫn còn hiệu lực. 

3. Hiệu lực của uăn bản quy phạm pháp luật 

Khi nói đến hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật hay 
của bản thân quy phạm chứa trong văn bản đó, là ta nói đến 
cấp độ hiệu lực pháp lý cao hay thấp của nó, phạm vi tác động 
theo lãnh thổ (không gian), theo thời gian và theo đối tượng thị 
hành. 

- Theo cấp độ hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp, hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước ta có trật tự như đã 
trình bày ở phần IV.3.3.2. Điều này có nghĩa là, văn bản sau 
phải phù hợp, không được trái với văn bản trước, văn bản của 
cấp dưới phải phù hợp với văn bản của cấp trên, nếu trái phải 
được đình chỉ thi hành, sửa đổi cho phù hợp hoặc bị bãi bỏ. 

- Về hiệu lực theo không gian (lãnh thổ) thì văn.bản quy 
phạm pháp luật của các cơ quan frung ương (như Quốc hội, 
Chính phủ, Bộ...) có hiệu lực trong phạm vi cả nước; văn bản 
của cơ quạn nhà nưđễ ở địa phương chỉ có hiệu lực ở phạm vi địa 


109 


phương tương ứng (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, văn bản của Bộ 
có hiệu lực trong phạm vi cả nước nhưng chỉ giới hạn ở phạm vi 
ngành và lĩnh vực mà bộ đó quản lý. Ngoài ra, đôi khi văn bản 
của cơ quan trung ương (như Quốc hội, Chính phủ...) chỉ có hiệu 
lực trong một vùng nhất định (ví dụ, văn bản quy định về khu 
chế xuất chỉ có hiệu lực trong phạm vi khu chế xuất) hoặc cũng 
có thể chỉ trong phạm vi một ngành, lĩnh vực nhất định. 

- Hiệu lực £heo thời gian, nghĩa là khoảng thời gian có hiệu 
lực của văn bản quy phạm pháp luật, được xác định như sau : 

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực thông thường được ghi trực tiếp 
ở cuối văn bản. Nếu không ghi thì áp dụng quy tắc : hiệu lực 
văn bản bắt đầu từ ngày công bố, truyền đạt đến người thi 
hành hoặc ngày thông qua văn bản. 

+ Ngày chấm dứt hiệu lực là ngày thời hạn hiệu lực ghi 
trong văn bản đã hết, hay là ngày đã bị một văn bản khác của 
cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ. 

Hiệu lực của một văn bản cũng có thể bị tạm thời đình chỉ 
bởi cd quan ban hành văn bản đó hoặc cơ quan cấp trên có 
thẩm quyền. 

Hiệu lực theo thời gian của một văn bản cũng có thể chỉ 
xuất hiện khi có những tình huống, hoàn cảnh nhất định được 
chỉ rõ trong đó (như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...). 

Liên quan đến hiệu lực theo thời gian có vấn đề quan trọng 
là hiệu lực trở về trước của văn bản (trong đó có vấn đề hiệu lực 
hồi tố). Nói chung, nhằm đảm bảo nguyên tắc pháp chế, quyền 
công dân và ổn định xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật 
không có hiệu lực hồi tố, không có hiệu lực trở uê trước - nghĩa là 


110 


không áp dụng những quy tắc được ban hành trong văn bản cho 
những trường hợp đã xảy ra trước thời điểm văn bản có hiệu 
tực. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ nếu điều đó phù hợp lợi 
ích chung của xã hội, không trái đạo lý, lẽ công bằng, chủ nghĩa 
nhân đạo. 

-.Hiệu lực theo đối tượng thi hònh. Nói chung, các văn bản ˆ 
quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành đối với mọi công dân, 
cơ quan, tổ chức trong phạm vi lãnh thổ tương ứng thuộc quyền 
quản lý của cơ quan ban hành, nhưng nhiều văn bản chỉ có 
hiệu lực đối với những loại đối tượng nhất định (đối với cán bộ 
nhà nước nói chung, hoặc đối với người về hưu, với cán bộ đường 
sắt, với người nước ngoài, với doanh nghiệp tư nhân...). 


IV.4. KIỂU LỊCH SỬ CỦA PHÁP LUẬT 


IV.4.1. Khái niệm kiểu lịch sử của pháp luật 


Như phần "Kiểu lịch sử của nhà nước" (I.3) đã trình bày 
-thì theo học thuyết Mác - Lênin, xã hội loài người đã và đang 
trải qua bốn kiểu nhà nước là : nhà nước chủ nô, phong kiến, tư 
sản và xã hội chủ nghĩa. Tương ứng với bốn kiểu nhà nước này 
là bốn kiểu pháp luật đã và đang tổn tại : kiểu pháp luật chủ 
nô, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa. 

Kiểu hình thái kinh tế - xã hội, kiểu phương thức sẩn xuất 
(các đặc điểm, bản chất của chế độ kinh tế - xã hội) quyết định ' 
kiểu nhà nước và pháp luật, tức là quyết định những dấu hiệu, 
đặc điểm thể hiện bản chất của nhà nước và pháp luật. 

Vậy, kiểu pháp luật là tổng thể những dấu hiệu, đặc điểm 


111 


cơ bản của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội 
và những điều kiện tổn tại và phát triển của pháp luật tương 
ứng trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. 

Ba kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản bảo vệ chế độ 
tư hữu và bóc lột. Còn kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa là pháp 
luật kiểu mới dựa trên nền tảng chế độ công hữu về những tư 
liệu sản xuất chủ yếu và nhằm từng bước hạn chế, đi đến xóa 
bỏ chế độ bóc lột, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, tự 
do, bác ái. : l 

Khi xem xét về khái niệm kiểu pháp luật, cũng tương tự 
như khái niệm kiểu nhà nước, chúng ta rút ra một số kết luận 
sau đây :. , 

+ Một là, sự thay thế các kiểu pháp luật trong lịch sử thể 
hiện quá trình tiến hóa của xã hội, được thực hiện thông qua 
các cuộc cách mạng xã hội. Cơ sở khách quan của quá trình đó 
là sự vận động của các quan hệ kinh tế, của phương thức sản 
xuất, trong đó quy luật cơ bản là quan hệ sản xuất phải phù 
hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Nếu quan 
.hệ sản xuất trở nên không phù hợp, cản trở lực lượng sản xuất 
phát triển thì đến một mức độ nhất định, mâu thuẫn này sẽ 
làm bùng nổ cách mạng, xóa bỏ quan bệ sản xuất cũ, thiết lập 
một quan hệ sản xuất mới tiến bộ hơn. Kiểu pháp luật sau bao 
giờ cũng tiến bộ hơn kiểu pháp luật trước vì nó phản ánh một 
phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. 

+. Hai là, ở những xã hội khác nhau, sự thay thế các kiểu 
pháp luật cũng diễn ra rất khác nhau. Không phải nước nào 
cũng trải qua bốn kiểu pháp luật như đã nêu trên. Nhiều nước 


112 


trên thế giới đã không tổn tại kiểu pháp luật chủ nô trong đó có 
nước ta. Ngoài ra, ở nước ta cũng chưa tổn tại kiểu pháp luật tư 
sản. Nước Mỹ thì hầu như không trải qua kiểu pháp luật phong 
kiến. : 

+ Ba là, kiểu pháp luật sau bao giờ cũng mang tính kế thừa 
kiểu pháp luật trước. Tính kế thừa của các kiểu pháp luật còn . 
sâu sắc hơn tính kế thừa của các kiểu nhà nước. Các cuộc cách 
mạng xã hội có thể dẫn đến kết quả "đập tan" bộ máy nhà nước 
cũ, nhưng khi cách mạng mới thành công, chính quyền nhà 
nước mới thường phải ban hành lệnh sử dụng tạm thời pháp 
luật của nhà nước cũ để quản lý xã hội, chỉ bãi bỏ những bộ 
phận pháp luật nào mâu thuẫn với lợi ích của nhà nước mới mà 
thôi. 

IV.4.3. Các kiểu lịch sử cụ thể của pháp luật 

1. Pháp luật chủ nô 

Tương ứng với nhà nước chủ nô-có pháp luật chủ nô. 

Cũng như nhà nước chủ nô, pháp luật chủ nô được xây dựng 
trên nền tảng kinh tế - xã hội là chế độ chiếm hữu tư nhân tuyệt 
đối của giai cấp chủ nô đối với mọi tư liệu sản xuất và của cải làm 
ra, sự bóc lột và đàn áp dã man của chủ nô đối với nô lệ - lực lượng 
lao động chủ yếu trong xã hội. 

Tính giai cấp của pháp luật chủ nô thể hiện rõ rệt ở chỗ đó 
là pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp chủ nô. Do đó, pháp luật 
đó có những đặc điểm chủ yếu là : " 

+ Công khai bảo vệ và củng cố quyền tư hữu của chủ nô đối 
với tư liệu sản xuất và nô lệ, hợp pháp hóa chế độ bóc lột tàn 


113: 


nhẫn và trắng trợn đối với nô lệ và tình trạng vô quyền của nô 
lệ. Nô lệ chỉ được coi như "công cụ biết nói". 

+ Bảo vệ ách thống trị về chính trị và tư tưởng của giai cấp 
chủ nô, tổ chức và bảo vệ quyền lực nhà nước của giai cấp chủ 
nô, hợp pháp hóa sự đàn áp công khai của chủ nô đối với nô lệ. 

+ Quy định và củng cố tình trạng bất bình đẳng trong xã 
hội : giữa chủ nô và các tầng lớp, giai cấp khác, giữa đàn ông 
và phụ nữ... 

+ Quy định và củng cố sự thống trị tuyệt đối của người gia 
trưởng trong quan hệ gia đình. 

+ Về hình thức mang nặng dấu ấn của quy phạm xã hội của 
chế độ thị tộc - bộ lạc : tản mạn, chủ yếu sử dụng tập quán 
pháp và tiền lệ pháp, văn bản pháp luật xuất hiện muộn và chủ 
yếu là những bộ luật tổng hợp mọi lĩnh vực mà mọi chế tài đều 
mang tính chất hình sự; nội dung của pháp luật lạc hậu, mang 
đậm màu sắc tôn giáo. 

Tuy vậy, pháp luật chủ nô cũng đóng vai trò quan trọng 
trong tổ chức, quản lý xã hội và dưới góc độ này cũng đóng vai 
trò tích cực nhất định so với quy phạm xã hội nguyên thủy. Đặc 
biệt ở phương Tây cổ đại đã sớm xuất hiện nhiều bộ luật quan 
trọng, trong đó có Bộ luật 12 bảng của Nhà nước La Mã cổ đại 
(được ban hành khoảng thế kỷ II trước CN). Đó là bộ luật đầu 
tiên của một xã hội sản xuất hàng hóa có ý nghĩa toàn thế giới 
cả về phương diện nội dung và kỹ thuật lập pháp và còn ảnh 
hưởng lớn đến các hệ thống pháp luật sau này. 

.8. Pháp luật phong kiến 

Đây là kiểu pháp luật thứ hai trong lịch sử nhân loại và 


114 


hình thành cùng với sự ra đời của nhà nước phong kiến. Do tính 
phụ thuộc của pháp luật vào cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ 
phong kiến nên pháp luật phong kiến là ý chí của giai cấp địa 
chủ phong kiến được đề lên thành luật mà nội dung của ý chí đó 
được quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp 
phong kiến. 

Bản chất của pháp luật phong kiến thể hiện rõ ở những đặc 
điểm sau : 

+ Bảo vệ chế độ tư hữu của giai cấp phong kiến đối với đất 
đai và chế độ bóc lột địa tô, bảo vệ ách thống trị về chính trị và 
tư tưởng của giai cấp phong kiến. 

+ Bảo vệ chế độ đẳng cấp và đặc quyển của giai cấp phong 
kiến. - | nu 

+ Hợp pháp hóa bạo lực và sự chuyên quyền tùy tiện của 
giai cấp phong kiến. Là "pháp luật quả đấm" - thừa nhận bạo 
lực là phương tiện bảo vệ lợi ích và giải quyết mọi tranh chấp 
trong xã hội. 

+ Quy định những hình phạt tàn bạo đối với những hành vi 
xâm phạm đến trật tự xã hội phong kiến. 

+ Chịu ảnh hưởng lớn của tôn giáo và đạo đức phong kiến. 

+ Là pháp luật tản mạn, không có tính thống nhất cao, tập 
quán pháp và: tiền lệ pháp vẫn đóng vai trò chủ yếu; văn bản 
pháp luật xuất hiện muộn và cũng thường là những bộ luật có 
nội dung tổng hợp mà chế tài đều mang tính chất hình sự. 

Tuy nhiên, pháp luật phong kiến cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc xác lập, ghi nhận và phát triển một hệ thống 
quan hệ xã hội mới của một hình thái kinh tế - xã hội mới tiến bộ 


115 


hơn so với pháp luật chủ nô, thúc đẩy xã hội phát triển. 
3. Pháp luật tư sản 


Pháp luật tư sản là kiểu pháp luật bóc lột cuối cùng trong 
lịch sử, hình thành cùng với sự ra đời của nhà nước tư sản. Là 
tấm gương phản ánh cơ sở kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, 
pháp luật tư sản thể hiện ý chí của giai cấp tư sản (như nhận 
xét của C.Mác - Ph.Ăngghen đã dẫn ở mục II.2.2,2). - 

Tuy không thoát ra khỏi những hạn chế củả một kiểu pháp 
luật bóc lột, nhưng pháp luật tư sản, cả về nội dung lẫn hình 
thức, đã đánh dấu một bước phát triển tiến bộ vượt bậc của lịch 
sử nhân loại, ghi nhận kết quả một cuộc cách mạng lớn về các 
lĩnh vực tư tưởng tỉnh thần, về giá trị dân chủ, nhân văn, nhân 
đạo, quyền con người, về khả năng bảo đảm trật tự, ổn định xã 
hội, thúc đẩy xã hội phát triển với tốc độ nhanh hơn. 

Bản chất của pháp luật tư sản thể hiện rõ rệt ở những đặc 
điểm sau đây : 

+ Pháp luật tư sản bảo vệ chế độ tư hữu tư sản và chế độ , 
bóc lột lao động làm thuê (bóc lột giá trị thặng dư), ghi nhận và 
bảo vệ sự thống trị về chính trị và tư tưởng của giai cấp tư sản, 
tuy nhiên bằng hình thức và phương pháp được ngụy trang rất 
tỉnh vi. Nhưng cũng chính ở đây thể hiện sự tiến bộ quan trọng 
ở mức độ nhất định so với nội dung của các kiểu pháp luật trước 
vì về mặt pháp lý nó thừa nhận quyền tư hữu của tất cả mọi 
người, quyền tham gia vào đời sống chính trị của mọi công dân, 
quyền tự do tư tưởng... 


_ Lần đầu tiên xuất hiện khái niệm "công dân" trong pháp 


luật và tuyên bố, quy định các quyền tự do dân chủ rộng rãi của 


116 


công dân trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - 
xã hội, tự do cá nhân. Tuy nhiên, dân chủ tư sản vẫn bị cắt xén 
(không đầy đủ) và mang tính hình thức (có tuyên bố, quy định 
nhưng không hoàn toàn hiện thực). 

+ Tuyên bố nguyên tắc "tự do hợp đồng". Chế định hợp đồng 
_rất phát triển, lần đầu tiên xuất hiện chế định hợp đồng lao 
động. Chế định công dân cùng với chế định này tạo nên bộ 
khung pháp lý cho xã hội dân sự, giải phóng con người, giải 
phóng lao động. Nhưng chế định này, do hạn chế về tính giai 
cấp, nhiều khi mang tính hình thức, tự do hợp đồng về mặt 
pháp lý nhưng thực chất nhiều khi không thể có tự do đối với 
người nghèo, kể cả đối với những nhà tư sản nhỏ. 

+ Nguyên tắc pháp chế lần đầu tiên được thể biện trong 
pháp luật tư sản và đó là một điều vô cùng mới mẻ, tiến bộ, vì 
pháp chế là yêu cầu mọi công dân, cơ quan, tổ chức phải tuân 
thủ một cách nghiêm minh, bình đẳng và thống nhất đối với 
pháp luật. Tuy vậy, do bản chất giai cấp, pháp chế tư sản 
không bền vững, có thời kỳ bị khủng hoảng, bị phá vỡ, nhất là 
thời kỳ đế quốc chủ nghĩa và chiến tranh đế quốc. Nhưng ngày 
nay do những hoàn cảnh kinh tế - xã hội phát triển thuận lợi, 
pháp chế tư sản đang được phục hồi. 

+ Về hình thức, văn bản pháp luật tư sản rất phát triển cả 
về nội dung và kỹ thuật lập pháp, phạm vi điều chỉnh rộng và 
điều chỉnh tương đối đầy đủ, chi tiết các quan hệ xã hội. Hiến 
pháp vớt tư cách là văn bản pháp luật cơ bản, đạo luật gốc của 
nhà nước lần đầu tiên xuất hiện từ giai đoạn đầu của nhà nước 
tư sản.“Tiển lệ pháp cũng phát triển và bù đắp chỗ thiếu hụt 
cho văn bản pháp luật. Do đó, có hai hệ thống pháp luật tư sản 


117 


là hệ thống pháp luật Ăngld-xắcxông (coi tiền lệ pháp là nguồn 
quan trọng của pháp luật) và hệ thống pháp luật châu Âu lục 
địa (coi văn bản pháp luật quan trọng hơn và pháp luật được 
phân chia rõ rệt thành hai lĩnh vực công pháp và tư pháp). 

4. Pháp luật xã hội chủ nghĩa 

Đây là kiểu pháp luật cuối cùng trong lịch sử và hình thành 
dần cùng với sự ra đời và phát triển của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, là pháp luật kiểu mới, nội dung của nó hoàn toàn phủ 
nhận chế độ bóc lột, hạn chế và dần đi đến xóa bỏ chế độ tư 
hữu, xác lập và ngày càng phát triển quan hệ bình đẳng, tự do, 
dân chủ, bác ái thật sự, những quan hệ hoàn toàn mới giữa con 
người với con người. Tuy nhiên, từ thực tiễn lịch sử có thể nói 
rằng chưa có một pháp luật xã hội chủ nghĩa đích thực mà mới 
có những pháp luật xã hội chủ nghĩa đang dần dần được xây 
dựng. Một pháp luật như vậy thể hiện rõ trong pháp luật Việt 
Nam (sẽ được xem xét ở phần kế tiếp sau). 


IV.4.3. Pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa 


Pháp luật Việt Nam kiểu mới hình thành từng bước từ sau 
Cách mạng Tháng 8 và ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn 
. cùng với sự trưởng thành của Nhà nước Việt Nam kiểu mới. 

Pháp luật Việt Nam là hệ thống các quy tắc xử sự do Nhà 
nước Việt Nưm ban hành hoặc thừa nhận uà bảo đảm thực hiện, 
thể hiện ý chí của đại đa số nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, được quy định bởi cơ sở hình tế 
của chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, là công cụ chủ yếu 
điêu chỉnh các quan hệ xã hội nhằm mục đích xây dựng một xã 
hội công bằng, dân chủ, phôn thịnh uò uốn mình. 


118 


Bản chất của pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa được thể 
hiện ở những đặc điểm sau đây: 

1. Mang tính nhân dân sầu sốc, bởi vì pháp luật Việt 
Nam do một nhà nước đại diện cho tuyệt đại đa số nhân dân 
ban hành, thể hiện ý chí, tâm tư, nguyện vọng của dân. Nhân 
dân có điều kiện tham gia rộng rãi vào quá trình xây dựng 
pháp luật. Pháp luật quy định các quyền tự do, dân chủ và đặt 
ra các đảm bảo cần thiết cho việc thực hiện các quyền đó, ghi 
nhận chủ quyền nhân dân. 

9. Khẳng định đường lối uà tạo lập hành lang pháp 
lý cho sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó số 
hữu toàn dân và sở hữu tập thể giữ vai trò nền tảng; khuyến 
khích các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư vào nước ta. 

3. Tính cưỡng chế mang nội dung hoàn toàn khác uới 
các kiểu pháp luật trước, nó được áp dụng vì lợi ích, nhu cầu 
của đại đa số, kết hợp chặt chẽ với thuyết phục, giáo dục, trên 
cơ sở thuyết phục. 

4. Có phạm uị điều chỉnh rộng, điều chỉnh cả lĩnh vực 
trực tiếp tổ chức, quản lý lao động như : định mức lao động, 
thống kê, kiểm tra... Trong chủ nghĩa tư bản, lĩnh vực nói trên 
là công việc riêng của từng nhà tư sản, từng tập đoàn tư bản. 

ð. Quan hệ mật thiết uới các quy phạm xã hội khác 
như : tập quán, đạo đức, quy phạm của các tổ chức xã hội. Pháp 
luật Việt Nam thể chế hóa các quy tắc đạo đức tiến bộ và 
truyền bá các giá trị đạo đức đó, hạn chế, loại trừ những tập tục 


119 


lạc hậu; và là công cụ thực hiện các đường lối, chủ trương của 
Đảng. : 
6. Về hình thức, pháp luật Việt Nam phân chia thành 
các ngành và uề nguyên tốc, chỉ có một loại nguồn là uăn 
bản quy phạm pháp luật. Hệ thống văn bản này đang ngày 
càng phát triển, hoàn thiện cả về mặt nội dung và hình thức. 

_ Cụ thể hơn về pháp luật Việt Nam chúng ta sẽ xem xét ở 
những chương sau. 


120 


Chương V 


CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT 
ĐỐI VỚI CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI 


V.1. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 


V.1.1. Thực hiện pháp luật 

Những quy phạm pháp luật chứa đựng trong các văn bản 
do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sẽ hoàn toàn 
mất hết ý nghĩa nếu nó không được thực hiện, nghĩa là không 
đi vào đời sống bằng hành vi của các chủ thể pháp luật. Thực 
hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích mà các chủ 
thể pháp luột bằng hành u¡ của mình thực hiện các quy định 
pháp luật trong thực tế đời sống. Hành vi thực hiện pháp luật là 
những xử sự (hành động hoặc không hành động) của các chủ 
thể pháp luật (các cá nhân, tổ chức) phù hợp với những yêu cầu 
của các quy phạm pháp luật, có ích cho xã hội, nhà nước và cá 
nhân. 

Căn cứ vào tính chất và đặc điểm của hoạt động thực hiện 
pháp luật, khoa học pháp lý đã chia ra các hình thức thực 
hiện pháp luật sau : 

1. Tuân thủ phép luật là hình thức thực hiện những quy 
phạm pbáp luật mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ 
động, trong đó các chủ thể pháp luật kiểm chế không làm 
những việc mà pháp luật cấm. Ví dụ, một công dân không thực 
hiện những hành vi tội phạm được quy định trong bộ luật hình 


121 


sự, tức là công dân đó tuân thủ những quy định của bệ luật 
này. 

2. Thị hành pháp luật là hình thức thực hiện những quy 
định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực 
trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những 
hành động tích cực. Ví dụ, một người thấy những người khác 
đang lâm vào tình trạng có thể nguy hiểm đến tính mạng và 
người đó đã cứu giúp, tức là người đó đã bằng hành động tích 
cực thi hành quy định về nghĩa vụ công dân của pháp luật nói 
chung và của luật hình sự nói riêng. ' 

3. Sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện những quy 
định về quyền chủ thể của pháp luật, trong đó các chủ thể pháp 
luật chủ động, tự mình quyết định việc thực hiện hay không 
thực hiện điều mà pháp luật cho phép. Như vậy hình thức này 
khác với hai hình thức trên ở chỗ chủ thể không bị buộc không 
được làm hoặc phải làm một việc nào đó mà được tự do lựa chọn 
theo ý chí của mình. Ví dụ, việc thực hiện các quyền bầu cử và 
ứng cử, quyền khiếu nại và tố cáo... 

4. Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật 
đặc biệt quan trọng, vì vậy chúng ta phải xem xét riêng. 


V.1.2. Áp dụng pháp luật 

1. Khái niệm áp dụng pháp luật 

Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật 
trong đó nhà nước (thông qua cơ quan hoặc người có 
thẩm quyền) tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện 
pháp luật. 

Như vậy, nếu như ba hình thức thực hiện pháp luật nói 
trên mọi chủ thể đều có thể thực hiện, thì hình thức áp dụng 
pháp luật chỉ do cơ quan hoặc người có thẩm quyền thực hiện. 
Cơ quan của các tổ chức xã hội chỉ có thể thực hiện hình thức 


122 


hoạt động này trong trường hợp đặc biệt khi được nhà nước trao 
quyển (ví dụ, cơ quan công đoàn có thể được trao quyền áp dụng 
pháp luật về bảo hiểm xã hội). 

Đây là một hình thức thực hiện pháp luật đặc biệt quan 
trọng vì nó là đảm bảo pháp lý cho toàn bộ các hình thức thực 
hiện pháp luật khác, tức là cho hoạt động thực hiện pháp luật 
nói chung. Nói như vậy bởi vì không phải các chủ thể pháp luật 
luôn làm đúng theo yêu cầu của các quy phạm pháp luật; mặt 
-_ khác có nhiều trường hợp các chủ thể pháp luật không thể biết 
phải làm như thế nào để thực hiện những quy định của pháp 
luật hoặc sẽ làm không đúng nếu như không có sự can thiệp, 
hoạt động tổ chức của nhà nước. ` 

Cần lưu ý rằng, đối với cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyển thì hoạt động áp dụng pháp luật của họ cũng chính là 
thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn được nhà nước trao. Vì vậy áp 
dụng pháp luật là hình thức thi hành pháp luật của cơ quan 
nhà nước và người có thẩm quyền, đồng thời cũng là một giai 
đoạn của quá trình thực hiện pháp luật mà nội dung của giai 
đoạn này là nhà nước (thông qua cơ quan cð thẩm quyền) tổ 
chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật. 

2. Những trường hợp áp dụng phúp luật 

Khi xảy ra các trường hợp sau đây thì phải tiến hành hoạt 
động áp dụng pháp luật : 

Một là, khi có vì phạm pháp luật xây ra; 

Hai là, khi có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý mà 
các chủ thể không tự giải quyết được; 

Sự tham gia của nhà nước trong hai trường hợp nói trên 
nhằm bảo đảm pháp chế, để pháp luật được hiểu và thực hiện 
một cách nghiêm minh, kịp thời và đúng đắn. 

Ba là, khi các quy định của pháp luật không thể mặc nhiên 


123 


được thực hiện bởi các chủ thể khác nếu không có sự can thiệp 
mang tính tổ chức của hà nước (ví dụ, một công dân với những 
điều kiện nhất định thì theo quy định của pháp luật có thể được 
cấp đất làm nhà hoặc thành lập công ty tư nhân, nhưng nhất 
thiết phải có quyết định cấp đất hoặc cho phép thành lập công 
ty của cơ quan nhà nước có thẩm quyển); 

Bốn là, trong trường hợp nhà nước thấy cần thiết phải 
tham gia vào một số quan hệ pháp luật cụ thể với mục đích 
kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tính đúng đắn của hành vi 
các chủ thể (ví dụ, viện kiểm sát phê chuẩn một quyết định bắt 
người bị tình nghi phạm tội) hay xác nhận (công chứng) sự tồn 
tại hay không tổn tại một sự kiện (ví dụ, xác nhận di chúc, đăng 
ký kết hôn...). 

3. Các giai đoạn áp dụng pháp luật 


Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện giấy luật và 
cũng là một giai đoạn trong sử vận hành của cơ chế điều chỉnh 
pháp luật. Nhưng đây là một giai đoạn, một quá trình hoạt 
động phức tạp, vì vậy bản thân nó bao gồm một số giai đoạn 
nhỏ hơn, cụ thể là : 

1) Xác định đặc trưng pháp lý, tầm quan trọng uà những 
tình tiết cụ thể của sự uiệc cần giải quyết : Hành động trước tiên 
cần tiến hành của giai đoạn này là đánh giá đặc trưng pháp lý 
của sự việc, nghĩa là xem xét sự việc đó có những dấu hiệu của 
những hành vị, sự kiện được quy định trong pháp luật hay 
không, có phải là sự kiện pháp lý hay không. Nếu sự việc có đặc 
trưng pháp lý thì phải tiếp tục nghiên cứu, điều tra cụ thể để 
đánh giá đúng từng chỉ tiết cụ thể và tầm quan trọng của sự 
việc. Giai đoạn này là cơ sở để giải quyết vụ việc một cách đúng 
đắn. 

2) Lựa chọn quy phạm pháp luột thích hợp để á, áp dụng uà 
làm sáng tỏ nội dung tự tưởng của quy phạm đó : Ỏ giai đoạn 


124 


này cần chú ý lựa chọn đúng quy phạm pháp luật điều chỉnh 
quan hệ xã hội đang cần giải quyết; quy phạm đó còn hiệu lực 
và có mâu thuẫn với những quy phạm khác hay không; và cuối 
cùng là nhận thức thật đúng nội dung tư tưởng, mục đích của 
quy phạm. Để làm tốt giai đoạn này đòi hỏi người áp dụng pháp 
luật phải am hiểu khoa học pháp lý và nắm vững pháp luật. 

3) Soạn thảo uà ban hành quyết định úp dụng pháp luật : 
Đây là gia1 đoạn trung tâm của hoạt động áp dụng pháp luật, là 
giai đoạn mang tính pháp lý nhất : quyết định áp dụng pháp 
luật làm phát sinh quan hệ pháp luật, ấn định quyền và nghĩa 
vụ pháp lý cụ thể của các bên tham gia quan hệ pháp luật đó. 

Quyết định áp dụng pháp luật có những đặc điểm sau : 

- Là hình thức pháp lý, hình thức thể hiện chính thức của 
hoạt động áp dụng pháp luật; 

- Là một yếu tố cuối cùng và mấu chốt nhất của sự kiện 
pháp lý phức tạp làm phát sinh quan hệ pháp luật; 

- Luôn mang tính chất cụ thể và cá biệt, vì được ban hành 
chỉ để giải quyết những trường hợp cá biệt - cụ thể, 

- Chỉ được thực hiện một lần và sẽ chấm dứt biệu lực khi 
được thực hiện. 

- Được thể hiện không chỉ dưới hình thức văn bản mà có thể 
bằng miệng, bởi vì nhiều khi quyết định áp dụng pháp luật 
được ban hành để giải quyết những tình huống khẩn cấp; có 
những tên gọi (hình thức pháp lý) nhất định theo quy định cụ 
thể của pháp luật, thông thường là : quyết định, chỉ thị... hoặc 
bản án, bản cáo trạng, kháng nghị... 

- Thông thường được ban hành bằng một thủ tục chặt chẽ 
và cụ thể, nhất là đối với những quyết định quan trọng, nhưng 
đôi khi cũng được ban hành một cách chớp nhoáng, không có 
đầy đủ các bước để giải quyết những công việc khẩn cấp. Cần 


12õ. 


đặc biệt lưu ý là người soạn thảo quyết định không những phải 
am hiểu pháp luật và khoa học pháp lý nói chung mà còn cần 
phải thông thạo kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật. 

Quyết định áp dụng pháp luật, xuất phát từ đặc điểm và 
vai trò của nó, cần đáp ứng một số yêu cầu sau : nội dung phải 
đúng thẩm quyền cơ quan và người ký (ban hành) phải là người 
có thẩm quyền ký; phải phù hợp với văn bản của cấp trên; phải 
phù hợp với lợi ích của nhà nước và lợi ích hợp pháp của công 
dân; phải được ban hành kịp thời; phải đúng hình thức pháp lý 
và đúng mẫu quy định; nội dung phải cụ thể, lời văn phải rõ 
ràng, chính xác, ngắn gọn... 

Vì có tầm quan trọng đặc biệt nên quyết định áp dụng pháp 
luật là một yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật phức tạp. 

4) Thực hiện quyết định áp dụng pháp luật : Cũng như bẫn 
thân các quyết định quy phạm pháp luật, quyết định áp dụng 
pháp luật cũng phải được thi hành thì mới có ý nghĩa thực tế. 
Trách nhiệm thi hành trước hết là của những đối tượng có liên 
quan được chỉ rõ trong quyết định đó, nhưng cơ quan ban hành 
cũng như những cơ quan có liên quan khác có trách nhiệm bảo 
đảm việc thi hành quyết định. Trước hết là bằng các biện pháp 
bảo đảm về vật chất, kỹ thuật, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện, 
và nếu cần có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành : 
trong trường hợp áp dụng cưỡng chế thì thực chất đã phải ban 
hành một quyết định áp dụng pháp luật khác - quyết định 
cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng pháp luật đầu tiên. 

4. Áp dụng pháp luật tương tự 

Pháp luật là tấm gương phản ánh những quan hệ xã hội 
khách quan, nhưng là sự phản ánh thông qua một lăng kính là 
ý chí chủ quan của nhà làm luật. Do đó, hệ thống pháp luật 
không phải khi nào cũng bao quát hết những quan hệ xã hội 


126 


cần được điều chỉnh bằng pháp luật, nghĩa là trong pháp luật 
luôn có khoảng trống. Tình trạng này xảy ra vì hai lý do : một 
là, không phải khi nào nhà làm luật cũng nhận thức một cách 
đầy đủ và chính xác nhu cầu của những quan hệ xã hội khách 
quan phong phú, đa dạng và phức tạp cần được pháp luật điều 
chỉnh; hai là, các quan hệ xã hội khách quan là một hệ thống 
"động", luôn phát triển và biến đổi mà nhà làm luật không thể 
dự liệu hết. 

Như trên đã nói ở giai tàng đầu tiên của quá trình áp dụng 
pháp luật (giai đoạn đánh giá đặc trưng pháp lý, tầm quan 
trọng của vụ việc cần giải quyếU, có thể có những vụ việc rất 
quan trọng và có ý nghĩa về mặt. pháp lý nhưng không có quy 
phạm pháp luật điều chỉnh, thậm chí không có quy phạm pháp 
luật điều chỉnh những trường, hợp tương tự. Trong trường hợp 
này nhà chức trách không khoanh tay từ chối, mà cần phải giải 
quyết theo nguyên tắc áp, dụng pháp luật tượng tự. 

Có hai hình thức áp dụng pháp luật tương tự : 

1) Áp dụng tương tự quy phạm pháp luật là khi có vụ việc 
quan trọng cần giải quyết nhưng không có quy phạm pháp luật 
điều chỉnh trường hợp đó mà có quy phạm điều chỉnh trường 
hợp tương tự thì nhà chức trách, cơ quan có thẩm quyền có thể 
áp-dụng quy phạm tương tự để giải quyết trường hợp đang đặt 
ra. 

2) Áp dụng tương tự pháp luật (hay tương tự luật) là khi có 
vụ việc quan trọng cần giải quyết nhưng không tìm thấy cả quy 
phạm pháp luật tương tự thì cơ quan có thẩm quyền, nhà chức 
trách phải đựa vào ý thức pháp luật của mình, vào tỉnh thần 
của pháp luật là bảo vệ lợi ích của nhà nước và của công dân để 
giải quyết. 

Nói chung, trong kì :0g thời gian từ khi ban hành Hiến 
pháp 1980 tới nay, pháp luật Việt Nam không quy định nguyên 


127 


tắc áp dụng pháp luật tương tự với lý do nhằm bảo đảm sự áp 
dụng thống nhất pháp luật, tức là thực hiện nguyên tắc pháp 
chế, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng hợp lý. Hiện nay Ð. 
14 Bộ luật dân sự mới được ban hành đã quy định. Cho phép áp 
dụng pháp luật tương tự trong một số lĩnh vực là hợp lý nhằm 
lấp khoảng trống của pháp luật, nhưng đối với các lĩnh vực 
pháp luật quan trọng liên quan đến những quyền cơ bản của 
công dân, lợi ích cơ bản của nhà nước (như pháp luật hình sự, 
xử phạt hành chính...) thì không nên cho phép áp dụng pháp 
luật tương tự. 

Áp dụng pháp luật tương tự đóng vai trò quan trọng bảo 
đảm ổn định và trật tự xã hội, nhưng sẽ gây tác hại lớn nếu áp 
dụng tuỳ tiện. Do đó đồi hỏi người áp dụng phải rất am hiểu 
pháp luật, có trình độ khoa học pháp lý vững vàng, óc sáng tạo 
và điều quan trọng là phải có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, 
trách nhiệm trước nhà nước và xã hội rất cao. 

Thừa nhận khả năng áp dụng pháp luật tương tự sẽ đặt cơ 
sở cho việc xuất hiện Øên /ệ pháp, điều mà từ trước đến nay 
pháp luật nước ta không thừa nhận. Cho phép dựa vào những 
quy tắc tập quán để giải quyết những trường hợp không có luật 
điều chỉnh như quy định tại Ð. 14 Bộ luật dân sự nước ta sẽ đặt 
cơ sở cho việc xuất hiện tập quán pháp. 

5. Đặc điểm uà uai trò của hình thức hoạt động áp 
dụng phúp luật 

Tóm lại, áp dụng pháp luật có một số đặc điểm sau đây: 

1) Là hoạt động điều chỉnh cá biệt - cụ thể đối uới các quan 
hệ xã hội, là sự điều chỉnh bổ sung tiếp nối sự điều chỉnh bằng 
các quy phạm pháp luật (điều chỉnh quy phạm). Thông qua 
hoạt động áp dụng pháp luật, những quy phạm pháp luật được 

—“cá biệt hoá, cụ thể hoá vào những trường hợp nhất định của đời 
sống thực tiễn. 


128 


2) Mang tính tổ chức - quyên lực nhà nước. Đặc điểm này 
thể hiện ở chỗ hoạt động này chỉ do những cơ quan nhà nước, 
người có thẩm quyền (trong những trường hợp đặc biệt là cơ 
quan tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền) tiến hành 
theo ý chí đơn phương của mình và ý chí đó (thể hiện tập 
trung trong quyết định áp dụng pháp luật) có hiệu lực bắt 
buộc thi hành đối với những chủ thể có liên quan, trong 
trường quyết định đó không được tự nguyện thi hành thì cơ 
quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế 
nhà nước để bảo đảm uiệc thi hành đó. Cần lưu ý là mỗi chủ 
thể chỉ có quyển áp dụng pháp luật trong những lĩnh vực, 
phạm vi, với những hình thức và phương pháp nhất định do 
pháp luật quy định. 

3) Áp dụng pháp luật được tiến hành theo hừnh thức thủ tục 
được pháp luật quy định rất chặt chẽ, ví dụ : thủ tục giải quyết 
các vụ án hình sự, dân sự, lao động, xử phạt hành chính... 
Nhưng về nguyên lý chung thì hoạt động áp dụng pháp luật, 
tuân theo những giai đoạn như đã trình bày ở mục 3 phần này. 

4) Áp dụng pháp luật mang tính sáng tạo cao. Quy phạm 
pháp luật chỉ đặt ra khuôn mẫu, mô hình của cách xử sự hợp 
pháp cũng như không hợp pháp và phương án xử lý những vi 
phạm "mẫu", nhưng thực tiễn thì vô cùng sinh động, phong phú 
và phức tạp. Do đó đòi hỏi chủ thể áp dụng pháp luật phải có óc 
sáng tạo để có thể đánh giá đúng bản chất của vụ việc và áp 
dụng đúng pháp luật, kể cả trường hợp áp dụng pháp luật 
tương tự. 

Vai trò to lớn của hoạt động áp dụng pháp luật thể hiện ở 
chỗ nó là một giai đoạn của cơ chế điều chỉnh pháp luật, nếu 


129 


không mặc nhiên sinh ra ngay quan hệ pháp luật tương ứng. 
Để quan hệ đó xuất hiện, phải có đầy đủ cả hai điều kiện khác 
là sự kiện pháp lý và chủ thể có năng lực hành vi. 

Ví dụ, quan hệ pháp luật tương ứng với quy định "Nếu 
người điều khiển phương tiện giao thông đi vào đường ngược 
chiều thì bị xử phạt hành chính" chỉ xuất hiện khi có một 
phương tiện giao thông cụ thể đi vào đường ngược chiều, tức 
là có một sự kiện cụ thể và chủ thể (người điều khiển phương 
tiện) cụ thể có năng lực hành vi; nếu không có phương tiện 
nào vi phạm thì quan hệ pháp luật trên không xuất hiện. 

— Như vậy, có thể định nghĩa quan hệ pháp luật như sau : 

Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của các quan 
hệ xã hội. Hình thức pháp lý này xuốt hiện trên cơ sở sự điều 
chỉnh của quy phạm pháp luật đối uới quan hệ xã hội tương 
ứng uùà các bên tham gia quan hệ pháp luật đó (tức là các chủ 
thể của quan hệ pháp luật) đều mang những quyền uà nghĩa 
Uự pháp lý được quy phạm pháp luật nói trên quy định. 
—¬!w những điểu nói trên cho thấy, quan hệ pháp luật và 
quan hệ xã hội là hai khái niệm khác nhau, tuy giữa chúng 
có quan hệ hữu cơ nhưng không thể đồng nhất chúng, hoặc 
coi quan hệ pháp luật "là quan hệ xã hội được pháp luật điều 
chỉnh" _ Một quan hệ xã hội không mất đi hoặc đã biến 
thành quan hệ pháp luật khi được quy phạm pháp luật điều 
chỉnh, mà nó .được khoác lên mình một chiếc áo (hình thức) 
pháp lý như định nghĩa trên đã chỉ rõ, nó vẫn tổn tại song 


._ °` Ví dụ, xem : Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật. 
Trường đại học luật Hà nội, 1992, tr. 222. 


131 


song với quan hệ pháp luật tương ứng (nếu như quan hệ 
pháp luật đó xuất hiện) '?. Điều này có thể dễ nhận thấy hơn 
thông qua các đặc điểm của quan hệ pháp luật như sau : 

- Mang tính ý chí, bởi nó chỉ xuất hiện trên cơ sở quy phạm 
pháp luật - thể hiện tập trung ý chí của nhà nước; 

- Là một loại quan hệ tư tưởng thuộc kiến trúc thượng tầng 
xã hội; 

- Xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật; 

- Các bên tham gia (chủ thê quan hệ pháp luật mang những 
quyền uà nghĩa uụ pháp lý mà quy phạm pháp luật dự hiến 
trước; ' 

- Được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước, 

- Mang tính xác định cụ thể, nghĩa là nó chỉ xuất hiện trong 
những trường hợp xác định, giữa những chủ thể cụ thể nhất 
định khi có đồng thời ba điều kiện sau : có một quy phạm pháp 
luật nhất định đã được ban hành; tồn tại những chủ thể xác 
định cụ thể và xuất hiện những sự kiện cụ thể đã được dự kiến 
trong phần giả định của quy phạm pháp luật (tức là sự kiện 
pháp lý) nêu trên. 

Người ta có thể phân loại quan hệ pháp luật theo nhiều 
cách khác nhau tuỳ theo từng căn cứ phân loại, ví dụ : theo tính 
chất quan.hệ chúng ta có quan hệ ngang và dọc; theo thời gian 
tồn tại - quan hệ thường xuyên và tạm thời; theo mức độ xác 


f? Về điều này, xin xem thêm 2 giáo trình của Khoa luật Trường đại 
học tổng hợp Hà nội: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, 1993-1994, tr. 
389; Luật hành chính, 1992-1994, tr 58-60. 


132 


định - quan hệ xác định và xác định tương đối; theo mức độ 
phức tạp - quan hệ phức tạp và đơn giản; theo ngành luật - 
quan hệ pháp luật hình sự, dân sự, hành chính..., theo tính 
chất nghĩa vụ - quan hệ tích cực và thụ động, theo đặc trưng 
của sự tác động tới các quan hệ xã hội - quan hệ điều chỉnh và 
bảo vệ; hoặc theo chủ thể, v.v... 

9. Chủ thể của quan hệ pháp luật 

Từ khái niệm quan hệ pháp luật cho thấy, chủ thể quan hệ 
pháp luật có liên quan mật thiết với chủ thể pháp luật, nhưng 
không đồng nhất với nó. 

Chủ thể quan hệ pháp luật có thể là công dâñ thường, công 
chức, viên chức, cơ quan, tổ chức nhà nước, hoặc cơ quan, tổ 
chức xã hội..., nghĩa là mọi chủ thể của pháp luật. Nhưng chủ 
thể của quan hệ pháp luật phải cụ thể đà Nguyễn Văn A, B..., 
chứ không phải là "công dân", "người điều khiển phương tiện" - 
chung chung). 

Theo lý luận về pháp luật, chủ thể của quan hệ phải có 
năng lực chủ thể, nghĩa là phải có năng lực pháp luật và năng 
lực hành u¡ - hai bộ phận của năng lực chủ thể. ° 

Năng lực pháp luột là khả năng của chủ thể có được các 
quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước thừa nhận 
(bằng cách quy định trong pháp luật). Năng lực hành ơi là khả 
năng của chủ thể, khả năng này cũng được nhà nước thừa 
nhận, bằng các hành vi của mình thực hiện trên thực tế các 
quyền chủ thể mà nghĩa vụ pháp lý, tức là tham gia vào các 
quan hệ pháp luật. 

Mọi cơ quan, tổ chức nếu đã có năng lực pháp luật về một 
vấn đề nào đó thì đồng thời sẽ có năng lực hành vi về vấn đề 
này. Đối với công dân thì khác : có năng lực pháp luật chưa hẳn 
đã có năng lực hành vi. Ví dụ, người mắc bệnh tâm thần, trẻ em 


138 


tuy có quyền thừa kế nhưng không có khả năng tự mình thực 
hiện những quyền và nghĩa vụ của người thừa kế di sản, mà 
phải thông qua người bảo hộ. Theo pháp luật, những người bị 
mất khả năng nhận thức (người điên, tâm thần...) được coi là 
người không có năng lực hành ui. Có những người bị những 
bệnh được coi là có năng lực hành u¡ hạn chế (ví dụ, trí tuệ kém 
phát triển bẩm sinh). Trẻ em có lĩnh vực được coi là không có 
năng lực hành vi, có lĩnh vực thì có năng lực hành vi hạn chế. 
Pháp luật xác định độ tuổi cụ thể của người chưa thành niên 
trong việc tham gia vào các quan hệ pháp luật cụ thể, ví dụ, 
phải đủ 14 tuổi trẻ em mới có thể bị xử phạt hành chính hoặc 
hình sự (nghĩa là mới có thể tham gia vào quan hệ pháp luật về 
trách nhiệm hành chính và hình sự), và hình thức xử phạt cũng 
chủ yếu mang tính chất giáo dục. 

3. Sự kiện pháp lý 

"Sự kiện pháp lý" hiểu một cách đơn giản là sự biện có ý nghĩa 
pháp lý. Sự kiện là những tình huống, hoàn cảnh cụ thể của đời 
sống khách quan. Không phải sự kiện nào cũng có ý nghĩa pháp lý. 
Chỉ những sự kiện mà nhà làm luật cho là quan trọng và được dự 
kiến trước trong phần giả định của quy phạm pháp luật mới là sự 
kiện pháp lý. Trong ví dụ nêu ở phần V.2.1.1) thì đoạn "người điều 
khiển phương tiện giao thông đi vào đường ngược chiều" là sự kiện 
pháp lý. Tuy vậy, sự kiện pháp lý không phải là sự kiện trừu tượng 
trên giấy, mà là sự kiện cụ thể gắn với một chủ thể cụ thể (anh A, 
cơ quan B... cụ thể xuất hiện theo "đúng mẫu" mà phần giả định 
đã dự kiến trước. 

Như uậy, sự biện pháp lý là những hoàn cảnh, tình huống 
sủa đời sống thực tế khách quan được dự kiến trước trong phần 
giả định của quy phạm pháp luật, mà nhà làm luật gắn sự phát 
sinh, thay đổi hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể 
uới sự tôn tại của nó. 


134 


Sự kiện pháp lý có thể là hành vi (sự kiện phụ thuộc vào ý 
chí con người) hoặc sự biến (sự kiện nói chung không phụ 
thuộc hoặc không trực tiếp phụ thuộc vào ý chí con người như : 
thiên tai, chiến tranh, chết...). 

Do tính phức tạp hơn sự biến, nên hành vi có thể phân ra : 
hành động (hành vi tích cực) hoặc không hành động (hành vi 
thụ động); hành vi hợp pháp hoặc không hợp pháp của công dân 
hoặc của cơ quan, tổ chức nhà nước. Những sự kiện pháp lý như 
hành vi vi phạm pháp luật của công dân, những quyết định giải 
quyết các công việc cụ thể - cá biệt và những quyết định quy - 
phạm vi phạm pháp luật của cơ quan nhà nước là những sự 
kiện pháp lý quan trọng cần quan tâm xem xét. 

Ý nghĩa quan trọng của sự kiện pháp lý chủ yếu thể hiện ở 
chỗ nó là căn cứ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các 
quan hệ pháp luật cụ thể. Nhưng cần lưu ý là, có thể có sự kiện 
pháp lý như một cán bộ nhà nước đang trong thời gian công tác 
bị chết thì đồng thời làm chấm dứt quan hệ pháp luật công vụ, 
làm thay đổi quan hệ pháp luật về thừa kế mà người đã chết 
được hưởng và làm phát sinh quan hệ pháp luật về cấp dưỡng 
cho con đang ở tuổi vị thành niên của người chết, v.v... 


V.8.2. Vì phạm pháp luật 


1. Khái niệm ui phạm pháp luật uà các dấu hiệu cơ 
bản của nó 

Như phần trên đã trình bày, vi phạm pháp luật là một loại 
sự kiện pháp lý đặc biệt. Tìm hiểu bản chất, nguyên nhân của 
tình trạng vi phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng để đề ra 
các biện pháp đấu tranh với chúng một cách có hiệu la nhằm 
lập lại trật tự và ổn định xã hội. 

Theo lý luận chung về pháp luật, vi phạm pháp luật nói 
chung ?è hờnh u¡ trái pháp luật xâm hại các quan hệ xã hội 


135 


được pháp luật bảo uệ do các chủ thể có năng lực hành u¡ thực 
hiện một cách cố ý hoặc uô ý gây hậu quỏ thiệt hại cho xã hội. 

Vi phạm pháp luật có các đấu hiệu có bản sau : 

- Một là, hành u¡ (hành động hoặc không hành động) của 
con người. Ý nghĩ, tư tưởng chưa thể hiện thành hành vi bị 
pháp luật cấm thì chưa thể gọi là vi phạm pháp luật. 

- Hai là, có tính chất trái pháp luật, tức là trái với yêu cầu 
cụ thể của các quy phạm pháp luật hay trái với tinh thần của 
pháp luật. 

- Ba là, có lỗi; có nghĩa là, vi phạm pháp luật là hành vi trái 
pháp luật được thực hiện bởi chính những chủ thể có khả năng 
nhận thức được hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả 
thiệt hại mà hành vi đó có thể gây ra cho xã hội, nhưng vẫn 
thực hiện hành vi đó. Do đó, lỗi chính là dấu hiệu thể hiện quan 
hệ, thái độ tâm lý tiêu cực của chủ thể đối uới hành ui trúi pháp 
luật của mình uò đối uới hậu quả của hành u¡ đó. 

Cần lưu ý rằng phải có đủ cả ba dấu hiệu nêu trên thì mới 
tồn tại vi phạm pháp luật, trong đó hành vi đóng vai trò dấu 
hiệu hình thức, dấu hiệu chung, còn tính trái pháp luật và lỗi là 
tính chất của hành vi. 

Để xác định rõ loại vi phạm và tên của một hành vi vi phạm 
pháp luật cụ thể, ngoài ba dấu hiệu cơ bản trên người ta còn 
phải xác định rõ chủ thể ui phạm là di (cá nhân hay tổ chức, 
người thành niên hay vị thành niên...), quan hệ xã hội bị xâm 
phạm (tức là khách thể của vi phạm pháp luật), mức độ thiệt 
hại cho xã hội (hậu quở), quan hệ nhân quả (có đúng hậu quả 
đó do hành vi này gây ra không?), động cơ, mục đích, phương 
tiện, thời gian, địa điểm ui phạm... 

2. Cấu thành u¡ phạm pháp luật 

Mọi vi phạm pháp luật đều có cấu thành pháp lý của nó. 
Tất cả các dấu hiệu trên hợp thành bốn yếu tố của khái niệm . 


136 


"cấu thành vi phạm pháp luật", đó là : 

- Yếu tố thứ nhất là mặt khách quan của vì phạm pháp 
luật. Yếu tố này bao gồm các dấu hiệu : hành vi trái pháp luật, 
hậu quả, quan hệ nhân quả, thời gian, địa điểm, phương tiện vi 
phạm. 

- Yếu tố thứ hơi là khách thể cùa vì phạm pháp luật. 
Khách thể của vi phạm là quan hệ xã hội bị xâm hại, tính chất 
của khách thể là một tiêu chí quan trọng để xác định mức độ 
tính nguy hiểm của hành vi. Ví dụ, hành vi xâm phạm an ninh 
quốc gia hoặc tính mạng con người nguy hiểm nhiều hơn hành 
vi gây rối trật tự công cộng. 

- Yếu tố thứ ba là mặt chủ quan của vì phạm pháp luật. 
Mặt chủ quan gồm các dấu hiệu thể hiện trạng thái tâm lý của 
chủ thể, khía cạnh bên trong của vi phạm, đó là các dấu hiệu : 
lỗi của vi phạm thể hiện dưới hình thức cố ý (cố ý trực tiếp hoặc 
cố ý gián tiếp); hoặc vô ý (vô ý do quá tự tin hoặc vô ý do cấu 
thả), động cơ, mục đích vi phạm. Hình thức lỗi, động cơ, mục 
đích vi phạm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để định tội danh 
trong luật hình sự, nhưng đối với nhiều loại vi phạm hành 
chính thì nó không quan trọng lắm. 

- Yếu tố thứ tư là chủ thể của vì phạm pháp luật. Chủ thể 
của vi phạm pháp luật phải có năng lực hành vi. Đó có thể là cơ 
quan, tổ chức hoặc cá nhân. Đã là cơ quan, tổ chức thì luôn có 
năng lực hành vi, nhưng chủ thể cá nhân thì điều quan trọng là 
phải xác định họ có năng lực hành vi hay không. Nếu là trẻ em 
dưới 14 tuổi thì không được coi là chủ thể vi phạm hành chính 
và tội phạm (vi phạm hình sự), dưới 16 tuổi nói chung không 
được coi là chủ thể vi phạm kỷ luật lao động, bởi vì họ được 
pháp luật coi là chưa có năng lực hành vi trong lĩnh vực pháp 
luật tương ứng... Người điên, tâm thần... cũng được coi là không 
có năng lực hành vi. 


137 


Dấu hiệu, yếu tố chủ thể có liên quan mật thiết tới dấu 
hiệu lỗi. Nếu người không có năng lực hành vi thực hiện hành 
_ vị trái pháp luật thì không có lỗi và hành vi đó không được coi 
là vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi đó không thể bị 
xử phạt vì dưới cách nhìn của nhà làm luật, người đó không có 
lỗi. Hành vi, tính trái pháp luật của hành vi và lỗi là ba dấu 
hiệu chung, cơ bản cần đồng thời phải có mới có thể xác định là 
đã có vi phạm pháp luật xảy ra. Các dấu hiệu còn lại có ý nghĩa 
để xác định loại, xác định vi phạm tụ thể. 

3. Các loại ui phạm pháp luật 

Tùy theo tính chất, lĩnh vực quan hệ xã hội bị xâm hại mà 
nhà làm luật phân các vi phạm pháp luật thành các loại : a) vi 
phạm hình sự (tội phạm) - là hành vi nguy hiểm cao, gây thiệt 
hại lớn cho xã hội; b) vi phạm hành chính - là hành vi ít nguy 
hiểm hơn và gây thiệt hại nhỏ hơn cho xã hội so với tội phạm; c) 
vi phạm kỷ luật - là hành vi vi phạm kỹ luật nhà nước, chỉ do 
các cán bộ, viên chức trong nội bộ bộ máy nhà nước thực hiện; 
đ) vi phạm dân sự - là những hành vị vi phạm quan hệ dân sự 
như : quan hệ hợp đồng dân sự (mua bán, cầm cố, khoán 
việc...), hoặc quan hệ thừa kế... ï 

Việc phân loại các vi phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng 
trong việc nghiên cứu tình hình vi phạm pháp luật và đề ra các 
biện pháp đấu tranh phòng chống. 

4. Nguyên nhân ui phạm pháp luật uà nhiệm uụ đấu 
tranh phòng chống ui phạm pháp luật 

._ Nói chung, cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật 

và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước, với sự nâng cao 
dân trí và.ý thức pháp luật, càng ngày pháp luật càng được 
người dân và cơ quan, tổ chức tự giác chấp hành. Nhưng vi 
phạm pháp luật vẫn còn tổn tại do nhiều nguyên nhân như : 
mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất; tàn 


138 


dư, tập tục đã lỗi thời của xã hội cũ còn rơi rớt lại; trình độ dân 
trí và ý thức pháp luật thấp của nhiều tầng lớp dân cư; hoạt 
động thù địch của các lực lượng phản động; những thiếu sót 
trong hoạt động quản lý của nhà nước; tổn tại số ít người bẩm 
sinh có xu hướng tự do vô tổ chức... Do đó, song song với quá 
trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế phát triển, việc 
tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nâng cao dân trí, đấu 
tranh kiên quyết với các loại vi phạm pháp luật luôn là nhiệm 
vụ cấp thiết của mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi 
công dân. Một nhiệm vụ không thể thiếu và vô cùng quan trọng 
đấu tranh với vi phạm pháp luật là hoàn thiện chế định trách 
nhiệm pháp lý. 

V.2.3. Trách nhiệm pháp lý 

1. Khái niệm uà đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 

Trách nhiệm pháp lý là một khái niệm trung tâm trong 
khoa học pháp lý, chế định trách nhiệm pháp lý là một biểu 
hiện đặc thù của tính cưỡng chế của pháp luật, do đó việc tìm 
hiểu bản chất của trách nhiệm pháp lý và hoàn thiện chế định 
pháp luật này có ý nghĩa rất quan trọng nâng cao hiệu quả của 
pháp luật. 

Trách nhiệm pháp lý là sự phản ứng tiêu cực của nhà nước 
đối uới các chủ thể. thực hiện ui phạm pháp luật. Sự phản ứng 
đó thể hiện ở uiệc áp dụng đối uới các chủ thể thực hiện ui phạm 
pháp luật các biện pháp mang tính chất trừng phạt hoặc khôi 
phục lại những quyền uò lợi ích hợp pháp bị xâm hại, gây cho 
chủ thểui phạm pháp luật những thiệt hại nhất định uê uột chất 
hoặc tính thần. Do đó trách nhiệm pháp lý thể hiện sự đánh giá 
xấu uà sự lên án của nhà nước uò xã hội đối vơi hành vì vì phạm 
pháp luật và chủ thể thực hiện hành vi đó. 

Các biện pháp được nhà nước (thông qua cơ quan hoặc 


139 


người có thẩm quyền) áp dụng đối với các chủ thể thực hiện vi 
phạm pháp luật nói trên được gọi là các biện pháp trách nhiệm 
pháp lý. | 

Trách nhiệm pháp lý các đặc điểm sau : 

- Cơ sở thực tế của trách nhiệm pháp lý ià u¿ phạm pháp 
luật. Chỉ khi có vi phạm pháp luật mới áp dụng trách nhiệm „ 
pháp lý. 

- Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý /è 
quyết định: do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban 
hành trên cơ sở xem xét, giải quyết vụ việc vi phạm đã có hiệu 
lực pháp luật. 

- Các biện pháp trách nhiệm pháp lý à một loại biện pháp 
cưỡng chế nhà nước đặc thù : mang tính chất trừng phạt hoặc 
khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại và đồng thời 
. được áp dụng chỉ trên cơ sở những quyết định của cơ quan hoặc 
người có thẩm quyền. 

Cần phân biệt các biện pháp trách nhiệm pháp lý với 
những biện pháp cưỡng chế nhà nước khác như biện pháp 
phòng ngừa (cấm đi vào đường không an toàn, phong tỏa khu có 
dịch bệnh...) áp dụng khi chưa có vi phạm xảy ra, hoặc biện 
pháp ngăn chặn (đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật, truy bắt 
phạm nhân...) áp dụng khi mới có dấu hiệu khẳng định vi phạm 
đã xẩy ra nhưng chưa có quyết định xử lý. 

Điều đó có nghĩa là khái niệm trách nhiệm pháp lý và 
cưỡng chế nhà nước tuy có quan hệ rất gần gũi nhưng là những 
khái niệm khác nhau. Nếu hiểu cưỡng chế nhà nước theo nghĩa 
rộng thì mọi quy định của pháp luật đều có tính cưỡng chế. 
Nhưng nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì cưỡng chế nhà nước chỉ bao 
gồm những quy định và những quyết định về việc áp dụng - 
những biện pháp bắt buộc trực tiếp cụ thể, tức là các biện pháp 
phòng ngừa, ngăn chặn và biện pháp trách nhiệm pháp lý. 


140 


Các biện pháp trách nhiệm pháp lý được quy định trong bộ 
phận chế tài của quy phạm pháp luật. Tuy nhiên không nên 
đồng nhất hai khái niệm "trách nhiệm pháp lý" uà "chế tài". Chế 
tài là bộ phận của quy phạm pháp luật quy định các biện pháp 
tác động đối với những chủ thể vi phạm phần quy định của quy 
phạm đó. Còn trách nhiệm pháp lý thực chất là sự áp dụng chế 
tài và đây là một quá trình phức tạp. 

Cần lưu ý rằng các biện pháp trách nhiệm phắp lý không 
chỉ mang tính chất trừng phạt mà còn có ý nghĩa giáo dục rất. to 
lớn. Hiệu quả giáo dục của các biện pháp này có thể đạt được và 
được nâng cao chỉ khi chúng được quy định hợp lý, được áp 
dụng nghiêm chỉnh và đúng đắn. 

2. Các loại trách nhiệm pháp lý 

Thông thường, khoa học pháp lý căn cứ vào các loại vi phạm 
pháp luật hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật để phân chia 
thành các loại biện pháp trách nhiệm pháp lý là : trách nhiệm 
hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật, trách 
nhiệm dân sự và trách nhiệm vật chất của cán bộ, công chức đối 
với tài sản nhà nước. 

Do tính nghiêm trọng của vi phạm hình sự nên trách nhiệm 
hình sự nghiêm khắc nhất. Theo pháp luật Việt Nam trong 
những biện pháp trách nhiệm hình sự có cả những biện pháp 
phạt tù chung thân hoặc tử hình, thủ tục xét xử được quy định 
rất chặt chẽ và, theo nguyên tắc chung, chỉ tòa án mới có 
quyền xét xử tội phạm và ra các bản án hình sự. 

Trách nhiệm hònh chính là dạng trách nhiệm áp dụng đối 
với hành vi ít nguy hiểm hơn tội phạm nên hình phạt chính chỉ 
là cảnh cáo hoặc phạt tiền, thủ tục xử lý cũng đơn giản và có 
nhiều cơ quan (chủ yếu là cơ quan hành chính - nhà nước) có 
quyền ra quyết định xử Đinh 


141 


Biện pháp frách nhiệm dân sự chủ yếu mang tính chất bồi 
hoàn bởi bên này cho bên kia về những thiệt hại đã gây ra cho 
bên kia do vi phạm nghĩa vụ trong quan hệ dân sự mà tòa án 
hoặc cơ quan nhà nước nếu đứng ra xử lý thì chỉ với tư cách 
trọng tài, tuy nhiên phán xét của nó mang tính bắt buộc thi. 
hành. 

Trách nhiệm bỷ luật do được áp dụng đối với những vi phạm 
kỷ luật trong nội bộ cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc tổ chức 
kinh tế "phi nhà nước" nên biện pháp xử lý mang tính chất 
riêng : khiến trácb, cảnh cáo, đình chỉ công tác... buộc thôi việc 
hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn (sa thải) và do 
cơ quan chủ quản áp dụng đối với đương sự thuộc quyền quản 
lý của cơ quan đó. 

Trách nhiệm uật chất là một loại biện pháp trách nhiệm 
pháp lý đặc biệt. Nội dung của dạng trách nhiệm này thể hiện ở 
việc công chức, viên chức nhà nước và người lao động khác phải 
bồi hoàn cho nhà nước, người sử dụng lao động khác thiệt hại 
dọ hành vi trái pháp luật của mình đã gây ra cho nhà nước hoặc 
tổ chức khác. Trách nhiệm vật chất nói chung được áp dụng 
theo nguyên tắc của trách nhiệm dân sự, nhưng cơ sở phát sinh 
trách nhiệm vật chất có thể là vi phạm hình sự, vi phạm hành 
chính, kỷ luật hoặc một vi phạm dân sự. 

_Các loại trách nhiệm pháp lý đều có vai trò quan trọng 
trong việc bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước và có quan hệ 
chặt chẽ với nhau. Do vậy, việc xác định chính xác từng vi 
phạm để áp dụng đúng loại biện pháp trách nhiệm pháp lý 
thích hợp với hình thức và mức độ hợp lý có ý nghĩa vô cùng to 
lớn, trước hết trong việc nâng cao hiệu quả của pháp luật, bảo 
đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước. 


142 


V.3. Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ PHÁP CHẾ 


V.3.1. Ý thức pháp luật 

1. Khái niệm ý thức pháp luật 

Ý thức pháp luật là một hình thái của ý thức xã hội, là một 
trong những biểu : hiện của trình độ văn hóa xã hội. Có thể 
định nghĩa ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư 
tưởng, tình cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá uề 
tính công bằng hay không công bằng, đúng đắn hay không 
đúng đắn của pháp luột hiện hành, pháp luật trong quá khứ uà 
pháp luột cần phải có, uê tính hợp pháp hay không hợp pháp 
trong cách xử sự của con người, trong hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức. 

Từ định nghĩa trên có thể thấy rằng uê mặt nội dung ý thức 
pháp luật được cấu thành từ hai bộ phận : tư tưởng pháp luật 
uò tâm ký pháp luật. ' | 

Tư tưởng pháp luật là tổng thể những tư tưởng, quan 
điểm, phạm trù, khái niệm, học thuyết về pháp luật, tức là mọi 
vấn đề lý luận về pháp luật, về thượng tầng kiến trúc pháp lý 
của xã hội. 

Tâm lý pháp luật được thể hiện qua thái độ, tình cảm, 
tâm trạng, xúc cảm đối với pháp luật và các hiện tượng pháp lý 
khác, được hình thành một cách tự phát thông qua giao tiếp và 
dưới tác động của các hiện tượng pháp lý, là phản ứng trực tiếp 
và ở cấp độ đầu tiên, phản ứng một cách tự nhiên của con 
người đối với các hiện tượng đó. 

Tư tưởng pháp luật là bộ phận tiên tiến của ý thức pháp 
luật, có thể vượt lên trước, định hướng cho sự phát triển của 
pháp luật. Còn tâm lý pháp luật là bộ phận bảo thủ, bền vững 


143 


hơn, biến đổi chậm chạp vì gắn bó chặt chẽ với thói quen, 
truyền thống, tập quán xã hội. Nhưng hai bộ phận cũng có 
quan hệ biện chứng, phụ thuộc vào nhau hoặc là tiền đề của 
nhau. 

- Ngoài ra, theo chủ thể của ý thức pháp luật ta thấy ý thức 
pháp luật được cấu thành từ ba bộ phận : ý thức pháp luật cá 
nhân, ý thức pháp luật nhóm uò ý thức phúp luật xã hội. 

Ý thức pháp luật nhóm và ý thức pháp luật xã hội có cơ sở 
là ý thức pháp luật cá nhân, nhưng không nên hiểu một 
cách máy móc rằng hai dạng ý thức pháp luật nói trên là tổng 
thể những ý thức pháp luật cá nhân. 

Ý thức pháp luật nhóm là ý thức pháp luật của đại đa số 
cá nhân của nhóm, có những đặc trưng đại diện cho nhóm, ví dụ 
ý thức pháp luật của nông dân, công nhân, trí thức, của học 
sinh phổ thông, sinh viên... 

Còn ý thức pháp luật xã hội được hiểu là ý thức pháp 
luật của giai cấp và những tầng lớp nắm quyển lãnh đạo xã hội, 
đại diện cho cả xã hội, ví dụ : ý thức pháp luật tư sản, ý thức 
pháp luật xã hội chủ nghĩa... Trong một xã hội đương nhiên có 
thể có những ý thức pháp luật nhóm có nội dung khác nhau, ví 
dụ, ý thức pháp luật của giai cấp vô sản khác với ý thức pháp 
luật của giai cấp tư sản. Mặt khác, ý thức pháp luật xã hội 
không phải lúc nào cũng đồng nhất với ý thức pháp luật của 
giai cấp tiên tiến nhất trong xã hội đó, ví dụ, trong xã hội tư 
sản thì ý thức pháp luật của giai cấp vô sản mới là ý thức pháp 
luật tiên tiến chứ không phải là ý thức pháp luật của gial cấp tư 
sản. 

- Theo tính chất uà mức độ nhận thức ta có thể chia ý thức 
pháp luật thành hai bộ phận : ý thức pháp luật thông 
thường uà ý thức pháp luật mang tính lý luận... Bộ phận 
thứ nhất là bao gồm ý thức pháp luật của những người không 


144 


có trình độ khoa học pháp lý, bộ phận thứ hai là ý thức pháp 
luật của những luật gia, những nhà làm luật... 

2. Quan hệ giữa ý thức phúp luật uà pháp luật 

Mối quan hệ này thể hiện qua ba kênh chủ yếu sau: 

+ Một là, ý thức pháp luột là tiền đề trực tiếp cho hoạt động 
xây dựng pháp luật. Nếu những người có nhiệm vụ trực tiếp 
soạn thảo và ban hành pháp luật và công dân - những người 
được hỏi ý kiến hoặc được tham gia hoạt động xây dựng pháp 
luật, đều có tư tưởng pháp luật cao, tâm lý pháp luật đúng đắn 
thì đương nhiên sẽ ban hành được pháp luật tốt; hoặc ngược lại. 

+ Hai là, ý thức pháp luột lò cơ sở cho sự thực hiện pháp 
luật, đặc biệt là hoạt động áp dụng pháp luật. Bỏi vì, mọi chủ 
thể, nếu có tư tưởng pháp luật tiên tiến và thái độ, tình cảm 
(tâm lý) đúng đối với pháp luật, sẽ tự giác và biết chấp hành tốt 
pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền biết áp dụng các quy định 
của pháp luật vào các trường hợp cụ thể phù hợp với yêu cầu 
của pháp chế, phát huy hết hiệu quả của quy phạm đó. Nếu: 
ngược lại thì chúng ta sẽ thấy tình trạng vi phạm pháp luật gia 
tăng, kỷ cương và pháp chế bị buông lỏng, pháp luật trở nên vô 
hiệu. | : | 

+ Ba là, phớp luột cũng tác động ngược trở lại tới ý thức 
pháp luật. Bần thân pháp luật được xây dựng tốt sẽ chứa đựng 
trong đó những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc pháp lý tiên 
tiến của ý thức pháp luật tiên tiến trong xã hội, những giá trị 
xã hội cao quý như chủ nghĩa nhân đạo, lẽ công bằng, tự do, bác 
ái, và từ đó, với tư cách là công cụ quản lý có tính bắt buộc 
chung, nó lan truyền rộng rãi thông qua không chỉ sự tuyên 
truyền, giải thích pháp luật mà cả hoạt động áp dụng, thực 
hiện đúng đắn pháp luật, là phương tiện truyền bá hiệu quả ý 
thức pháp luật xã hội tiên tiến tới từng cá nhân, nâng tầm ý 
_ thức pháp luật cá nhân lên ngang tâm ý thức pháp luật xã hội. 


_145 


V.3.9. Pháp chế 

1. Khái niệm phúp chế 

Pháp chế là một khái niệm cơ bản có tầm quan trọng đặc 
biệt trong lý luận về pháp luật. Nhưng pháp chế và pháp luật là 
hai khái niệm khác nhau. 

Pháp chế là sự yêu cầu, đòi hỏi mọi chủ thể của pháp luật 
(các cơ quan, công chức, uiên chức nhà nước, các tổ chức kinh tế, 
tổ chức xã hội xã hội uà mọi công dân) phải thực hiện một cách 
bình đẳng, nghiêm mỉinh uà thống nhất pháp luật. 

Pháp luật là hệ thống các quy phạm (các quy tắc xử sự) do 
nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các quan hệ 
xã hội. Như vậy, có pháp luật rồi mới có pháp chế : pháp luật là 
tiên đề của pháp chế. Nhưng có pháp luật chưa phải đã mặc 
nhiên có pháp chế, vì nếu pháp luật mâu thuẫn và chồng chéo, 
nội dung phản tiến bộ thì thực hiện pháp luật đó chỉ làm cho xã 
hội rơi vào tình trạng bất. công, trật tự ký cương bị đảo lộn. Do 
đó, khi ban bành pháp luật đã phải triệt để tuân thủ các 
nguyên tắc của pháp chế, để bảo đảm có một hệ thống pháp 
luật hoàn thiện làm cơ sở, tiền để vững chắc cho pháp chế. 
„Cũng từ điều nói trên ta biểu vì sao xã hội chiếm hữu nô lệ, 
, “phong kiến có pháp luật mà chưa có pháp chế. Pháp chế xuất 
hiện đầu tiên trong xã hội tư sản và sẽ càng được tăng cường 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Khái niệm pháp chế còn được hiểu là phương pháp, chế độ 
quản lý xã hội, là nguyên tắc tổ chức uà hoạt động của bộ máy 
nhà nước uà cả hệ thống chính trị, cũng lò nguyên tắc xử sự của 
mọt công dân. 

9. Các nguyên tắc của pháp chế 

+ Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế, tính tối cao của 
Hiến pháp uà các đạo luật : pháp luật phải được nhận thức và 


146 


thực hiện thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia và ở tất cả 
các ngành, các lĩnh vực. Điều đó có nghĩa là không chỉ mọi 
quyết định mà cả những hoạt động chỉ đạo cụ thể của tất cả các 
cơ quan nhà nước, của các cơ quan, tổ chức khác cũng như hành 
vi của mọi công dân ở mọi ngành, mọi địa phương đều phải phù 
hợp với Hiến pháp, luật và văn bản pháp luật của các cơ quan 
cấp trên. 

+ Mọi chủ thể đêu có nghĩa uụ phải chấp hành pháp luật, 
bình đẳng trước pháp luật : hình phạt đối với những chủ thể 
vi phạm pháp luật, cũng như quyền và nghĩa vụ của họ là như 
nhau, không phân biệt tầng lớp, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã 
hội, nòi giống, tín ngưỡng... 

+ Phát hiện, ngăn chặn bịp thời uà xử lý nhanh chóng, công 
mình mọi 0í phạm pháp luật. Nhiệm vụ này là của mọi cơ quan 
nhà nước, mọi công dân, nhưng trước hết là của các cơ quan bảo 
vệ pháp luật (tòa án, thanh tra, công an, kiểm sát)... Tức là 
pháp chế phải nghiêm mình. 

+ Thiết lập cơ chế để công dân thực hiện các quyên, tự do đã 
được pháp luật ghi nhận uà bảo uệ các quyền, tự do đó trước các 
UL phạm. 

+ Tính thống nhất của pháp chế phù hợp hài hòa uới tính 
hợp lý. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương có những đặc 
điểm riêng. Do đó, pháp luật muốn được thi hành thống nhất 
trong cả nước thì pháp luật đó phải có tính hợp lý, nghĩa là phải 
phù hợp với đặc điểm của địa phương, của các ngành, lĩnh vực, 
phải đặt cơ sở phát huy quyền chủ động, sáng tạo của cơ sở 
trong khuôn khổ pháp luật. Nhưng nếu cơ quan ở địa phương, 
cơ sở thấy pháp luật chưa hợp lý thì vẫn phải chấp hành, không 
được vin vào tính không hợp lý của nó để làm trái, đông thời 
cần kịp thời kiến nghị lên cấp trên xem xét sửa đổi. Có nhự vậy 


147 


pháp luật mới có tính thống nhất. 


V.3.3. Vấn đề nâng cao ý thức pháp luật, tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa 

Từ những nội dung đã xem xét về khái niệm ý thức pháp 
_ luật và pháp chế rõ ràng rằng việc nâng cao ý thức pháp luật và 
tăng cường pháp chế là một nhu cầu vô cùng bức bách của xã 
hội văn minh nói chung và của xã hội ta hiện nay nói riêng. Để 
làm được việc đó phải tiến hành đồng bộ và toàn diện nhiều 
biện pháp như : 

- Thực hiện tốt. công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt 
động thông tin, tuyên truyền, giải thích pháp luật cho mọi công 
dân, cho học sinh, sinh viên, đưa môn "Nhà nước và pháp luật 
đại cương" vào giảng dạy ở mọi trường đại học; tăng cường đào 
tạo và bổi dưỡng cán bộ pháp luật, đào tạo và bổi dưỡng kiến 
thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ nhà nước, trong đó cần chú 
trọng trước hết tới cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, những 
người có thẩm quyển. 

- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng pháp luật với sự tham gia 
rộng rãi của công dân để có một hệ thống pháp luật hoàn thiện, 
phù hợp ý chí, nguyện vọng toàn dân, lợi ích nhà nước. Đây là 
cơ sở quan trọng nhất bảo đảm pháp chế. 

- Thường xuyên, kiên trì tiến hành công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện pháp luật, phát hiện và xử lý kịp thời, 
nghiêm minh những vi phạm pháp luật. Muốn vậy, phải nâng 
cao trình độ, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm 
quyển để làm tốt các công tác này. Nhưng mặt khác phải có 
biện pháp thu hút nhân dân tham gia vì đó là nhân tố bảo đảm 
pháp chế và hiệu quả hoạt động của chính cơ quan nhà nước, và 
ngược lại, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước góp phần 


148. 


nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân, đặt cơ sở cho việc tăng 
cường pháp chế. 


V.4. CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC 
QUAN HỆ XÃ HỘI 


V.4.1. Tác động pháp luật và điều chỉnh pháp luật 


Pháp luật được ban hành nhằm mục đích điều chỉnh các 
quan hệ xã hội, hướng chúng phát triển theo mục tiêu mà nhà 
làm luật mong muốn. Điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ 
xã hội là thực hiện sự tác động của pháp luật đối với chúng. Tuy 
nhiên, "tác động pháp luật" và "điều chỉnh pháp luật" là hai 
khái niệm cùng loại nhưng có phạm vi khác nhau. 

Tác động pháp luật đối với các quan hệ xã hội, lên đời sống 
xã hội được thực biện bằng hai cách : trực tiếp và gián tiếp. Sự 
tác động trực tiếp của pháp luật với tư cách là công cụ quản lý 
có tính quy phạm và tính bắt buộc chung đối với các quan hệ xã 
hội chính là điều chỉnh pháp luật. Ở đây thể hiện chức năng 
điều chỉnh của pháp luật. Còn sự tác động gián tiếp của pháp 
luật đối với các quan hệ xã hội được thực hiện thông qua sự tác 
động của pháp luật lên ý thức pháp luật của mọi thành viên 
trong xã hội, và từ đó pháp luật tác động tới hành vi của các 
chủ thể pháp luật, tức là tới các quan hệ xã hội. Chính ở đây 
thể hiện chức năng giáo dục của pháp luật. 

Sự điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội khác với 
sự tác động giáo dục, tư tưởng của pháp luật ở chỗ : nó luôn 
được thực hiện thông qua một cơ chế thống nhất, hoàn chỉnh - 
đó là cơ chế điều chỉnh pháp luật, và kết quả của cơ chế đó thể 
hiện hiệu quả tác động điều chỉnh của pháp luật đối với các 
quan hệ xã hội. Còn tác động tư tưởng, giáo dục chung của 


_149 


pháp luật được thực hiện bởi bất kỳ một hiện tượng pháp lý 
nào : từ bản thân tổ chức và hoạt động của cơ quan lập pháp và 
những cơ quan nhà nước khác, từ bản thân nội dung của quy 
phạm pháp luật được ban hành cho đến hoạt động áp dụng quy 
phạm pháp luật đó trong cuộc sống của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền hoặc hành vi thực hiện pháp luật của công dân đều 
có tác động tới ý thức của các chủ thể pháp luật khác. 

Tóm lại, khái niệm tác động pháp luật có phạm vi rộng hơn 
khái niệm điều chỉnh pháp luật, bao hàm cả điều chỉnh pháp 
luật và cả sự tác động mang tính giáo dục, tư tưởng. Còn điều 
chỉnh pháp luật cũng là tác động pháp luật nhưng được hiểu 
theo nghĩa hẹp. Như vậy, điều chỉnh pháp luật là việc nhà nước 
sử dụng một loạt các phương tiện pháp lý đặc thù (quy phạm 
pháp luật, quyết định áp dụng pháp luật, quan hệ pháp luật, 
hành vi thực hiện các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý) thực 
hiện sự tác động (trực tiếp) đến các quan hệ xã hội để hướng 
chúng phát triển theo mục tiêu nhất định. 


V.4.2. Khái niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật 


Nếu khái niệm pháp luật trong giáo trình này và khoa học 
pháp lý nói chung được biểu là hệ thống những quy phạm do 
nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thì khái niệm cơ chế điều 
chỉnh pháp luật biểu thị sự vận hành của pháp luật đó trong 
cuộc sống. Thực chất là, khái niệm pháp luật nếu hiểu như trên 
mới là pháp luật ở "trên giấy", "pháp luật tĩnh"; còn khái niệm 
cơ chế điều chỉnh pháp luật là "pháp luật động". Nếu không có 
cơ chế điều chỉnh pháp luật thì pháp luật với tư cách là hệ 
thống những quy phạm chỉ ở mãi trên giấy mà thôi. Chính vì 
vậy, còn có quan điểm cho rằng khái niệm pháp luật được hiểu 
theo hai nghĩa : theo nghĩa hẹp, pháp luật là hệ thống những 


150 


quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận; theo 
nghĩa rộng, pháp luật bao hàm cả hệ thống những quy tắc xử 
sự và mọi yếu tế khác của cơ chế điều chỉnh pháp luật như 
quyết định áp dụng pháp luật, quan hệ pháp luật, những hành 
vi thực hiện những quyền và nghĩa vụ pháp lý. Do đó, cơ chế 
điều chỉnh pháp luật là khái niệm cực kỳ quan trọng. Việc 
nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật có ý 
nghĩa trực tiếp nâng cao hiệu quả của pháp luật. 

Khái niệm cơ chế, theo cách hiểu phổ biến là sự vận động 
nhịp nhàng và ăn khớp của một hệ thống nào đó và của các bộ 
phận cấu thành của hệ thống đó. Vì vậy, chúng ta cần nghiên 
cứu sự vận động của cơ chế điều chỉnh phấp luật, tức l nghiên 
cứu các giai đoạn vận hành của cơ chế đó, và nghiên cứu các 
yếu tố cấu thành của nó cũng như các yếu tố có liên quan khác. 


V.4.3. Các giai đoạn của cơ chế điều chỉnh pháp luật 


Quá trình thực hiện sự tác động của pháp luật (tức sự vận 

động của cơ chế điều chỉnh pháp luật) lên các quan hệ xã hội 
. trải qua bốn giai đoạn sắp xếp theo trật tự lôgíc như sau : 

- Giai đoạn thứ nhất : xây dựng uà ban hành các quy phạm 
pháp luật. Đây là hoạt động lập pháp của Quốc hội và hoạt 
động xây dựng và ban hành các quy phạm dưới luật của các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền khác. Bản thân hoạt-động này 
phải tuân theo những giai đoạn sắp xếp theo trình tự, với 
những nguyên tắc và yêu cầu chặt chẽ về thủ tục và được pháp 
luật quy định cụ thể. Cơ chế điều chỉnh pháp luật bắt đầu hoạt 
.động trên cơ sở các quy phạm được ban hành, bởi vì chính quy 
phạm pháp luật đặt ra khuôn mẫu của hành vi các chủ thể và 
đặt ra cơ chế buộc các chủ thể thực hiện các hành vi đó. Vì vậy, 
giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền để cho sự thực 
hiện đúng đắn các giai đoạn tiếp theo và hiệu quả của toàn bộ 


151 


cơ chế điều chỉnh pháp luật. 

- Giat đoạn thứ hai : áp dụng pháp luột. Đây là giai đoạn 
các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyển (trong một số 
trường hợp đặc biệt có thể là cơ quan tổ chức xã hội được nhà 
nước trao quyền) căn cứ vào các quy phạm pháp luật ban hành 
các quyết định cá biệt, cụ thể - tức là những quyết định áp 
dụng các quy phạm pháp luật để giải quyết các trường hợp cụ 
thể phát sinh trong thực tiễn đời sống. 

- Giai đoạn thứ ba : xuất hiện các quan hệ pháp luật mà nội 
dung của chúng là những quyền uò nghĩa uụ pháp lý của các 
chủ thể. Các quan hệ đó phát sinh trực tiếp từ các quyết định áp 
dụng pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền. Trong quyết 
định này đã xác định rõ những quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ 
- thể của những chủ thể cụ thể. Ở đây, quyết định áp dụng pháp 
luật đóng vai trò là hành động cuối cùng của một sự kiện pháp 
lý phức tạp (ví dụ, sự kiện : hành vi vi phạm pháp luật - hoạt 
động điều tra xem xét - ra quyết định áp dụng quy phạm pháp 
luật tương ứng để xử lý). Nhưng cần lưu ý rằng, quyết định áp 
dụng pháp luật chỉ có thể trao những quyền và nghĩa vụ pháp 
lý cụ thể cho những chủ thể có năng lực hành vi. 

- Giai đoạn thứ tư : các chủ thể của quan hệ pháp luật thực 
hiện quyết định áp dụng pháp luật, tức là thực hiện các quyền 
chủ £hể uò nghĩa uụ pháp lý tương ứng của mình trong thực tiễn 
đời sống. Hành vì thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của 
các chủ thể quan hệ pháp luật là những hành u¡ hợp pháp. 


V.4.4. Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật 


Tương ứng với các giai đoạn của quá trình điệu chỉnh pháp 
luật có bốn. yếu tố của cơ chế đó : 


- Yếu tố thứ nhất : quy phgm pháp luật. Yếu tố này là cơ số 
của tả cơ chế điều chỉnh pháp luật, là sự mô hình hoá, tạo 


1159. 


khuôn mẫu cho các hành vi, xử sự của các chủ thể pháp luật 
trong các quan hệ xã hội. Đó là nền tảng pháp lý cho hoạt động 
áp dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền, cho sự xuất 
hiện các quan hệ pháp luật cụ thể cũng như những hành vi của 
các chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật cụ thể đó. 

- Yếu tố thứ hai : quyết định úp dụng pháp luật. Sau quy 
phạm pháp luật thì đây là yếu tố mang tính pháp lý nhất của 
cơ chế điều chỉnh pháp luật. Quyết định áp dụng pháp luật 
(quyết định cá biệt - cụ thể) có những đặc điểm, yêu cầu đặc 
biệt và có vai trò rất quan trọng như đã xem xét ở phần V.1.2, 
mục c, điểm 3, mà điều cốt lõi nhất là, nếu thiếu nó, trong đại 
bộ phận các trường hợp, pháp luật không thể đi được vào đời 
sống. 

- Yếu tố thứ ba : quan hệ pháp luật. Đây cũng là một trong 
những phương tiện để đưa quy phạm pháp luật vào đời sống, là 
pháp luật đang vận động, đang "sống". 

- Yếu tố thứ tư : hành ui của các chủ thể quan hệ pháp luật 
thực hiện các quyền uà nghĩa uụ pháp lý trong đời sống thực 
tiễn. Bằng hành vi hợp pháp của các chủ thể, tức là hành vi phù 
hợp với yêu cầu của những quy phạm pháp luật hoặc thực hiện 
đúng những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà quyết định áp dụng 
pháp luật đã xác định, pháp luật được "hiện thực hoá", "vật 
chất hoá" vào đời sống thực tiễn, đem đến kết quả làm trật tự 
các quan hệ xã hội, hướng chúng phát triển đúng hướng mà 
nhà làm luật mong muốn khi ban hành các quy phạm pháp 
luật tương ứng, tức là tạo nên frột fự pháp luật cho xã hội. Có 
thể định nghĩa frột tự pháp luật là trạng thái hay tình trạng 
của các quơn hệ xã hội được tạo nên khi các xử sự của các chủ 
thể pháp luật là hợp pháp, tức là khi hành vi của các chủ thể 
pháp luật phù hợp với yêu cầu của các quy phạm pháp luật 
hoặc phù hợp với những nguyên tắc và tinh thần của pháp luật 


153 


nói chung bi Do đó, trạng thái trật tự pháp luật là thước đo 
hiệu quả của pháp luật và của cả cơ chế điều chỉnh pháp luật 
nói chung. 

Các yếu tố kể trên là những yếu tố tạo ra sự vận hành của 
cơ chế điều chỉnh pháp luật. Các yếu tố này có quan hệ chặt chẽ 
với nhau, chúng lệ thuộc vào nhau, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. 
Yếu tố trước (theo thứ tự kể trên) là cơ sở cho sự xuất hiện và 
thực hiện đúng đắn yếu tố sau (như trên đã trình bày), nhưng 
yếu tố sau có vai trò quan trọng bổ sung, hỗ trợ nhằm hoàn 
thiện yếu tố trước. Rõ ràng rằng, thông qua hành vi thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các chủ thể trong đời 
sống thực tiễn có thể kiểm nghiệm được tính đúng đắn của hoạt 

động áp dụng pháp luật, và cùng với hoạt động áp dụng pháp 
luật vào đời sống thực tiễn, có thể kiểm nghiệm được tính hợp lý 
(tính hiện thực, khả thi và hiệu quả) của các quy phạm pháp 
luật. Bởi vì, thực tiễn luôn là thước đo chân lý. Khi pháp luật đã 

“được đổi mới, hoàn thiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn, nó 

quay trở lại tạo tiển để, cơ sở thuận lợi cho hoạt động áp dụng 
pháp luật và thực hiện pháp luật trong thực tiễn, nâng cao hiệu 
quả của cơ chế điều chỉnh pháp luật lên một bước mới. 

Ngoài những yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật kể 
trên, còn có những yếu tố khác gián tiếp tác động tới cơ chế điều 
chỉnh pháp luật, nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự 
vận hành của cơ chế đó : hoặc là có ý nghĩa to lớn và vai trò 


°) Khái niệm "trật tự pháp luật" khác với khái niệm "trật tự xã hội". 
Trật tự xã hội được hiểu là trạng thái hay tình trạng của các quan hệ xã hội 
được tạo nên khi xử sự của các chủ thể phù hợp với những yêu cầu, những 
nguyên tắc và tinh thần của các quy phạm xã hội. Như vậy, khái niệm trật 
tự xã hội có phạm vi rộng hơn khái niệm trật tự pháp luật, bao hàm khái 
niệm này. l 


154 


quyết định bảo đảm hiệu quả của cơ chế, hoặc là gây ảnh hưởng 
tiêu cực. Đó là những yếu tố sau : 

- Ý thức pháp luột, như phần trên đã nói, là tiền đề của 
hoạt động xây dựng pháp luật và là cơ sở của thực hiện pháp 
luật (trong đó có hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền và việc tuân thủ, thi hành và sử dụng pháp 
luật của mọi chủ thể), do đó, ý thức pháp luật cao là điều kiện 
không thể thiếu có tính chất nền tảng cho cả sự vận hành nhịp 
nhàng và có hiệu quả của cơ chế điều chỉnh pháp luật. Tuy là 
yếu tố gián tiếp tác động tới sự vận hành của cơ chế, nhưng có 
thể nói, ý thức pháp luật là yếu tố chủ quan của cơ chế đó, là 
môi trường chủ quan để các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp 
luật hoạt động được và liên kết lại với nhau thành một cơ chế 
thống nhất, hoàn chỉnh. 

- Pháp chế là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt toàn bộ cơ chế 
điều chỉnh pháp luật, là dây xích gắn các yếu tố của cơ chế với 
nhau tạo thành một thể thống nhất, vận hành một cách nhịp 
nhàng, ăn khớp để đạt được mục đích mong muốn. Tựu trung 
lại, nguyên tắc này đòi hỏi các yếu tố sau, các giai đoạn sau của 
cơ chế phải phù hợp với yêu cầu của các yếu tố trước, của các 
gìai đoạn trước. Ngược lại, các yếu tố trước, các giai đoạn trước 
phải dựa vào “Ác yếu tố sau, các giai đoạn sau, tức là phải xuất 
phát, tử phu, cầu thực tiễn, từ lợi ích của công dân, của cộng 
đồng, của nhà nước. 

. Pháp-chế gắn bó chặt chẽ với trật tự pháp luật. Pháp chế 
đòi hỏi phải thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh, bình 
đẳng và thống nhất. Còn trật tự pháp luật là kết quả của việc 
thực hiện pháp luật đúng những nguyên tắc, yêu cầu của ' pháp 
chế. 


- Vị phạm pháp luật uò trách nhiệm phóp ỉý cũng là những 
yếu tố có liên quan tới cơ chế điều chỉnh pháp luật, tuy gián tiếp 


155 


hơn. Vi phạm pháp luật xấy ra (có thể ở bất kỳ giai đoạn nào 
của cơ chế điều chỉnh pháp luật) rõ ràng làm cho cơ chế "vận 
hành trục trặc", làm giảm hiệu quả của nó, thậm chí vô hiệu 
hoá cả cơ chế. Vì vậy, nhà nước, thông qua các chủ thể có thẩm 
quyển, áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể vi 
phạm, nhằm củng cố pháp chế, bảo đảm hiệu lực và tính bất di 
bất dịch của pháp luật. 


V.4.5. Định nghĩa cơ chế điều chỉnh pháp luật 


Tóm lại, từ những xem xét trên đây có thể định nghĩa cơ 
chế điều chỉnh pháp luật là một hệ thống thống nhất uận 
động nhịp nhàng uà ăn khớp của các phương tiện pháp 
lý : quy phạm pháp luật, quyết định áp dụng pháp luật, 
quan hệ pháp luật uà hành u¡ thực hiện quyền uà nghĩa 
uụ pháp lý, thông qua đó nhà rước thực hiện sự tác động 
của pháp luật tới các quan hệ xã hội, hướng chúng phát 
triển trong trật tự uà ổn định đến mục đích mong muốn, 
tạo ra trật tự pháp luật cho xã hội. 


Cuối cùng cần lưu ý rằng, nhiều khi các quy phạm pháp 
luật được thực hiện trực tiếp trong đời sống bằng hành vi hợp 
pháp của các chủ thể pháp luật, nghĩa là cơ chế điều chỉnh pháp 
luật không trải qua giai đoạn ban hành quyết định áp dụng 
pháp luật. Trường hợp này người ta gọi là cơ chế điêu chỉnh 
pháp luật đơn giản. Như vậy, cơ chế trải qua đủ cả bốn giai 
đoạn cần phải gọi là cơ chế điều chỉnh pháp luật phức tạp. 
Nhưng thông thường khi nói tới khái niệm cơ chế điều chỉnh 
pháp luật là chúng ta muốn nói tới cơ chế phức tạp này. 


156 


Chương Vĩ 


HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 


VI.1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 


VI.1.1. Khái niệm và đặc điểm hệ thống pháp luật 
Việt Nam 


Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự (quy phạm) do nhà 
nước ban hành hoặc thừa nhận, là những quy tắc nằm trong 
một chỉnh thể thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong 
phạm vi một quốc gia, các quy phạm pháp luật có quan hệ với 
nhau rất chặt chẽ tạo thành hệ thống pháp luật của quốc gia 
đó. Biểu hiện tính hệ thống của pháp luật các nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, trong đó có pháp luật Việt Nam, là sự phân chia hệ 
thống ấy thành những ngành, phân ngành, các chế định pháp 
luật điều chỉnh những lĩnh vực, nhóm quan hệ xã hội nhất 
định. Những nhóm quan hệ xã hội ấy giống nhau về nội dung 
và tính chất, tổn tại một cách khách quan. 

Vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam là một chỉnh thể thống 
nhất cấu thònh bởi các ngành luột, các chế định pháp luột khác 
nhau điều chỉnh những lĩnh uực, nhóm quan hệ xã hội cùng loại 
(có cùng nội dung, đặc điểm uà tính chất) tôn tại một cách 
khách quan phù hợp uới sự phát triển khách quan của chế độ 
hỉnh tế, chính trị - xã hội. 

Tuy nhiên, như phần IV.3.1 của giáo trình này đã viết, khái 
niệm hệ thống pháp luật còn có thể áp dụng để chỉ pháp luật 


157 


của nhóm các quốc gia có những đặc trưng giống nhau. 

Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, trong đó có hệ thống 

pháp luật Việt Nam, có ba đặc điểm chủ yếu : 
.1. Tính khách quan 

Đây là điểm quan trọng nhất, thể hiện tính phụ thuộc của 
cả hệ thống pháp luật, của từng ngành luật, chế định pháp 
luật và cả từng quy phạm pháp luật trong các chế định vào tồn 
tại xã hội. Nghĩa là các quan hệ kinh tế, chính trị - xã hội của 
thực tiễn khách quan quyết định sự tổn tại cũng như đặc điểm 
nội dung, tính chất của cả hệ thống pháp luật và từng bộ phận 
cấu thành của nó. 

9. Tính thống nhất, hài hòa bên trong 

Đây là đặc trưng của hệ thống. Trong bức thư gửi Smít 
năm 1890 Ph.' Ăngghen viết : "Trong một quốc gia hiện đại, 
pháp luật không những phải là sự biểu hiện các điều kiện kinh 
tế, mà còn phải là sự biểu hiện hài hòa bên trong"), 

Tính thống nhất, hài hòa bên trong thể hiện ở nhiều khía 
cạnh. 

Trước hết, uề mặt khách quan, tính thống nhất, hài hòa bên 
trong của hệ thống pháp luật được quyết định bởi tính thống 
nhất của chế độ kinh tế, chính trị - xã hội của một quốc gia hiện 
đại. Trong các quốc gia quyền lực bị chia sẻ, phân quyền cát cứ 
(ví dụ như thời phong kiến giai đoạn phân quyền cát cứ) thì khó 
có thể nói có hệ thống pháp luật thống nhất. 

Hai là, hệ thống ấy được xây dựng và được thực hiện trong 
thực tiễn đời sống dựo trên những nguyên tắc chung - những tư 
tưởng chỉ đạo thống nhất. Ví dụ, những nguyên tắc chung của 


) G_ Mác - Ph. Ăngghen. Tuyển tập, tập II, NXB Sự thật; Hà Nội, 
1971, tr. õ01. 


158 


hệ thống pháp luật Việt Nam và cũng là của hệ thống pháp luật 
xã hội chủ nghĩa là : tất cả quyền lực thuộc về nhân dân; dân 
chủ xã hội chủ nghĩa; nhân đạo; sự thống nhất giữa các quyền 
và nghĩa vụ; công bằng; được làm tất cả những gì mà luật 
không nghiêm cấm; chỉ được làm những gì mà luật cho phép... 

Ba là, sự liên kết chặt chẽ, hài hòa, không mâu thuẫn nhau 
giữa các quy phạm pháp luật trong từng văn bản, từng chế 
định, từng ngành luật và giữa tất cả các bộ phận ấy với nhau 
trong hệ thống pháp luật. Các quy phạm pháp luật cũng sắp 
xếp theo một thứ bậc chặt chẽ về hiệu lực pháp lý cũng như về 
tính cụ thể của nội dung : các quy phạm pháp luật do cơ quan 
nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp và không được trái 
với những quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên 
ban hành, và nhiều quy phạm do cơ quan nhà nước cấp dưới 
ban hành là sự cụ thể hóa các quy phạm pháp luật của cơ quan 
nhà nước cấp trên. 

3. Sự phân chỉa hệ thống pháp luật thành THÁO TP bô 
phận cấu thành : 

-Một hệ thống bao giờ cũng có cơ cấu bên trong của nó. Hệ 
thống pháp luật bao gồm các tiểu hệ thống hợp thành là các 
ngành luật. Các ngành luật lại bao gồm các tiểu hệ thống nhỏ. 
hơn hợp thành là các chế định pháp luật hoặc phân ngành luật.. 
Các chế định được hợp thành từ những quy phạm pháp luật. 

Cần lưu ý rằng cách hiểu đặc điểm này đối với hệ thống 
pháp luật của các nước ngoài khối xã hội chủ nghĩa có nét khăc, 
tuy rằng trong mỗi một quốc gia các lĩnh vực pháp luật tương tự 
như các ngành luật nói trên luôn tên tại một cách khách quan 
(xem phần VI.2. 1). 

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay là kết quả của mết 
quá trình xây dựng hơn 50 năm. Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 
02/09/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hiến pháp nước ,Việt 


159 


Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946-là những văn kiện pháp lý 
đầu tiên ghi một mốc son vàng cho sự hình thành một hệ thống 
pháp luật Việt Nam mới mang bản chất dân chủ mới - pháp 
luật xã hội chủ nghĩa. s. 

Trong quá trình phát triển, hệ thống pháp luật Việt Nam 
đã trải qua nhiều giai đoạn gắn liền với bốn bản hiến pháp : 
- 1946, 1959, 1980, 1992. Các giai đoạn phát triển này của hệ 
thống pháp luật Việt Nam phản ánh các giai đoạn phát triển 
tương ứng của cách mạng Việt Nam - tức là sự phát triển của 
chế độ kinh tế, chính trị - xã hội của đất nước. Cùng với sự biến 
động và phát triển ngày càng phong phú và đa dạng của các 
quan hệ xã hội khách quan, hệ thống pháp luật Việt Nam cũng 
có những thay đổi to lớn theo hướng ngày càng phong phú, phức 
tạp nhưng hoàn thiện hơn và ngày càng trở thành một công cụ 
hữu hiệu điều chỉnh các quan hệ xã hội, thúc đẩy kinh tế phát 
triển, bảo đảm trật tự và ổn định xã hội, đóng vai trò quan 
trọng xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phồn thịnh và 
văn minh. 


VI.1.2. Các nguyên tắc của hệ thống pháp luật Việt 
Nam : 

Ngoài những đặc điểm nói trên, hệ thống pháp luật còn 
được đặc trưng bởi những nguyên tắc. Những nguyên tắc dường 
như là nội dung bên trong, còn các đặc điểm là biểu hiện bên 
ngoài của những nguyên tắc đó. Các nguyên tắc của pháp luật 
là những tư tưởng cơ bản, mang tính xuất phát điểm, cấu thành 
một bộ phận quan trọng nhất thấm nhuần toàn bộ nội dung 
cũng như hình thức của hệ thống pháp luột, là cơ sở chÌ đạo 
toàn bộ hoạt động xây dựng cũng như thực hiện pháp luật. 

Cần lưu ý rằng, một hệ thống pháp luật nào đó có thể có 
những nguyên tắc tương tự như các hệ thống pháp luật khác, 


160. 


nhưng bên cạnh đó, nó còn có những nguyên tắc đặc thù. Mặt 
khác, bên cạnh những nguyên tắc chung của toàn hệ thống 
pháp luật, còn có những nguyên tắc liên ngành (là những 
nguyên tắc chung cho một số ngành luật trong hệ thống), và 
những nguyên tắc ngành (là những nguyên tắc của một ngành 
luật nhất. định). 

Sau đây chúng ta xem xét một số nguyên tắc quan trọng 
nhất của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa nói chung, cũng 
như của pháp luật Việt Nam nói riêng. ˆ 

1. Nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc uề nhân dân. 
Nguyên tắc này đòi hỏi nội dung của pháp luật cũng như hoạt 
động tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật phải thể hiện tính : 
toàn quyền của nhân dân, quán triệt tư tưởng nhân dân là ch& 
thể cao nhất của quyền lực. Ở nước ta, nguyên tắc này là tư 
tưởng xuyên suốt trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đặc 
biệt là Hiến pháp với tư cách là đạo luật cơ bản. Ð. 2 Hiến pháp 
năm 1992 ghi nhận : "Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, 
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là 
liên mình giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp 
trí thứ 

: 5, Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa. Pháp luật xã 
hội chủ nghĩa phải thể hiện các phương diện của nền dân chủ 
như : mở rộng các quyền tự do, dân chủ cho công dân; định ra 
những hình thức và biện pháp hữu hiệu để nhân dân tham gia 
quản lý các công việc của nhà nước; trừng trị nghiêm khắc : 
những hành vi vi phạm các quyền tự do, dân chủ của công dần. 
Mặt khác, pháp luật cần điều chỉnh chặt chế địa vị pháp lý của 
các thiết chế trong hệ thống chính trị, đặc biệt là nhà nƯớc, xác - 
lập mối quan hệ đúng đắn giữa các thiết chế đó, tạo điều kiện 
để chúng thực sự trở thành những thể chế của nền dân chủ. 


161 


-® 


3. Nguyên tắc nhân đạo. Toàn bộ hệ thống pháp luật 
phải thấm nhuần sự quan tâm đối với con người. Con người là 
trung tâm của mọi đường lối, chính sách và pháp luật. Nó 
không chỉ là phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân, tính mạng và sức khoẻ của con người, mà còn tạo ra 
mọi điều kiện để mỗi người tự mình xây dựng một cuộc sống 
hạnh phúc. Khi quy định trách nhiệm pháp lý, pháp luật không 
có mục đích gây đau khổ về mặt thể xác hoặc hạ thấp danh dự 
của cá nhân mà mong muốn giáo dục con người trở về với cuộc 
sống lương thiện. Phương pháp tác động của pháp luật lên đời 
sống xã hội là lấy giáo dục, thuyết phục là chủ yếu, còn cưỡng 
chế được áp dụng khi giáo dục, thuyết phục không đem lại hiệu 
quả. 

4. Nguyên tắc sự thống nhất giữa các quyền uà nghĩa 
uự. Nguyên tắc này xuất phát từ chỗ trong xã hội ta không 
thừa nhận đặc quyền của bất kỳ ai, không ai có đặc ân được 
hưởng nhiều quyền mà lại không phải thực hiện nghĩa vụ. Mặt 
khác, cũng không một ai chỉ có nghĩa vụ mà không được hưởng 
quyền. Ð. ð1 Hiến pháp 1992 qui định : "quyền của công dân 
không tách rời nghĩa vụ của công dân". Trong xây dựng pháp 
luật, cần quán triệt tư tưởng : quyền phải đi đôi với nghĩa vụ, có 
quyển phải có nghĩa vụ và ngược lại, quyền và nghĩa vụ phải 
tương ứng, phù hợp với nhau. Nguyên tắc này cũng có ý nghĩa 
là bất kỳ ai, dù giữ chức vụ gì, khi vi phạm pháp luật đều phải 
chịu trách nhiệm pháp lý. 

ð. Nguyên tắc công bằng. Đây là nguyên tắc bao trùm 
của pháp luật bởi pháp luật theo nghĩa chân chính là công lý, là 
những đại lượng biểu thị sự công bằng. Pháp luật thực định 
phải là sự công bằng được củng cố về mặt quy phạm. Công bằng 
xã hội là sự công bằng trong quan hệ của các thành viên xã hội 
mà tiêu chuẩn cơ bản của nó là lợi ích của con người. Trong 


162 


phân phối#⁄ản phẩm, công bằng có nghĩa là tương quan hợp lý 
giữa một bên là ành vi của công dân, sự đóng góp công sức lao 
động của họ cho xã hội và một bên là thái độ, sự đối xử của xã 
hội. Trong hoạt động quản lý nhà nước, công bằng đòi hỏi sự 
xác lập phạm vi tối thiểu nhất của công quyền và xác định đầy 
đủ những đảm bảo cho người bị quản lý để phòng chống các 
hiện tượng lạm dụng quyển lực, vi phạm các quyền tự do, dân 
chủ của công dân. Trong cưỡng chế nhà nước, công bằng có 
nghĩa là chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý khi có lỗi, mức độ 
trách nhiệm phải tương xứng mức độ vi phạm. 
ˆ Ngày nay người ta cồn thường nói đến hai nguyên tắc : 
được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm và 
chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Nguyên 
tắc thứ nhất, trong xã hội dân chủ được áp dụng chủ yếu đối với 
công dân, còn nguyên tắc thứ hai được áp dụng chủ yếu cho các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyển trong một số lĩnh vực nhất 
định. Thực chất cả hai đều là nguyên tắc kĩ thuật - pháp lý của 
nguyên tắc dân chủ và chúng luôn kết hợp với nhau trong khi 
qui định quyền và nghĩa vụ của những chủ thể pháp luật nhất 
định. 

Các nguyên tắc chung được xem xét trong mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và được cụ thể hoá trong những 
nguyên tắc khác của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 


VI.1.3. Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật hoặc 
phân ngănh luật, ngành luật 

Sự phân chia hệ thống pháp luật thành những bộ phận cấu 
thành thể hiện tính độc lập tương đối của chúng, phản ánh tính 
độc lập tương đối, tính đa dạng của các loại quan hệ tổn tại 
khách quan trong xã hội được pháp luật điều chỉnh. 

Quy phạm pháp luật là phần tử cấu thành nhỏ nhất của 


163 


hệ thống pháp luật. Tất cả các bộ phận cấu thành khác của hệ 
thống pháp luật đều được hình thành do sự kết hợp của những 
quy phạm pháp luật. Mỗi quy phạm pháp luật chỉ điều chỉnh 
một quan hệ xã hội nhất định. 

Chế định pháp luật là hệ thống nhỏ trong ngành luật 
hoặc phân ngành luật, là một nhóm những quy phạm pháp luật 
có quan hệ chặt chẽ uới nhau điều chỉnh một nhóm các quan hệ 
xö hội cùng loại - những quan hệ xã hội cùng nội dung, tính 
chất có liên hệ mật thiết uới nhau. Ví dụ, trong ngành luật hình 
sự có các chế định như : hình phạt, các biện pháp tư pháp, các _ 
tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu riêng 
của công dân... 

Ngành luật là một tiểu hệ thống lớn nhất của hệ thống 
pháp luật của một quốc gia. Mỗi ngành luật điều chỉnh một lĩnh 
vực quan hệ nhất định có tính đặc thù. Ví dụ, tất cả những 
quan hệ xã hội về hôn nhân và liên quan đến hôn nhân được 
điều chỉnh bởi ngành luật hôn nhân và gia đình, những quan 
hệ xã hội phát sinh giữa những người phạm tội với tòa án và 
những chủ thể có liên quan khác được điều chỉnh bởi ngành 

Trong thành phần một vài ngành luật, bên cạnh các chế 
định pháp luật còn có những bộ phận lớn hơn chế định pháp 
luật gọi là phân ngành luật. Vậy phân ngành luật là một 
nhóm quy phạm pháp luật điêu chỉnh một nhóm quan hệ xã hội 
cùng loại cấu thành đối tượng cỡ bản của ngành luột. Ví dụ, 
trong ngành luật hình sự có phân ngành luật lao động cải tạo. 

Trong quá trình phát triển nhanh chóng của xã hội hiện 
đại, giữa các lĩnh vực quan hệ xã hội đã định hình ngày càng 
phát sinh những mối liễn hệ mới, do đó đang hình thành dần 
dần những hệ thống quy phạm pháp luật có tính chất liên 
ngành, ví dụ : luật môi trường. 


164 


VI2 NHỮNG CĂN CỨ PHẦN ĐỊNH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
THÀNH NHỮNG NGÀNH LUẬT 


VI.2.1. Đặc điểm cơ cấu bên trong của các hệ thống 
pháp luật trên thế giới 

Luật La Mã - hệ thống pháp luật phát triển nhất thời cổ 
đại, phân chia hệ thống pháp luật thành hai lĩnh vực là công 
pháp và tư pháp. Công pháp là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh 
những loại quan hệ xã hội liên quan tới lợi ích công, lợi ích nhà 
nước. Tư pháp là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh những quan hệ 
xã hội liên quan tới lợi ích riêng lẻ của công dân, tổ chức. 

Các nước tư sản hiện đại thuộc hệ thống pháp luật châu Âu 
lục địa (cohtinenta]) hay còn gọi là hệ thống luật La Mã - Giéc 

_ Manh như Pháp, Ý, Bỉ... kể từ thế kỷ XII tới khi Bộ luật Na-pô- 
lê-ôn ra đời (1804), đã tiếp nhận, kế thừa mạnh mẽ hệ thống 
pháp luật La Mã, trong đó có cách phân chia hệ thống pháp 
luật thành công pháp và tư pháp. Công pháp bao gồm các 
ngành luật như: luật nhà nước (hay còn gọi là luật hiến pháp), 
luật hành chính, luật tài chính, luật hình sự..., tư pháp bao 
gồm các ngành luật như : dân sự, lao động, thương mại... 

Việc phân chia hệ thống pháp luật thành hai lĩnh vực công 
và tư khá triệt để của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa cũng 
ảnh hưởng, tuy không nhiều, tới hệ thống pháp luật các nước: 
Anh - Mỹ và thuộc Anh - Mỹ (hệ thống pháp luật Common 
Law). Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa và các nước của thế 
giới đạo hồi không chịu ảnh hưởng của sự phân chia này. Tuy 
nhiên, trong quá trình cải cách và mở cửa, hội nhập quốc tế, 
khoa học pháp lý Việt Nam cũng cần nghiên cứu sự phân chia 


165 


VỊI.2.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều 
chỉnh của pháp luật 


Khoa học pháp lý xã hội chủ nghĩa, trong đó có khoa học 
pháp lý nước ta, phân chia hệ thống pháp luật thành những 
ngành luật, chế định pháp luật. Xuất phát từ quan điểm duy 
vật lịch sử, khoa học pháp lý xã hội chủ nghĩa quan niệm rằng 
sự khác biệt về đối tượng điều chỉnh của pháp luật (những quan 
hệ xã hội được pháp luật tác động tới, hướng tới) là căn cứ để 
phân định các ngành luật. 

Trên thực tế, chúng ta thấy mỗi ngành luật điều chỉnh một 
lĩnh vực quan hệ xã hội có tính đặc thù. Như ngành luật hình 
sự điều chỉnh quan hệ xã hội liên quan đến tội phạm và hình 
phạt, nghĩa là quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội, rất 
khác với ngành luật dân sự điều chỉnh quan hệ tài sản hoặc 
quan hệ nhân thân không trực tiếp liên quan tới tài sản giữa 
các công dân, các pháp nhân. 

Nhưng đối tượng điêu chỉnh chì là căn cứ đầu tiên, chủ yếu 
để phân định ranh giới giữa các ngành luật. Trong nhiều trường 
hợp, có những quan hệ xã hội rất gần nhau, nhưng phương 
pháp điều chỉnh rất khác nhau, do đó các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh các qưan hệ xã hội đó cũng thuộc những ngành luật 
khác nhau. Vĩ đụ, các quan hệ xã hội liên quan đến tài sản phát 
. sinh trong hoạt động của các cơ quan hành chính - nhà nước có 
thể là đối tượng điều chỉnh của luật hành chính nếu phương 
pháp điều chỉnh là mệnh lệnh - phục tùng (như quan hệ giữa cơ 
quan xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với 
đối tượng bị xử phạt); nhưng cũng có thể là đối tượng điều chỉnh 
của luật dân sự nếu ở đây nhà nước sử dụng phương pháp thoả 
thuận, tự định đoạt của các bên tham gia quan hệ (như quan hệ 


166 


giữa cơ quan hành chính nhà nước với tư cách khách hàng với 
doanh nghiệp cung cấp những thiết bị phục vụ công tác văn 
phòng). Do đó, phương pháp điêu chỉnh là căn cứ thứ hai rất 
quan trọng có tính chất bổ trợ cho căn cứ thứ nhất để xác định, 
phân định chính xác ranh giới giữa các ngành luật. 


Vậy, phương pháp điêu chỉnh là cách thức mà nhà nước sử 
dụng trong pháp luật để tác động tới cách xử sự của những chủ 
thể - những cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các quan hệ xã 
hội. 

Căn cứ. vào đối tượng điểu chỉnh và phương pháp điều 
chỉnh của pháp luật, hệ thống pháp luật Việt Nam được phân 
định thành những ngành luật cơ bản sau : 

1) Luật nhà nước (uật hiến pháp), 2) luật hành chính; 3) 
luật tài chính; 4) luật đất đai; 5) luật dân sự; 6) luật lao động; 
7) luật hôn nhân và gia đình; 8) luật tố tụng dân sự, 9) luật 
hình sự; 10) luật tố tụng hình sự; 11) luật kinh tế 

Gắn liền với các ngành luật của hệ thống diện luật quốc gia 
là luật quốc tế (bao gồm công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế), 
trong đó nhiều chế định, quy định của tư pháp quốc tế đan xen 
với các chế định tương ứng của luật quốc gia. 

Các ngành luật nói trên sẽ được xem xét cụ thể hơn ở các 
chương sau. 


VI3. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN 
PHÁP LUẬT 
Hệ thống pháp luật là cơ cấu bên trong của pháp 
luật, bao gồm các ngành luật, các phân ngành luật và các chế 
định pháp luật - là những nhóm quy phạm pháp luật được tập 
hợp theo những tiêu chuẩn khác nhau về phạm vi và đối tượng 


167 


điều chỉnh. Còn hệ thống các uăn bản pháp luật là khái 
niệm liên quan tới hình thức biểu hiện bên ngoài của 
pháp luật, phản ánh tình trạng các nguồn của pháp luật (các 
bộ luật, đạo luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, quy chế, điều 
lệ, v.v...), quan hệ qua lại giữa chúng trong một chỉnh thể thống 
nhất. 

Khác với hệ thống pháp luật, hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật chịu ảnh hưởng nhiều hơn của yếu tố chủ quan 
- ý chí của nhà làm luật. Các quy phạm pháp luật phát sinh 
trên cơ sở nhu cầu điều chỉnh của những quan hệ xã hội tồn tại 
một cách khách quan. Nhưng phụ thuộc vào các yếu tố chủ 
quan như trình độ kỹ thuật lập pháp, sự đánh giá tầm quan 
trọng của từng loại quy phạm... mà nhà làm luật có thể ban 
hành quy phạm đó trong văn bản dưới luật, trong văn bản đơn 
hành hay bộ luật có tính chất pháp điển hóa cao, v.v... 

Giữa hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản pháp luật có 
mối tương quan chặt chẽ. Hệ thống pháp luật là cơ sở cho công 
tác hệ thống hóa các văn bản pháp luật. Bởi vì, hệ thống pháp 
luật là yếu tố quyết định việc hệ thống hóa các nguồn của pháp 
luật theo dấu hiệu ngành, tập trung các quy phạm hay các chế 
định pháp luật trong các văn bản pháp điển hóa hay các tuyển 
tập luật lệ. 

Một nước có hệ thống uăn bản pháp luật hoàn chỉnh 
khi hệ thống đó có các đặc điểm sau : 

1. Cơ cấu hoàn chỉnh, thống nhất uà ổn định. Đó là hệ 
thống mà trong đó các văn bản pháp luật được sắp xếp theo thứ 
bậc cao thấp về hiệu lực pháp lý một cách hợp lý mà cao nhất là 
các bộ luật, đạo luật có tính chất pháp điển hóa cao thuộc từng 
ngành luật. Đồng thời, mọi lĩnh vực quan hệ xã hội quan trọng 
và cơ bản đều được điều chỉnh, không có khoảng trống, không 
mâu thuẫn, hài hòa không chỉ trong nội dung từng văn bản mà 


168 


trong cả ngành luật và giữa các ngành luật với nhau. Các văn , 
bản quy phạm pháp luật thường có hiệu lực lâu dài, ít bị sửa 
đổi hay bãi bỏ, mặc dầu nó không cứng nhắc, bất biến. 

2. Trong hệ thống pháp luật đó uai trò các đạo luật 

ngày càng được đề cao, ngày càng "lấn chiếm" những lĩnh 
vực quan hệ xã hội quan trọng vẫn do các văn bản đơn hành có 
hiệu lực pháp lý thấp hơn điều chỉnh. - 
__*#. Nội dung, hình thức (bao gồm bình thức pháp lý và 
hình thức cơ cấu - kỹ thuật) cũng như trình tự ban hành 
các uăn bản pháp luật phải thỏa mãn đầy đủ các yêu 
cầu hợp pháp uà hợp lý đề ra đổi với chúng, 


169 


Chương VII 


LUẬT NHÀ NƯỚC 


VII.1. KHÁI NIỆM LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ HIẾN PHÁP 


VIỊI.1.1. Khái niệm luật nhà nước 

Kể từ khi xuất hiện trong xã hội loài người, mọi nhà nước 
đều phải tổ chức theo một thể thức, bản chất nhất định, thể 
hiện ý chí của giai cấp thống trị. Thuở sơ khai những thể thức, 
bản chất này không được ghi nhận thành văn, chỉ chứa đựng 
trong những tập tục lâu đời được giai cấp thống trị thừa nhận. 
“Chính việc không ghi nhận, không quy địnH thành văn là cơ sở 
cho việc lạm dụng quyền lực nhà nước, biến quyền lực nhà nước 
của giai cấp chủ nô và phong kiến trở thành vô hạn định. 
Những thần dân không được hưởng quyền lợi, mà chỉ gánh vác 
trách nhiệm nặng nề, phải phục vụ lợi ích của giai cấp thống! 
trị, càng không có quyền tham gia vào công việc nhà nước (công 
việc chính tr). Chỉ mãi sau này với cách mạng tư sản, với sự 
đấu tranh của quần chúng đông đảo nhân dân trong đó có cải 
tầng lớp thị dân (về sau trở thành giai cấp tư sản), việc tổ chức 
nhà nước được quy định thành văn. Chính những văn bản quy 
định việc tổ chức nhà nước này, được gọi là "hiến pháp". : 

Thuật ngữ "hiến pháp" có gốc từ tiếng la-tinh là 
'Constitutio". Trong nhà nước La mã cổ đại, các hoàng đế đã 
dùng thuật ngữ này chỉ các quyết định của mình. Chỉ từ cách 


170 


mạng tư sản thuật ngữ này mới có nghĩa như ngày nay là hiến 
pháp. : 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa với mục đích xây dựng một chế 
độ xã hội tốt đẹp hơn chủ nghĩa tư bản, vẫn cần có nhà nước. Và 
lẽ đương nhiên nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn cần có một bản 
hiến pháp quy định việc tổ chức nhà nước. Nhưng giữa hiến 
pháp của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội có sự khác nhau 
xa vời về bản chất. Nếu như hiến pháp của chế độ tư bản chỉ là 
văn bản quy định việc tổ chức nhà nước của giai cấp thống trị 
(giai cấp tư sản), việc tổ chức này chỉ thể hiện ý chí của một 
nhóm người không khác mấy với các giai cấp chủ nô, phong 

kiến trước đây, thì hiến pháp của chế độ xã hội chủ nghĩa lại là 
bản văn quy định việc nhân-dân lao động tự tổ chức thành nhà 
nước, tức là nhà nước này được tổ chức để thể hiện ý chí của đại 
“đa số nhân dân (một nửa nhà nước theo cách gọi của V.I. Lênin 
CN, Khác với nhà nước tư Bần, nơi mà việc tổ chức nhà nước chỉ 
được quy định đơn giản trong một bản hiến văn, bao gồm một 
số điều khoản bất khả thay đổi, hoặc khó khăn trong việc thay 
đổi, việc tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa được quy định trong 
nhiều văn bản luật khác nhau, trong đó có đạo luật có hiệu lực 
cao nhất được gọi là luật hiến pháp đQuật cơ bản). 

Những đạo luật uê uiệc tổ chức quyên lực nhà nước này được 
tập trung lại thành: mật ngành luật độc lập gọi là luật nhà nước 
Việc Nam. (in nay: được - dân, dần thay đổi bằng tên gọi luật 
hiến pháp) ˆ 
a:4Ngành luật này cũng như các ngành luật khác trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam có đổi tượng điều chỉnh riêng, 
phương pháp điều chỉnh riêng, và những chủ thể riêng... Chính 


£ xem : V.I. Lê nin toàn tập, tập 35, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, 
trang 2-3. 


171 


những yếu tố đặc biệt này giúp cho những quy phạm chứa đựng 
trong các văn bản pháp luật khác nhau tạo thành một ngành 
luật. 

1. Đối tượng điều chỉnh 

Ngành luật nhà nước hay còn gọi là ngành luật hiến pháp 
có đối tượng điều chỉnh riêng, đó là những quan hệ xã hội quan 
trọng liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước. Qua việc 
tổ chức quyền lực nhà nước này mà pháp luật xác lập lên chế độ 
chính trị của nhà nước. Đó là những quan hệ : 

- lên quan đến nguồn gốc của quyền lực nhà nước, bản chất 
nhà nước, hay nói một cách cụ thể hơn liên quan đến vấn đề 
quyền lực nhà nước bắt nguồn từ đâu, và thể hiện ý chí của giai 
cấp nào trong xã hội; 

- liên quan đến nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ 
quan, các tổ chức, các cá nhân thực hiện quyền lực nhà nước, 
hay nói một cách cụ thể hơn nhà nước được tổ chức theo kiểu 
nào, hình dáng của nó ra sao, cấu tạo bộ máy nhà nước gồm 
bao nhiêu bộ phận, chúng được thành lập như thế nào, cách . 
thức quan hệ giữa các bộ phận cấu thành bộ máy đó; $ 

- liên quan đến việc xác định mối quan hệ giữa nhà nước và 
công dân, nói một'tách cụ thể hơn công dân sống trong cộng 
đồng hợp thành quốc gia đó được hưởng những quyển lợi và 
phải gánh vác n‡ữm/#nhiệm vụ gì, nhất là mức độ tham gia của 
nhân dân vào việc tổ chức nhà nước. 

Ngành luật nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là một ngành luật độc lập bao gồm tổng thể các quy 
phạm pháp luật thể hiện nguồn gốc quyền lực nhà nước thuộc 
về nhân dân, thể hiện ý chí của nhân dân, nhân dân tự tổ chức 
thành nhà nước của mình. 


So với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt 


172 


Nam, luật nhà nước (luật hiến pháp) có một vị trí rất quan 
trọng, làm cơ sở cho các ngành luật khác. Luật nhà nước quy 
định chế độ chính trị - vấn đề có tính chất quyết định đến các 
. chế độ khác do các ngành luật khác điều chỉnh. Chính vì lẽ đó 
mọi ngành luật khác đều phải tuân thủ những quy định của 
luật nhà nước. Các quy định của luật nhà nước hầu. như trở 
thành những nguyên tắc của các ngành luật khác. Ví dụ như 
quy tắc "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật" là quy 
định được chứa đựng trong Ð. 52 chương V của Hiến pháp 1992 
là nguyên tắc chung cho các ngành luật trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam. Vì vậy, mọi quy phạm của các ngành luật khác 
không được mâu thuẫn với quy định này. 

Nói tóm lại, luật nhà nước Việt Nam (luật hiến pháp Việt 
Nam) là một ngành luật chủ đạo trong hệ thống các ngành luật 
Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật được chứa 
đựng rỏi rác trong các uăn bản pháp luật khác nhau được Nhà 
nước Việt Nam ban hành, từ uăn bản pháp luật có hiệu lực pháp 
lý cao nhất là Luật hiến pháp (luật cơ bản) đến những uăn bản 
pháp luật có hiệu lực pháp lý thấp hơn cùng điều chỉnh các mối 
quan hệ xã hội có liên quan đến uiệc tổ chức quyên lực nhà nước 
Việt Nam. Ở mức độ khái quát hóa cao nhất, những quy định đó 
cho pháp chúng ta xác định chế độ chính trị của Nhà nước ta là 
nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một nhà nước 
của dân, do đân, uì dân uờ có mục tiêu xây dựng một xã hội tốt 
đẹp hơn xã hội tư bản - xã hội xã hội chủ nghĩa, tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa cộng sử. 

9. Phương pháp điều chỉnh 

_ Ngoài đối tượng điều chỉnh là các quan hệ xã hội có liên 
quan đến việc tổ tổ chức quyền lực nhà nước, muốn xác định luật 
nhà nước là một ngành luật độc lập còn phải dựa trên các 
phương pháp được sử dụng trong các quy phạm luật nhà nước 


178 


để tác động tới các quan hẹ xã hội tương ứng. Mỗi một ngành 
luật có một phương pháp điều chỉnh đặc thù, phương pháp này 
trước hết phụ thuộc vào cắc mối quan hệ xã hội mà các ngành 
luật cần phải điều chỉnh, và sau đó là thân trạng chủ thể tham 
gia vào các mối quan hệ xã hội đó. 

Quan hệ xã hội liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà 
nước là những quan hệ xã hội rất quan trọng, là những quan hệ 
có tính chất cơ sở cho mọi quan hệ xã hội khác. Nhiều nhà khoa 
học cho rằng, đây là những quan hệ cội nguồn, đặt nền móng 
cho sự phát sinh các quan hệ xã hội khác. Do đó, ngành luật 
- này thường sử dụng phương pháp định nghĩa, bắt buộc, quyên. 
uy để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Vì vậy, với tư cách là một ngành luật công pháp quốc nội, 
luật nhà nước sử dụng nhiều biện pháp đặc thù của các ngành 
công pháp quốc nội thể hiện phương pháp điều chỉnh là quyền 
uy, áp đặt... 

3. Chủ thể 

Khác với các chủ thể tham gia các quan hệ xã hội được các 
ngành luật khác điều chỉnh, chủ thể tham gia các quan hệ xã 
hội có liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước hết sức đa 
dạng, phong phú, không cân bằng nhau về quyền lợi và trách 
nhiệm. Đó là nhân dân, nhà nước, dân tộc... - là những khái 
niệm chung nhất. Đó còn có thể là tập thể ưu tú, một nhóm 
người khó xác định, hay một đơn vị hành chính lãnh thổ, thậm 
chí là một cá nhân không có quốc tịch của bất kỳ nhà nước 
nào... Trong nhiều trường hợp để bảo vệ sự tổn tại của quốt gia, 
cơ sở cho sự tổn tại của cá nhân, cá nhân phải hy sinh quyền lợi 
của mình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của quốc gia. - 


174 


VIIL1.2. Hiến pháp là đạo luật cơ bản trong hệ thống 
văn bản pháp luật Việt Nam 


Ngành luật nhà nước như đã được phân tích ở phần trên 
được tạo thành từ nhiều văn bản pháp luật khác nhau được gọi 
là nguồn của luật nhà nước. Trong số những văn bản này Hiến 
pháp là một văn bản quan trọng,.chủ yếu. Vì vậy, ngành luật, 
này hiện nay được gọi là luật hiến pháp. Bên cạnh đạo luật cơ 
bản này, nguồn của ngành luật còn được tạo nên từ bản Tuyên 
ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Bản Tuyên ngôn này và 
Hiến pháp đầu tiên của nhà nước Việt Nam (năm 1946) gắn bó 
chặt chẽ với nhau, bảo trợ và khẳng định lẫn cho nhau, cùng 
với các văn bản pháp luật khác tạo thành một thể thống nhất 
nguồn của luật nhà nước. 

Luật hiến pháp hay còn được gọi giản đơn là Hiến pháp là 
luật cơ bản của Nhà nước, được Quốc hội (Quốc hội lập hiến) 
thông qua ngay sau khi nhà nước tuyên bố độc lập. Đạo luật 
này được thông qua có ý nghĩa khẳng định bản Tuyên ngôn độc 
lập, minh chứng cho sự độc lập, chủ quyền của dân tộc. Độc lập, 
chủ quyền của dân tộc ta không chỉ dừng lại ở một tuyên bố, mà 
được thể hiện cụ thể bằng một cơ cấu tổ chức cụ thể của nhà ` 

nước thể hiện trong Hiến pháp. 

. Hiến pháp là đạo luật duy nhất của Nhà nước Việt Nam 
quy định cách thức tổ chức nhà nước. Chính đối tượng điều 
chỉnh đặc biệt như vậy đã làm cho hiến pháp có hiệu lực pháp 
lý tối cao.-Dưới luật hiến pháp, nguồn của luật nhà nước còn 
bao gồm nhiều đạo luật khác, như Luật tổ chức Quốc hội, Luật 
tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án và Viện kiểm sát. 

. Nhưng những đạo luật nêu trên đều có hiệu lực pháp lý thấp 
hơn Hiến pháp, nghĩa là phải tuân theo những quy định của 
Hiến pháp, nhưng lại cao hơn những đạo luật bình thường 
khác. Vì vậy, những đạo luật. này được gọi là luật mang tính 


175 


hiến pháp. Ngoài những đạo luật nói trên, các văn bản khác 
như pháp lệnh, các nghị quyết của cơ quan nhà nước về việc tổ 
chức nhà nước, đều cùng tạo nên nguồn của ngành luật nhà 
nước (quật hiến pháp). 

Trong tất cả các nguồn tạo nên ngành luột nhù nước kể trên, 
Hiến pháp là nguồn cơ bản nhất. Đó là đạo luật có hiệu lực 
pháp lý cao nhất do Quốc hội lập hiến ban hành quy định cách 
thức tổ chức nhà nước uà mối quan hệ giữa nhà nước uà công 
dân. Đạo luật này được gọi là luật cơ bản của nhà nước. Chính 
udœi trò chủ đạo này của Hiến pháp, mà ngành luột nhà nước 
được mệnh danh là ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật 
Việt Nam. Mọi uăn bản pháp luật khác không được mẫu thuẫn 
uới Hiến pháp. | 

Nhận thức rõ tầm quần trọng của bản hiến văn, Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc soạn thảo và 
thông qua Hiến pháp. Chỉ một ngày sau ngày tuyên bố độc lập, 
8 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng 
Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ, trong đó vấn đề thứ ba là 
làm Hiến pháp. Người nói : "Trước chúng ta đã bị chế độ quân 
chủ chuyên chế cai trị rồi đến chế độ thực dân không kém phần 
chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta 
không hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến 
pháp". “ 

Để tiến hành soạn thảo Hiến pháp, theo Sắc lệnh ngày 
20/9/1945 một Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đứng đầu được thành lập. Dự thảo Hiến pháp được thông 
qua tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa Ï ngày 08/11/1946. Hiến 
pháp được thông qua thể hiện đúng tư tưởng chỉ đạo của Đẳng 


= 


'® Hồ Chí minh. Toàn tập, NXB Sự thật, 1984, Tập 4, tr. 6-7. 


176 


và của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Đoàn kết toàn đân không phân 
biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo, tất cả cho cuộc đấu 
tranh giành độc lập cho dân tộc, bảo đảm các quyền tự do dân 
chủ cho nhân dân, và xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, 
sáng suốt của nhân dân. 


Hiến pháp 1946 gồm 7 chương : Chương Ï nói về chính thể, 
Nhà nước ta là Nhà nước Dân chủ cộng hòa, một loại hình tổ 
chức Nhà nước đặc biệt được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đặt ra sau này trở thành một loại hình nhà nước phổ biến của 
nhiều nước thoát khỏi ách thống trị của thực dân phong kiến. Ở 
chương này bản hiến văn khẳng định bản chất Nhà nước Việt ` 
Nam - tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. 
Chương II nói về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương 
III đến chương VI quy định cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước. 

Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội khóa I kỳ họp thứ mười 
một ngày 18 tháng 12 năm 1989 thông qua gồm 10 chương, 
chia làm 27 điều. Chương I quy định chính thể của nhà nước ta 
vẫn là Cộng hòa dân chủ nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền 
lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
- do nhân dân trực tiếp bầu ra. Bản chất của nhà nước ta là nhà 
nước của dân dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai 
cấp công nhân lãnh đạo. 

So với Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959 có thêm chương nói 
về chế độ kinh tế. Và điều 9 của chương này quy định : "Nước 
Việt Nam- dân chủ cộng hòa tiến dần từ chế độ dân chủ nhân. 
dân lên chủ nghĩa xã hội...". 

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam boàn toàn 
được giải phóng, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp 
1959 hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đất nước chúng ta lại 
cần một bản hiến pháp mới. Hiến pháp 1980 được Quốc hội 
khóa VI kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980. 


177 


Hiến pháp này gồm 12 chương 147 điều. Chương thứ nhất, 
Hiến pháp quy định chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam : "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ; 
Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản. Sứ mệnh lịch sử 
của Nhà nước đó là thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, động viên và tổ chức nhân dân tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong 
đó cách mạng khoa học kỹ thuật làm then chốt, tiến hành xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội tiến tới chủ nghĩa cộng sản." 
Chương II, Hiến pháp quy định chế độ kinh tế. Chương IV đến 
Chương X, Hiến pháp quy định tổ chức bộ máy Nhà nước. 
Cũng như Hiến pháp 1959, bản Hiến pháp 1980 chứa đựng 
nhiều quy định của cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp và 
những nhận thức cũ của chúng ta về chủ nghĩa xã hội. 

Cơ chế tập trung cao độ, nền kinh tế chỉ huy thể hiện trong : 
Hiến pháp 1959, đã có tác dụng rất lớn giúp đất nước ta vừa 
hoàn thành được công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền - 
Nam, vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 
Nhưng trong điều kiện hòa bình, phải xây dựng và phát triển 
kinh tế, cơ chế trên đã trở thành lực cản khôn lường. Cả nước 
hầu như đã rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. 
Để dẫn dắt nước ra khỏi cuộc khủng hoảng, Đảng và Nhà nước 
ta đã tiến hành công cuộc đổi mới. Công cuộc đổi mới được bắt 
đầu bằng đổi mới kinh tế, bước đầu đã thu được một số thắng 
lợi. Để thúc đẩy công cuộc đổi mới thu được nhiều thắng lợi hơn 
nữa, chúng ta bắt tay vào công cuộc đổi mới chính trị. Một 
trong những nhiệm vụ đặt ra của công cuộc cải cách là sửa đổi 
Hiến pháp. i 

Sự lãnh đạo của Đảng thông qua Bộ Chính trị và Ban Chấp 
hành Trung ương thể hiện rất rõ trong tiến trình soạn thảo 


178 


Hiến pháp sửa đổi. Sự lãnh đạo đó thể hiện qua những quan 
. điểm chỉ đạo sau đây : ¬ 

Thứ nhất, Hiến pháp mới phải thể chế hóa đường lối đổi mới 
toàn diện của Đảng, đẩy mạnh đổi mới kinh tế, đồng thời đổi 
mới vững chắc về chính trị; khẳng. định mục tiêu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta 
đã lựa chọn; căn cứ vào những nội dung chủ yếu của Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 do Đại hội 
Đảng lần thứ VII đề ra. 

Thứ hai, Hiến pháp sửa đổi vẫn phải khẳng định tính chất 
của Nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản, nhưng nội 
dung đó được biểu hiện dưới hình thức nhà nước của dân, do 
dân và vì dân. Hiến pháp mới tiếp tục khẳng định quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền lực này tập trung vào tay 
Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra, không phân chia thành 
lập pháp, hành pháp, tư pháp, nhưng phải có sự phân công, 
phân nhiệm rạch ròi giữa các cơ quan. 

Thứ ba, Hiến pháp mới vẫn phải khẳng định vai trò lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội 
Việt Nam. : 

Hiến pháp 1992 được Quốc hội khóa VỊI thông qua ngày 1ð 
tháng 4 năm 1992 gồm 12 chương 147 điều. Bốn chương đầu 
Hiến pháp quy định chế độ chính trị, chế độ kinh ‡ế, văn hóa, 
giáo dục, khoa học và công nghệ. Chương V quy định quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương VỊ đến chương X về bộ 
máy nhà nước. Chương XI quy định về biểu tượng Nhà nước : 
Quốc ca, Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc khánh. Chương XII quy định 
về hiệu lực pháp lý của Hiến pháp. Hiến pháp 1992 đã thể chế 
hóa đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, đổi mới chậm chắc 
về chính trị, mở rộng dân chủ. 


179 


Hiến pháp năm 1992 là Hiến pháp đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới toàn diện đất nước, củng cố những thành tựu bước đầu 
trong công cuộc đổi mới kinh tế, chính trị, văn hóa từ sau Đại 
hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam, định rõ những 
nhiệm vụ cho những năm tới theo Cương lĩnh và Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI. | 

Được ban hành trong tình hình thế giới đang có những biến 
động nhanh chóng, phức tạp, trước sự đổ võ của nhiều nước 
XHƠN, trong điều kiện công cuộc đổi mới mặc dù đã dành được 
một số thắng lợi, nhưng còn rất nhiều khó khăn, Hiến pháp 
năm 1992 là biểu hiện sự đồng tâm, nhất trí cao độ của Đảng 
và nhân dân ta trong việc tiếp tục con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Hiến pháp năm 1992 là văn Bầu có hiệu lực pháp lý cao 
nhất thể chế hóa đường lối, chủ trương Đại hội Đảng cộng sản 
Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống. 


VIL2. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THEO HIẾN PHÁP 1992 

Hoạt động của nhà nước Việt Nam được thể hiện thông qua 
các hoạt động của các bộ phận, tổ chức cấu thành nhà nước. Các 
bộ phận này được gọi là những cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà 
nước là một tổ chức có tính độc lập tương đối về tổ chức - cơ cấu 
bao gồm những viên chức, về cách thức thành lập, nhiệm vụ 
quyền hạn, cùng đặc điểm và phương tiện làm việc phù hợp với 
việc đảm nhiệm thực hiện một hay nhiều chức năng và nhiệm 
vụ của nhà nước. 


Bộ máy nhà nước được hợp thành từ tất cả các cơ quan nhà 
nước. 


180 


Vì uậy, bộ máy nhà nước.là hệ thống các cơ quan nhà nước 
từ trung ương đến địa phương, được tổ chức uà hoạt động theo 
những nguyên tắc chung thống nhất nhằm thực hiện những 
chức năng của Nhà nước. 

Theo chức năng, nhiệm vụ, bộ máy nhà nước có thể được 
phân chia thành các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp 
(xét xử). Lập pháp do Quốc hội đảm nhiệm; hành pháp - Chủ 
tịch nước, Chính phủ; và tư pháp do tòa án đảm nhiệm. 


VII.2.1. Quốc hội "¬ 

Bản chất, của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân. Nhân 
dân thực hiện quyền lực nhà nước của mình dưới nhiều hình 
thức : trực tiếp và gián tiếp thông qua những người đại điện do 
nhân dân trực tiếp bầu ra. Do điều kiện, hơàn cảnh khách quan 
và chủ quan việc nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực của 
mình còn nhiều hạn chế, hình thức dân chủ đại diện được Hiến 
pháp quy định ưu thế hơn. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà 
nước của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp. 

Vị trí pháp lý của Quốc hội được Hiến pháp, quy định như 
sau : "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ 
quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến pháp và lập 
pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội 
và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 
của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt 
động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của 
công dân. 

Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ 
họat động của Nhà nước" (Ð. 83 Hiến pháp). 


Theo pháp luật hiện hành Quốc hội của chúng ta có cơ cấu 


181 


một viện, bao gồm 396 đại biểu, đại diện cho các dân tộc, các 
giới, các ngành do nhân dân toàn quốc bầu ra bằng cuộc phổ 
thông đầu phiếu. Quốc hội có nhiệm kỳ õ năm. Các đại biểu 
Quốc hội được bầu ra từ các đơn vị bầu cử. 

Trong bộ máy nhà nước của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do 
nhân dân trực tiếp bầu ra. Chính điều này là cơ sở cho việc 
Hiến pháp quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao. Quốc - 
hội có quyền thay mặt cho toàn thể nhân dân Việt nam quyết 
định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Không một 
cơ quan nhà nước nào trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt 
Nam có quyền mâu thuẫn, có quyền chống lại Quốc hội, hoặc 
thoát ly được sự lãnh đạo trực tiếp hoặc gián tiếp của Quốc hội, 
kể cả Nguyên thủ quốc gia. Việc Hiến pháp quy định Quốc hội 
là cơ quan quyền lực nhà nươc tối cao là sự thể hiện bản chất 
Nhà nước của nhân dân và vì nhân dân của chế độ xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước tối cao 
Quếc hội có quyền làm hiến pháp, làm luật, thành lập ra các cơ 
quan nhà nước khác, quy định cách thức tổ chức và hoạt dộng 
của các cơ quan nhà nước đó, và quyết định những vấn đề khác ' 
quan trọng có liên quan đến sự phát triển của cộng đồng dân 
tộc Việt Nam. Trong tất cả những nhiệm vụ quyền hạn của 
Quốc hội thì làm luật được khái quát lên là chức năng của Quốc 
hội. 

Quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua các kỳ 
họp. Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội: Trên 
kỳ họp Quốc hội với sự tham gia của ít nhất 2/3 tổng số đại 
- biểu, Quốc hội bàn bạc, thảo luận, quyết định một cách chính 
thức những vấn đề thuộc quyền hạn của Quốc hội với tư cách là 
cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa'xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Quốc hội họp mỗi năm ít nhất hai lần do Ủy ban 


182 


thường vụ Quốc hội triệu tập. Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu 
tập kỳ họp bất thường trong trường hợp Chủ tịch nước, Thủ - 
tướng Chính phủ, hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu 
cầu, hoặc theo quyết định của chính mình, để quyết định những 
vấn đề cấp bách của nhà nước. 

Giữa hai kỳ họp, nhiệm vụ, quyển hạn của Quốc hội do Ủy 
ban thường vụ Quốc hội đảm nhiệm. 

_ Trước đây, trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam có Ủy 
ban thường vụ Quốc hội (Hiến pháp 1959), nhưng sau đó được 
thay bằng Hội đồng Nhà nước (Hiến pháp 1980). Khác với Ủy 
ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhà nước còn phải đảm 
nhiệm thêm chức năng Nguyên thủ quốc gia. Vì vậy Hội đồng 
Nhà nước được Hiến pháp 1980 xác định là cơ quan hoạt động 
thường xuyên cao nhất của Quốc hội và là Chủ tịch tập thể của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Việc thành lập thiết chế Nguyên thủ quốc gia tập thể cùng 
đảm nhiệm chức năng thường trực của Quốc hội là việc tiếp thu 
kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của Đoàn chủ tịch Xô viết tối 
cao Liên Xô trước đây và đồng thời là sự thể hiện quan điểm 
làm chủ tập thể của Đảng và Nhà nước ta thời kỳ đó. 

Thực hiện đúng nguyên tắc cần phân biệt một cách rạch ròi 
chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, Hiến pháp 1992 đã tách 
Hội đồng Nhà nước thành hai cơ quan : Nguyên thủ quốc gia 
(người đứng đầu nhà nước) và Ủy ban thường vụ Quốc hội (cơ 
quan thường trực giữa hai kỳ họp của Quốc hội). 

Thành phần của Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm : Chủ tịch 
Quốc hội, các phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên. Chủ tịch 
Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó 
Chủ tịch Quốc hội là Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ ban hành pháp 
lệnh và tổ chức các hoạt động có tính chất chuẩn bị cho Quốc 


183 


hội hoạt động, thay mặt Quốc hội quyết định các vấn đề thuộc 
nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội khi cần thiết. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Quốc 
hội thành lập các ủy ban và hội đồng chuyên môn. Các ủy ban 
và hội đồng của Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra trước các dự án 
và kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Quốc hội. Hiện 
nay Quốc hội có 7 ủy ban và 1 hội đồng, đó là : 

e Uy ban pháp luật; 

e - Uỷ ban kế hoạch và ngân sách; 

e - Uỷ ban quốc phòng và an ninh; 

e - Uỷ ban văn hóa - giáo dục; 

e - Uỷ ban các vấn đề xã hội; 

se _ Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường; 
e - Uỷ ban đối ngoại; 

e - Hội đồng dân tộc. 


VII.2.2. Chủ tịch nước 


Điều 101 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam quy định : "Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, 
thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội 
và đối ngoại". 

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. 
Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc 
hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 
Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm 
vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước mới. 

Với tư cách là Nguyên thủ quốc gia, đứng đầu bộ máy Nhà 
nước, thay mặt Nhà nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam về mặt đối ngoại, Chủ tịch nước có quyền : 


184 


e - Triệu hồi các đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nani ở ` 
nước ngoài; l 

e _ Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ngoài; 

e Ký kết các điều ước quốc tế; v.v... 

Về mặt đối nội, Chủ tịch nước có quyền : 

e ˆ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch 
nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối. 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

e Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các, 
phó Thủ tướng, các bộ trưởng, và các phó Chánh án, các 
phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao, các kiểm sát viên Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao; 

e - Quyết định phong hàm, cấp trong lực lượng vũ trang, ngoại 
giao và các “hàm cấp khác của Nhà nước; 


e - ThốngTĩnh các lực lượng vũ trang; 
e - Lãnh đạo Hội đồng quốc phòng và an ninh. 

Để thực hiện nhiệm wụ của mình, Chủ tịch nước được quyền 
ban hành lệnh, quyết định (Ð. 106 Hiến pháp). Chủ tịch nước 
có Phó Chủ tịch nước giúp việc. Phó Chủ tịch nước do Quốc hội 
bầu ra trong số đại biểu Quốc hội. 


VII.2.3. Chính phủ 


Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam Chính phủ đóng vai trò rất quan trọng. Ð. 109 Hiến pháp 
1992 xác định vị trí pháp lý của Chính phủ như sau : "Chính 
phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính 
Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 


185 


Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại của Nhà nước, bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ 
trung ương đến cơ sở, bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành 
Hiến pháp và pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định 
và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công 
tác với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước”. 

Chính phủ gồm có Thủ tướng, các phó Thủ tướng, các bộ 
. trưởng. Ngoài Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ 
không nhất thiết là đại biểu Quốc hội. 

Trong thành phần của Chính phủ, Thủ tướng là người đứng 
đầu, phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, báo cáo công tác với 
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. 

Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi 
Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm việc cho đến khi 
Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ mới. 

Chính phủ có chức năng quan trọng là quản lý đất nước, 
theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Các nhiệm vụ và quyền hạn chung của Chính phủ được 
Hiến pháp 1992 quy định tại Ð. 112, bao trùm toàn bộ các lĩnh 
vực quản lý nhà nước, như sau : 
se Lãnh đạo thống nhất bộ máy quản lý nhà nước từ trung 

ương đến cơ sở; bảo đảm việc thi hành pháp luật; 
se - Quản lý xây dựng nền kinh tế qUớC dân; quản lý tài chính - 

tiền tệ, tài sản nhà nước; 


° Quản lý văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ; 


e Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hột và ngân 
sách nhà nước; 


186 


% 


se Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; 
se _ Bảo vệ môi trường; quản lý. quốc phòng, an ninh; 
e - Quản lý công tác kiểm kê, thống kê nhà nước; 
e - Quản lý công tác thanh tra và kiểm tra nhà nước; 
se - Chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; 
se - Quản lý công tác giải quyết. khiếu nại, tố cáo của công dân; 
e - Quản lý công tác đối ngoại; 
se - Quyết định việc điều chỉnh địa giới dưới cấp tỉnh; 
se - Quản lý chính sách xã bội, dân tộc, tôn giáo; v.v... 
Với tư cách là cơ quan chấp hành của Quốc hội, Chính phủ 
tổ chức thực hiện các văn bản luật và nghị quyết của Quốc hội. 
Với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất. Chính phủ được 
quyền điều hành toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước từ trung 
ương đến cơ sở. ' ` 
Khác với Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 tăng cường 
quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Chính 
phủ, nhất là người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng. 
Thủ tướng là người lãnh đạo Chính phủ, đứng đầu bộ máy 
hành pháp. 
Thủ tướng có nhiệm vụ và quyển hạn : 
s. Đề nghị Quốc hội thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang 
bộ; l 
e© - Lựa chọn các phó Thủ tướng, các bộ ti ng: thủ trưởng các 
cơ quan ngang bộ để đề nghị Quốc hội phê chuẩn; 


se - Điều động, cách chức và phê chuẩn việc bấu cử các chủ tịch, 
phó chủ tịch và thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; 


187 


e - Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ 
thị, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang 
bộ, quyết định, chỉ thị của uỷ ban nhân dân và của hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung uơng trái 
với Hiến pháp, luật và văn bản pháp luật của các cơ quan 
nhà nước cấp trên; 

e Cho phép thành lập và quản lý việc tuân theo pháp luật 
của các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ; v.v... 

Chính phủ - theo quy định của Hiến pháp - có thẩm quyền 
quản lý về mặt nhà nước tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội. 
Để thực hiện nhiệm vụ này trong thành phần Chính phủ ngoài 
Thủ tướng, các phó Thủ tướng còn có các bộ trưởng phụ trách 
các bộ và cơ quan ngang bộ. 

Bộ, các cơ quan ngang bộ là cơ quan của Chính phủ thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành boặc lĩnh vực 
công tác trong phạm vi cả nước. Bộ thường được tổ chức (gọi 
tên) cho các ngành kinh tế; các uỷ ban ngang bộ thường được tổ 
chức cho các cơ quan quản lý một lĩnh vực hoạt động của các 
ngành kinh tế xã hội. 

Đứng đầu các bộ là bộ trưởng, ứng đầu các cơ quan ngang 
bộ là bộ trưởng - chủ nhiệm uỷ ban. Bộ trưởng, chủ nhiệm uỷ 
ban đều là thành viên của Chính phủ, đều là người chịu trách 
nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực, ngành phụ trách trong 
phạm vi cả nước. Bộ trưởng, chủ nhiệm uỷ ban, ngoài việc cùng 
chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ, còn chịu 
trách nhiệm cá,nhân về lĩnh vực, ngành mình phụ trách. Ð. 116 
Hiến pháp 1992 quy định : "Bộ trưởng và các thành viên khác 
của Chính-phủ chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực, 
ngành mình phụ trách trong phạm vi cả nước, bảo đảm quyền 
tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở theo 
quy định của pháp luật...". Các quyết định,€;hỉ thị, thông tư về 


188 ˆ 


quản lý nhà nước thuộc ngành và lĩnh vực do bộ trưởng, thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ ban hành có hiệu lực bắt buộc thì 
hành đối với tất cả các ngành, các địa phương và tất cả công 
dân trong phạm vi cả nước. 

Hiện nay Chính phủ ta có 17 bộ và 6 cơ quan ngang bộ. Đó 
là Bộ thủy sản; Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ xây 
dựng; Bộ văn hóa - thông tin; Bộ quốc phòng; Bộ giáo dục và 
đào tạo; Bộ tài chính; Bộ ngoại giao; Bộ công nghiệp; Bộ nội vụ; 
Bộ tư pháp; Bộ lao động, thương binh và xã hội; Bộ kế hoạch và 
đầu tư; Bộ y tế; Bộ khoa học, công nghệ về môi trường: Bộ 
thương mại; Bộ giao thông vận tải. Có 6 cơ quan ngang bộ là : 
Văn phòng Chính phủ, Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ, Ngân 
hàng nhà nước, Thanh tra nhà nước, Uỷ ban Dấn tộc Miền núi 
và Uỷ ban Thể dục Thể thao. 

Ngoài những cơ quan ngang bộ nói trên, trong cơ cấu của 
Chính phủ còn có các cơ quan khác trực thuộc Chính phủ. Đứng 
đầu các cơ quan này là các trưởng ban, tổng cục trưởng, cục 
trưởng nhưng không là thành viên của Chính phủ, như : Tổng 
cục bưu điện, Tổng cục du lịch, Tổng cục hải quan, Tổng cực 
thống kê, Tổng cục thể dục thể thao, Tổng cục khí tượng thuỷ 
văn, Tổng cục địa chính, Ban vật giá, Ban tôn giáo, Ban biên 
giới, Ban cơ yếu, Học viện chính trị quốc gia, Học viện hành 
chính quốc gia, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt 
Nam, Đài truyền hình-Việt Nam, Trung tâm khoa học xã hội và 
nhân văn quốc gia, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ 
quốc gia, Kiểm toán nhà nước, Cục dự trữ quốc gia, Tổng cục 
hàng không dân dụng Việt Nam, Bảo hiểm Việt: Ñam... Đến 
tháng 11/1998 con số cơ quan này là 2ð. b 


VH.2.4. Tòa án và viện kiểm sát nhân dân 


Trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, ngoài các 
ÂĂ-... ì 


189 


cơ quan lập pháp và hành pháp, còn có hệ thống các cơ quan 
bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là hệ thống tư 
pháp Việt Nam. Hệ thống này được hình thành từ hai hệ thống 

: toà án và viện kiểm sát. 

— Tòaán nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong phạm vị chức nặng của mình, 
có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản 
của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, 
danh dự và nhân phẩm của công dân. 

Ð. 127 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam quy định : "Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân-dân- 
địa phương, các Tòa án quân sự và các Tòa án khác do luật 
định là những cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam". Hoạt động xét xử là hoạt động nhân danh 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ vào 
pháp luật, Tòa án nhân danh Nhà nước đưa ra các phán quyết 
về các vụ việc tranh chấp hoặc hình phạt đối với các hành vì có 
lỗi và trái pháp luật trong mỗi vụ án. 


Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ : Hướng 
dẫn các tòa án khác áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt 
động xét xử, đảm bảo việc áp dụng luật một cách thống nhất 
đối với tất cả các tòa án; giám đốc xét xử các vụ án cụ thể do tòa 
án cấp dưới thụ lý; tổng kết kinh nghiệm xét xử; trực tiếp xét 
xử các vụ án theo cả bốn thủ tục: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc 
thẩm và tái thẩm. ` 

.Tòa án n nhân dân tỉnh và tương đương có nhiệm vụ : Xét xử 
sơ thẩm những 'vụ án không thuộc thẩm quyền của tòa ắn nhân 
dân cấp dưới (cấp huyện và tương đương), và những vụ án 

- thuộc thẩm quyển của tòa án cấp này nhưng có liên quan đến 


-190 


người nước ngoài, có tình tiết phức tạp...; xét xử phúc thẩm các 
bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án cấp dưới chưa có hiệu 
lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị ; xét xử giám đốc thẩm, 
tái thẩm những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của 
tòa án cấp dưới bỊ kháng nghị. : 

Tòa án nhân dân cấp huyện và tương đương có nhiệm vụ 
xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự có hình phạt tối đa không quá 
7 năm tù giam, vụ án dân sự, lao động, hôn nhân gia đình... 
không có yếu tố nước ngoài, không phức tạp. 

Tòa án quân sự các cấp có thẩm quyển xét xử các vụ án. mà 
bị cáo là quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị đang trong thời 
gian tập trung huấn luyện và những người khác theo quy định 
của pháp luật. 

Việc xét xử ở tòa án do thẩm phán và hội thẩm nhân dân 
thực hiện. Thẩm phán là những người có chuyên môn nghiệp vụ 
xét xử do Chủ tịch nước bổ nhiệm với nhiệm kỳ là õ năm. Hội. 
thẩm nhân dân là cử tri do hội đổng nhân dân huyện, tỉnh và 
tương đương bầu, hoặc cử ra, không có chuyên môn nghiệp vụ 
xét xử. Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân ngang 
quyền nhau, độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Trước tòa mọi 
công dân đều bình đẳng với nhau. Tòa án xét xử công khai, trừ 
những trường hợp đặc biệt. 

— Viện kiểm sát là một hệ thống đặc biệt của bộ máy nhà 
nước XHCN, được hình thành từ thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội non trẻ ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga, do nhu 
cầu phải thi hành pháp luật của chính quyền Xô Viết một cách 
nghiêm chỉnh, thống nhất không phân biệt lãnh thổ, địa 
phương nào trong cả nước. 

Viện kiểm sát nhân dân, theo quy định của Hiến niiệp 7 nước 


191 


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật của các bộ, các cơ quan khác thuộc Chính 
phủ, các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, 
xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, thực hành quyền công tố, 
bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống 
nhất. 

Viện kiểm sát nhân dân tổ chức và hoạt động một cách chặt 
chẽ theo chế độ thủ trưởng. Viện kiểm sát nhân dân do viện 
trưởng lãnh đạo. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp dưới 
chịu sự lãnh đạo của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp 
trên. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân địa phương, viện 
trưởng viện kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống 
nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội 
bầu ra theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước. Các phó Viện 
trưởng và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Chủ 
tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Các viện trưởng, các phó viện trưởng, kiểm sát viên và điều 
tra viên của các viện kiểm sát nhân dân địa phương và của viện 
kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, tỉnh và khu vực do 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn - 
nhiệm và cách chức — 

Nhiệm vụ và quyền hạn của các viện kiểm sát * 

- Trong phạm vi trách nhiệm của mình, viện kiểm sát nhân 
dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các bộ, các cơ quan 
khác thuộc Chính phủ, các cơ quan chính quyền địa phương, các 
tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân 
(kiểm sát chung). 


192 


- Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
trong việc điều tra và của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 
hành một số hoạt động điều tra (kiểm sát điều tra). 

- Viện kiểm tra nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân, thực hành quyền 
công tố nhằm bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm 
minh và kịp thời (kiểm sát xét xử). 

- Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
của tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án, chấp hành viên, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc thi hành 
bản án, quyết định của tòa án nhân dân đặ có hiệu lực pháp 
luật (kiểm sát thi hành án). 

- Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo chấp luật 
của các cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc 
giam, giữ và cải tạo. 


VIIL3. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 


Mặc dù Nhà nước ta là nhà nước đơn nhất, nhưng việc tổ 
chức quyền lực nhà nước được quy định trong Hiến pháp không 
chỉ dừng lại ở việc quy định tổ chức và hoạt động của các-cơ 
quan ở trung ương mà còn cả ở cấp địa phương °_ Theo quy 
định của pháp luật hiện hành, chính quyền nhà nước ở địa 
phương đượt tổ chức theo các đơn vị hành chính. 

“Các đơn vị hành chính của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 


® Ở nhà nước tư bản đơn nhất, hiến pháp chỉ quy định việc tổ chức quyển lực 
nhà nước ở cấp trung ương. Việc tổ chức cơ quan nhà nước địa phương được quy định 
bằng đạo luật dưới hiến pháp. 


193 


Việt Nam được phân anh như sau : 

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
tỉnh chia thành huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã; 
thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị 
xã. : 

Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã 
chia thành phường, xã; quận chia thành phường” (Ð. 118 Hiến 
pháp). 

Trong khoa học luật hiến pháp, khái niệm chính quyền nhà 
nước ở địa phương được hiểu chủ yếu là hội đồng nhân dân, uỷ 
ban nhân dân và các ban ngành trực thuộc uỷ ban nhân dân. 

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa 
phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm 
trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Căn 
cứ vào Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, 
hội đồng nhân dân ra nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thi. 
hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, về quốc phòng, an 
ninh ở địa phương, về biện pháp ổn định và nâng cao đời sống 
của nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, làm 
tròn nghĩa vụ đối với cả nước. 

Hội đồng nhân dân có nhiệm kỳ õ năm, được thành lập ở 
các đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn. 

Hội đồng nhân dân có cơ cấu tổ chức và hoạt động gần giống 
như Quếc hội; gồm các đại biểu do nhân dân địa phương bầu ra 
theo các đơn vị bầu cử. Các đại biểu được bầu ra ở các đơn vị 
hành chính cấp dưới trực thuộc hợp thành các đoàn (tổ) đại biểu 


{ 


194 


địa phương, có nhiệm vụ giúp các đại biểu thực hiện nhiệm vụ 
của mình. - 

Hình thức hoạt động chủ yếu của Hội đồng là các kỳ họp. 
Trên kỳ họp Hội đồng quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, thành lập ra uỷ ban nhân dân và các cơ 
quan nhà nước khác ở địa phương. Giữa hai kỳ họp của hội 
đồng nhân dân, nhiệm vụ của hội đổng nhân dân do Thường 
trực hội đồng nhân dân đảm nhiệm. 

Thường trực hội đẳng nhân dân được tổ chức ra từ hội đồng 
nhân dân cấp huyện trở lên; gồm chủ tịch và các phó chủ tịch, 
có nhiệm vụ giúp hội đổng "nhân dân, các ban của hội đồng 
nhân dân hoạt động, thay mặt hội đồng nhân dân trong quan 
hệ với các cơ quan, tổ chức khác ở trong và ngoài địa phương. Ở 
hội đồng nhân dân các cấp xã, phường, thị trấn cũng có chủ tịch 
và phó chủ tịch hội đổng đảm nhiệm các công việc nói trên, 
nhưng không hợp thành một tổ chức thường trực trong cơ cấu 
của hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Uỷ ban nhân dân, theo quy định của Hiến pháp, là cơ quan . 
chấp hành và hành chính nhà nước ở địa phương, do hội đồng 
nhân dân cùng cấp bầu ra, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và 
các nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp. Các ban, 
ngành trực thuộc uỷ ban nhân dân thành lập ra có nhiệm vụ 
quản lý một hoặc một số ngành, lĩnh vực trong phạm vi lãnh 
thổ địa phương. Giám đốc, thủ trưởng các ban, ngành địa 
phương do chủ tịch uỷ ban nhân. dân.bổ nhiệm, vừa chịu trách 
nhiệm trước uỷ ban nhân dân và vừa chịu, trách nhiệm trước 
các ban, ngành trực tiếp của cấp trên. 


195 


VIL4. CÁC QUYỂN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG 

"DÂN. 

Mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân chủ yếu được thể 
hiện qua quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
Công dân là những cá nhân mang quốc tịch của một nhà nước. 
Là công dân của nhà nước sở tại, cá nhân được hưởng đầy đủ 
các quyền và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà pháp luật 
của nhà nước quy định. 

Quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những quyển, 
nghĩa vụ được nhà nước quy định trong hiến pháp. Những 
quyền và nghĩa vụ này được hiến pháp quy định cho tất cả mọi 
công dân, hoặc cho cả một tầng lớp, một giai cấp, chứ không 
quy định cho từng con người trong từng điều kiện, hòan cảnh cụ 
thể, Những quyển này thường được xuất phát từ quyển con 
người : quyền được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc, 
không ai có thể xâm phạm và tước đoạt. Quyển và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân là cơ sở chủ yếu xác định địa vị pháp lý của 
công dân, là cơ sở cho mọi quyền và nghĩa vụ cụ thể của mỗi 
một công dân, thể hiện trình độ, mức sống, nền văn minh của 
: một nhà nước. 

Công dân có quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội và hội 
đồng nhân dân các cấp (từ 18 tuổi trở lên có quyển bầu cử, từ 
21 tuổi trở lên có quyền ứng cử), có quyền tham gia quản lý nhà 
nước, xã hội, thảo luận các vấn đề chung của cả nước và của địa 
phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi B08 
nước tổ chức trưng cầu. 

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..có 
quyển tự do kinh doanh theo quy định của*xpl#bduật; có quyền 


196 


sở hữu những thu nhập hợp pháp, những của cải để dành, tư 
liệu sản xuất, vốn và những tài sản khác trong doanh nghiệp 
hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Trên cơ sở tự nguyện, cùng 
có lợi, công dân có thể góp vốn, góp sức sản xuất kinh doanh 
trong các tổ chức kinh tế tập thể dưới nhiều hình thức với quy 
mô và mức độ tập thể hóa thích hợp. Tổ chức và cá nhân có 
quyền thành lập doanh nghiệp, 'không bị hạn chế về quy mô và 
địa bàn hoạt động. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
có thể liên doanh với cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài theo 
quy định của pháp luật. Tài sản hợp pháp của công dân được 
nhà nước bảo hộ. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước cho phép các tổ 
chức và công dân được sử dụng ruộng đất lâu dài, có quyển 
chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Mọi công dân đều có quyền lao động, quyền được học tập, 
quyền được nghiên cứu khoa học, được sáng tạo văn học, nghệ 
thuật, được bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, 
quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền bình đẳng nam nữ, quyền 
được nhà nước bảo hộ về hôn nhân, gia đình... 

Công dân, theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, có quyền tự do ngôn luận, tự do báo 
chí, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật, 
quyền tự do tín ngưỡng. 

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được 
pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân 
phẩm... Không ai có thể bị bắt, nếu không có quyết định của tòa 
án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát. 


197 


Công , dân có quyển bất khả xâm phạm về chỗ ủ ở, tiệm bí 
mật thư tín, điện thoại, tiện tín, quyển tự do. đi lại và cư trú. 
Không ai bị coï là có tội và phải chịu hình phạt: khi chưa có bản 
án kết tồi cỉ của tôa ấn có hiệu lực pháp luật. lã 

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt, Nam có 
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng. Hiến pháp, pháp luật, đóng 
thuế... 


198 


Chương VIII 


LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 


VIII.1. KHÁI NIỆM NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH 


Luật hành chính là nghành luột điều chỉnh những quan 
hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức uà thực hiện hoạt 
động chấp hành uà điều hành của các cơ quan nhà nước. Khái 
niệm “hoạt động chấp hành và điều hành” có thể được hiểu với 
nội dung và phạm vi gần như các khái niệm “hoạt động hành 
pháp”, “hoạt động hành chính - nhà nước” hoặc “hoạt động 
quản lý nhà nước”. Do đó, từ nhận xét chung nhất chúng ta có 
thể kết luận rằng luật hành chính là ngành luật về quản lý nhà 
nước và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc xây 
dựng đất. nước. 

Vai trò to lớn của nghành luật hành chính thể hiện rõ hơn 
và cụ thể hơn qua việc xem xét đối tượng điều chỉnh của nó. 
Mặt khác, hệ thống những quy phạm pháp luật hành chính chỉ 
có thể được coi là một ngành luật độc lập khi và chỉ khi nó có 
đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh đặc thù. 


VII.1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính 


Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ 
xã hội mang tính chất chấp hành uàt điều "hành phát sinh giữa 
các chủ thể tham gia hoạt động của nhà nước trong những 
trường hợp sau đây : : 


199 


- Tổ chức và thực hiện các nguyên tắc quản lý nhà nước, 
như nguyên tắc tập trung dân chủ, thu hút rộng rãi nhân dân 
tham gia quản lý nhà nước, pháp chế xã hội chủ nghĩa, dân tộc, 
kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thể... 

- Thành lập, sắp xếo, giải thể các cơ quan quản lý... 


- Thành lập, sắp xếp, giải thể, kiểm tra, giám sát hoạt động 
của các đối tượng bị quản lý như các doanh nghiệp, đơn vị hành 
chính - sự nghiệp... 

- Thực hiện kế hoạch hoá, quản lý vật giá, chế độ lương và 
trợ cấp lương, phân phối các nguồn dự trữ vật chất, quản lý 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các NHG vực quản 
lý liên ngành khác. 


- Tổ chức và bảo đảm thực hiện trong thực tiễn của hoạt 
động hành chính - nhà nước những quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân về các lĩnh vực hành chính - chính trị, kinh tế 
văn hoá - xã hội. 

- Tham gia vào việc thành lập, sắp xếp, giám sát hoạt động 
của các tổ chức xã hội và các cơ quan xã hội. 


- Tổ chức và thực hiện hoạt động công vụ nhà nước. 


- Bảo đảm trật tự an toàn trên các phương tiện giao thông, 
nơi công cộng, bảo vệ môi trường, sinh thái... .. 

- Xử lý các hành vi vi phạm hành chính - tức là các hành vi 
vi phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà chưa tới mức là tội 
phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt 
hành chính. 

Các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát 
sinh trong các trường hợp trên đây chủ yếu là những quy phạm 
pháp luật hành chính, bởi vì hầu hết những quan hệ xã hội này 
mang tính chất chấp hành và điều hành. Do đó cách mô tả như 
trên giúp ta hình dung tương đối rõ đối tượng điều chỉnh của 


200 


ngành luật hành chính. Tuy nhiên, trong việc thực hiện những 
hoạt động trên đây, ngoài quan hệ chấp hành - điều hành, vẫn 
có thể còn xuất hiện những quan hệ xã hội khác. Vì vậy, chúng 
ta cần xác định trong số đó đâu là những quan hệ xã hội mang 
tính chất chấp hành và điều hành. Để làm điều này, chứng ta 
cần xem xét chúng có phải là quan hệ quyên uy - phục tùng, có 
tính mệnh lệnh, tức là tính bất bình đẳng giữa các bên tham gia 
những quan hệ đó hay không. | 

Cần lưu ý rằng có các tài liệu khác ở nước ta cũng như ở 
nước ngoài mô tả đối tượng điều chỉnh của luật hành chính theo 
quan hệ giữa các chủ thể : theo các tài liệu đó thì đây là những 
quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát 
sinh trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với 
nhau, giữa chúng với các tổ chức xã hội, với công dân... Nhưng 
rõ ràng rằng giữa các chủ thể trên có thể phát sinh nhiều quan 
hệ khác và nhiều ngành luật khác điều chỉnh chứ không chỉ các 
quan hệ chấp hành và điều hành do luật hành chính điều 
chỉnh. Như vậy, điều quan trọng ở đây là cần chỉ rõ cụ thể quan 
hệ chấp hành - điều hành là những quan hệ gì, phát sinh khi 
giải quyết những công việc nào, chứ không phải kể ra đó là 
những quan hệ giữa ai với al. 

Các chủ thể tham gia hoạt động chấp hành và điều hành 
nói ở đây có thể là các cơ quan nhà nước, những người có chức. 
vụ, các tổ chức xã hội và công dân. 

Nhưng những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và 
điều hành có phạm vi rất rộng và tính chất rất phức tạp. Do đó 
người ta phải khái quát hoá chúng lại thành bø nhóm lớn: 

- Một là, những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành 
và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản 
lý nhà nước. Đây là nhóm lớn nhất, cơ bản nhất; 

- Hai là, những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành 


201 


và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng, tổ chức công 
tác nội bộ của các cơ quan nhà nước khác (toà án, viện kiểm sát 
và các cơ quan quyền lực nhà nước các cấp); 

- Ba là, những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và 
điều hành phát sinh trong hoạt động của các àø quan nhà nước 
khác hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước. | 

Đây là quan điểm phổ biến nhất về đối tượng điều chỉnh 
của luật hành chính trong sách báo pháp lý. 

Tuy nhiên, để xác định rõ ranh giới, phạm vi những quan 
hệ xã hội đo luật hành chính điều chỉnh, trong nhiều trưởng 
hợp, bên cạnh việc xác định nhóm các quan hệ xã hội, chúng ta 
còn cần sử dụng một căn cứ thứ hai là phương pháp điều chỉnh. 


_VIH.1.2. Phương pháp điều chỉnh của luật hành 
chính 


Luật hành chính khi điều chỉnh các quan hệ xã hội mang 
tính chất chấp hành và điều hành sử dụng phương pháp 
mệnh lệnh phục tùng. Điều đó rất đễ hiểu vì hoạt động quản 
lý, hoạt động chấp hành - điều hành mang bản chất là fính 
quyên uy, không thể tiến hành được nếu không có quyền uy. 
Phương pháp quyền uy, phương pháp mệnh lệnh - phục tùng 
thể hiện ở chỗ các bên tham gia quan hệ có địa vị không bình 
đẳng với nhau về ý chí : một bên ra lệnh, bên kia phải phục 
tùng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tính mệnh lệnh trong 
' quan hệ giữa uỷ ban nhân dân tỉnh và huyện, giữa thủ trưởng 
và nhân viên, giữa Thủ tướng và các bộ trưởng... khi các cơ 
quan này thực hiện các chức năng quản lý nhà nước, hoặc trong 
quan hệ giữa người cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ với 
công dân đi trên đường... 

Tuy vậy, trong những trường hợp đặc biệt luật hành chính 


202 


cũng sử dụng phương pháp (hoá thuận, như trong trường hợp 
ban hành các quyết định liên tịch, ký kết và thực hiện các hợp 
đồng hành chính. Quan hệ giữa các bên tham gia ký kết quyết, 
định liên tịch và hợp đồng hành chính là quan hệ bình đẳng : 
trong quá trình thoả thuận với nhau để đi đến ký kết không ai 
có quyền ra lệnh, ép buộc ai. : ` 

Từ những phần đã xemi xétở trên chúng ta có đầy đủ cơ sở 
để kết luận rằng luật hành chính là hgành luật độc lập trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam: vì có đối tượng đê: chỉnh 'riêng và 
phương pháp điều chỉnh đặc thù. ấ li 

Tóm lại, có thể định nghĩa ngành toát ) hành chính là hệ ' 
thống các quy phạm pháp luật do rhà nước ban hành điều 
chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành uà điều 
hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc 
tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyên thực hiện chức 
_ năng quản lý nhà nước. 


'VIIL2. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 


Khi nghiên cứu về một ngành luật, không thể không nói về 
nguồn của nó. Bởi chúng ta cần phải biết các quy phạm của 
.ngành luật đó nằm trong những văn bản pháp luật nào, có tồn 
tại dưới dạng tiền lệ pháp và tập quán pháp hay không, tức là 
nằm trong những loại nguồn nào... 

Nguồn của luật hành chính Việt Nam chỉ nằm trong các 
văn bản pháp luật, và chỉ trong các văn bản do các cơ quan 
- quyền lực nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước ban hành. 
Ở nước ta, các cơ quan toà ấn và viện kiểm sát không có quyền 
đặt ra quy tắc cho hoạt động quản lý nhà nước. 

Như vậy, hệ thống nguồn của luật hành chính bao gồm 
những loại văn bản sau đây : 


203 


l) Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; 

2) Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

3) Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; 

4) Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ; 

5) Quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng; 

6) Nghị quyết của hội đồng nhân dân; 

7) Quyết định, chỉ thị cuả uỷ ban nhân dân; 

ổ) Quyết định, chỉ thị của các cơ quan chuyên môn thuộc 
uỷ ban nhân dân; 

9) Quyết định, chỉ thị của các cơ quan nhà nước ở cơ sở 
(ban lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành 
chính- sự nghiệp của nhà nước ở cơ sở); 

10) Những nghị quyết liên tịch, thông tư liên ngành, liên bộ. 

Nhưng cần lưu ý rằng không phải mọi văn bản mang 
những tên gọi như trên đều là nguồn của luật hành chính, mà 
chỉ những văn bản nào trong số đó chứa quy phạm pháp luật 
hành chính mới là nguồn của luật hành chính. Ví dụ, nguồn của 
luật hành chính là Chương VIII của Hiến pháp năm 1992 về 
Chính phủ, Luật tổ chức Chính phủ năm 1992, Luật bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân năm 1990; Pháp lệnh xử lý vì phạm hành chính 
năm 1995; Nghị định số 87/CP tháng 12 năm 1995 về lập lại 
trật tự trên lĩnh vực văn hoá, v.v... 

Cần lưu ý rằng, khác với nhiều ngành luật khác như ngành 
luật hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, tố tụng hình sự, tế 
tụng dân sự... có thể xây dựng được một văn bản pháp điển hoá 
toàn ngành (một bộ luật), đối với ngành luật hành chính không 
thể xây dựng được một bộ luật như vậy. Bởi vì những quan hệ 
xã hội do luật hành chính điều chỉnh rất đa dạng, phức tạp, 


204 


nhiều tầng nấc và biến động khá nhanh. Chỉ có thể xây dựng 
những bộ luật điều chỉnh những nhóm quan hệ xã hội quan 
trọng thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật này như các bộ 
luật về trách nhiệm hành chính, về tổ chức và hoạt động của bộ 
máy hành chính nhà nước và chế độ công vụ, công chức nhà 
nước... Hoạt động xây dựng những văn bản có tính chất pháp 
điển hoá cao như vậy ở nước ta tiến hành còn rất chậm chạp, 
chưa cô một bộ luật nào của ngành luật hành chính được ra đời. 
Trong lúc công cuộc cải cách hành chính đang được đề lên hàng 
đầu thì hoạt động này cần hết sức được quan tâm. 


VIIIL3. QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH 


VIII3.1. Khái niệm 


Quan hệ pháp luật hành chính ?à hình thức pháp lý của 
quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành uà điều hành 
xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật hành 
chính tương ứng đốt uới quan hệ đó, trong quan hệ này các bên 
tham gia (các chủ thê) đều mang những quyên uà nghĩa uụ pháp 
lý mà quy phạm đã dự biến trước. 

Cần lưu ý rằng, các quan hệ pháp luật nói chung, quan hệ 
pháp luật hành chính nói riêng, luôn cụ thể. Điều đó có nghĩa là 
nó chỉ xuất hiện trong những trường hợp cụ thể của cuộc sống 
và giữa những chủ thể cụ thể. Sự tổn tại của một quy phạm 
pháp luật hành chính nào đó chỉ đặt cơ sở cho sự xuất hiện 
quan hệ pháp luật tương ứng, chứ không có nghĩa mặc nhiên 
làm xuất hiện quan hệ đó. 

` Vị dụ, có quy định rằng mọi phương tiện giao thông trong 
thành phố khi đến ngã tư gặp đèn đỏ đều phải dừng lại trước 
vạch phân cách dành cho người đi bộ qua đường, nếu vi phạm 
thì sẽ bị xử phạt hành chính. Nói như vậy không có nghĩa là 


205 


quan hệ pháp luật hành chính sẽ mặc nhiên xuất hiện giữa mọi 
người điều khiển phương tiện giao thông dừng ở ngã tư với 
những người đại diện cho chính quyền ở đó. Quan hệ pháp luật 
này chỉ xuất hiện khi có những người cụ thể điều khiển phương 
tiện (anh A, X,...) vi phạm qui định trên, và cũng chỉ khi có mặt 
người đại diện của chính quyền thực hiện chức năng bảo vệ trật 
tự an toàn giao thông, xử phạt hành chính (cán hộ, chiến sĩ 
cảnh sát giao thông). ls dẻ 
Một ví dụ khác : quan hệ giữa thủ trưởng và nhân viên của 
một cơ quan trong khi thi hành công vụ, do sự điều chỉnh của 
quy phạm pháp luật về những quyền và nghĩa vụ của hai loại 
chủ thể này, là quan hệ pháp luật hành chính. Nhưng quan hệ 
giữa thủ trưởng và nhân viên nói trên ngoài phạm vi hoạt động 
công vụ, ví dụ như trong sinh hoạt giải trí văn hoá thể thao, thì . 
không phải là quan hệ hành chính. 
Tóm lại, quan hệ pháp luật hành chính chỉ xuất hiện khi 
đồng thời tồn tại ba điều kiện : 
e  Tổồn tại quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh quan hệ 
quản lý tương ứng; 
s. Xuất hiện sự kiện pháp lý, 
. © _ Tôn tại các chủ thể cụ thể, 


VIII3.2. Chủ thể quan hệ pháp luật hành chính 


Mọi cơ quan nhà nước, những người có chức vụ cũng như 
mọi công chức, tổ chức xã hội và cơ quan xã hội, công dân (kể cả 
người nước ngoài và người không quốc tịch) đều là chủ thể của 
luật hành chính, có nghĩa là đều có thể trở thành chủ thể của 
quan hệ pháp luật hành chính. Đương nhiên, chúng chỉ có thể 
trở thành chủ của những quan hệ pháp luật hành chính cụ thể 
khi tổn tại quy phạm pháp luật hành chính tương ứng và xuất 
hiện sự kiện pháp lý phù hợp đã được dự kiến trước trong phần 


206 


giả định của quy phạm đó. 

Quan hệ pháp luật hành chính có thể phát sinh giữa : 

e một bên là cơ quan nhà nước (chủ yếu là cơ| quan hành 
chính - nhà nước) với bên kia là cơ quan nhà nước TKHRG,-RO 
chức xã hội, viên chức, công dân; 

e một bên là cơ quan tổ chức xã hội khi được nhà nước: trao 
quyền thực hiện hoạt động chấp hành và điều BẠP: với bên 
kia là mọi chủ thể còn lại; 

e một bên là cán bộ nhà nước có thẩm quyền (có thể chỉ là một. 
chiến sĩ cảnh sát) với bên kia là mọi chủ thể còn lại. 

Quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ bất bình đẳng. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ này chỉ xuất hiện 
giữa các cơ quan cấp trên và cấp dưới, giữa các chủ thể. trực 
thuộc nhau, mà xuất hiện ở khắp nơi, kể cả giữa các chủ thể - 
hoàn toàn không trực thuộc nhau hoặc thậm chí ngang cấp với 
nhau trong bộ máy nhà nước, điều quan trọng là ở chỗ :giữa 
chúng có mối liên hệ trong việc thực hiện một. chức: năng:' hành 
chính - nhà nước (quản lý nhả nước) nào đó. 

Mặt khác, cần lưu ý là quan hệ pháp luật hành „ 
thể xuất hiện chỉ giữa các công dân, bởi vì một bên tham gia 
quan hệ này bao giờ cũng với tư cách đại diện cho nhà nước, bảo 
vệ quyền lợi của nhà nước và do đó thực hiện quyền lực nhà 
nước, có quyền đơn phương ra lệnh. Chính vì vậy quan hệ pháp 
luật hành chính là quan hệ bất bình đẳng. Bên có quyển ra 
lệnh được gọi là bên bắt buộc, nghĩa là bên không thể thiếu 
được, vì nếu thiếu thì không thể phát sinh quan hệ quyền lực - 
phục tùng, tức là quan hệ pháp luật hành chính. Đây cũng 
chính là đặc điểm quan trọng nhất của quan hệ pháp luật hành 
chính. Điều nói ở đây cũng có nghĩa là công dân không bao giờ 


207 


có thể là bên bắt buộc. Còn các chủ thể còn lại kể trên, tuỳ theo 
từng quan hệ cụ thể, có thể là bên bắt buộc hoặc bên không bắt 
buộc. 

Các chủ thể bắt buộc mặc dầu tham gia quan hệ pháp luật 
hành chính với tư cách đại diện cho quyền lực nhà nước, nhưng 
chúng không chỉ có quyền hạn, mà còn có nghĩa vụ thực hiện 
đúng quyền hạn được trao. 

Mặt khác, khi các cơ quan, tổ chức nhà nước và xã hội, 
người có chức vụ tham gia quan hệ pháp luật hành chính với tư 
cách là chủ thể không bắt buộc thì chúng cũng bình đẳng với 
mọi chủ thể khác trước chủ thể công quyền, bình đẳng với công 
dân. 

Một chủ thể quan hệ pháp luật phải có năng lực chủ thể, 
nghĩa là phải có năng lực pháp luật và năng lực hành u¡. Mọi cơ 
quan, tổ chức nếu có năng lực pháp luật thì đều có năng lực 
hành vi, vì một cơ quan, tổ chức chỉ được Nhà nước thành lập 
khi có những con người có năng lực hành vi. Riêng đối với công 
dân, năng lực pháp luật và năng lực hành vi hành chính trong 
nhiều trường hợp không đồng thời xuất biện. Ví dụ, trẻ em dưới 
14 tuổi cũng có nghĩa vụ phải chấp hành luật lệ giao thông, 
nhưng không thể bị xử phạt hành chính nếu vi phạm, nghĩa là 
trẻ em dưới 14 tuổi theo pháp luật Việt Nam không có thể trỏ 
thành chủ thể của quan hệ pháp luật về trách nhiệm hành 
chính. Đương nhiên, trong những trường hợp đó Nhà nước sẽ áp 
dụng những biện pháp giáo dục. 


VII4. CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯỜNG PHÁP QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC 


Trong thực tiễn hoạt động quản lý (hoạt động chấp hành và 
điểu hành) các chủ thể quản lý sử dụngÈszhiều hình thức và 


208 


phương pháp khác nhau được gọi là các hình thức và phương 
pháp quản lý nhà nước. Đôi khi người ta còn gọi một cách 
không thật chính xác là các hình thức và phương pháp quản lý 
hành chính. 

Các hình thức và phương pháp hoạt động này rất đa dạng, 
phụ thuộc vào tính chất từng nhiệm vụ cụ thể mà cơ quan, đó 
phải thực hiện, cũng như phụ thuộc vào vị trí, thẩm quyền của 
cơ quan. Ví dụ, đó có thể là hoạt động ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt hoặc đôi khi cả những văn 
bản xác định đường lối, nhiệm vụ chung cho hoạt động, đố có 
thể là hoạt động giải thích, hướng dẫn hay áp dụng các biện 
pháp tổ chức cụ thể, có thể là hoạt động chuẩn bị các công văn, 
giấy tờ hoặc không loại trừ có khi phải tiến hành Điợng chế, 
v.V.. gà và 


Nibdy điều đó không có nghĩa là bất kỳ một cơ quan nhà 
nước nào cũng có thể sử dụng bất cứ một hoạt động gì tniễn là 
đạt được mục đích. Mục đích không phải là cái biện hộ cho 
phương tiện. Việc mỗi cơ quan nhà nước được sử dụng những 
hình thức và phương pháp hoạt động gì không những có ý nghĩa 
quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của chính cơ quan, mà 
còn có vai trò to lớn bảo đảm pháp chế, trật tự và ổn định xã 
hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân. Vì lý do đó pháp luật quy định rõ mỗi cơ quan có thể 
sử dụng những hình thức và phương pháp hoạt động gì trong 
khi thực hiện những nhiệm vụ, chức năng cụ thể được giao. Ví 
dụ, hầu hết các cơ quan có quyền ban hành văn bản pháp luật, 
nhưng có những cơ quan không có quyền ban hành các văn bản 
quy phạm nói chung, hoặc có cơ quan không có quyền ban hành 
văn bản quy phạm về xử lý vi phạm hành chính; tất cả các cơ 
quan đều có quyền thực hiện các biện pháp thuyết phục, nhưng ` 
nhiều cơ quan không có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng 


209 


chế, và mỗi cơ quan chỉ được Anh áp Nc: một số những biện | 
pháp cưỡng chế nhất định, Y.V.. 


VIII.4.1. Các hình thức quản lý nhà nước 


Hình thức quản lý nhà nước )è sự biểu hiện ra bên ngoài 
của những hoạt động quản lý cùng loại uới cùng nội dung, tính 
chất uà phương thức tác động của chủ thể lên khách thể quản lý. 

Những hình thức quản lý được phân loại thành hai nhóm 
căn cứ vào quan hệ của chúng với pháp luật : những hình thức 
pháp lý và những hình thức ít không hay mang tính pháp lý. 

1. Những hình thức pháp jý là những hình thức được 
pháp luật quy định cụ thể và gắn liền với việc ban hành những 
quy phạm pháp luật và áp dụng pháp luật. - 

Những hình thức pháp lý bao gồm : 

1) Hoạt động ban hành những quyết định quản lý chủ đạo 
(chứa đựng những chủ trương, đường lối, những nhiệm vụ 
chung); 

2) Hoạt động ban hành những quyết định quy phạm; 

3) Hoạt động ban hành những quyết định cá biệt - cụ thể: 

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng những hình thức pháp lý là 
hình thức hoạt động cơ bản của các cơ quan quản lý nhà nước vì 
chúng đặc trưng cho tính quyền lực nhà nước. Những quyết 
định quản lý - kết quả của hoạt động này, làm thay đổi cơ chế 
điều chỉnh pháp luật, nghĩa là làm thay đổi hệ thống các quy 
phạm phấp luật hành chính và các quan hệ pháp luật hành 
chính, làm xuất hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên 
tham gia quan hệ đó. Do đó, quyền thực hiện các hình thức 
hoạt động này là bộ phận quan trọng nhất trong thẩm quyền 
của cơ quan quản lý nhà nước. : 

Bằng những hình thức đó các cơ quan quản lý hoạch định ' 


210 


đường lối chiến lược, xây dựng hệ thống những quy tắc tạo lập 
hành lang pháp lý cho hoạt động của mình và giải quyết các 
công việc cá biệt - cụ thể dưới hình thức đặc trưng cho quyển - 
lực nhà nước. Tính quyển lực nhà nước của hình thức này thể 
hiện ở tính bắt buộc của nó đối với những 3ối tượng thi hành. 
Chính điều này thể hiện hiệu quả cũng hhư vai trò to lớn của 
nó đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng 
cũng như của bộ máy nhà nước nói chung. Cần lưu ý rằng chỉ 
những cơ quạn cấp cao như Chính phủ mới cần ban hành 
những quyết định chủ đạo - những văn bản đề ra chủ trương, 
đường lối, nhiệm vụ chung có tính chất chiến lược,.và số lượng 
những văn bản như vậy cũng chiếm tỉ lệ rất thấp trong tổng số 
các văn bản được ban hành. Bởi nếu ban hành tràri lan những 
văn bản đó sẽ làm cho hoạt động quản lý trở thành hoạt động 
lãnh đạo chung chung, mất tính xác định cụ thể. Các cơ quan 
cấp bộ trở xuống cần hạn chế tối đa việc ban hành những văn 
bản loại này. Loại văn bản quy phạm thì về nguyên tắc, cơ 
quan nào cũng có thể sử dụng, nhưng càng những cơ quan cấp 
thấp và cơ sở thì cần hạn chế ban hành quy phạm mà chủ Q9ều 
sử dụng loại văn bản cá biệt. 

Khi thực hiện hoạt động ban hành các văn bản quản lý nhà 
nước cần hết sức chú ý đảm bảo các yêu cầu đối với nội dung, 
hình thức và đối với trình tự ban bành quyết định. Ví dụ, uỷ 
ban nhân dân thì không được ban hành văn bản mang tên pháp 
lệnh, nghị định, không được quyền ban hành những quy định 
về xử lý vi phạm hành chính..., nghị quyết của một tập thể thì 
không thể chỉ do một cá nhân hoặc một vài cá nhân thông qua 
dù đó là những người có thẩm quyền nhất, v.v... 

2. Những hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý 
là những hình thức, do đặc thù của chúng, ít hoặc không được 
quy định cụ thể trong pháp luật. Bên cạnh những hình thức 


211 


pháp lý những hình thức này cũng đóng vai trò rất quan trọng. 
Mặc dù hình thức pháp lý là hình thức cơ bản nhưng thực ra 
thời gian các cơ quan quản lý dành cho hoạt động này không 
nhiều. Đại bộ phận thời gian các cơ quan quản lý dành cho 
những hoạt động tổ chức thực biện các quyết định của cấp trên 
hoặc của chính mình. Hoạt động này được thể hiện dưới những ˆ 
hình thức nhưsau: - 

1) Những biện pháp tổ chức - xã hội trực tiếp : Đó là các 
hoạt động tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn thực hiện pháp 
luật, tổ chức thực hiện pháp luật. Ví dụ, tổ chức các cuộc xê-mi- 
na, hội thảo, các cuộc mít tỉnh, biểu tình của quần chúng, tổ 
chức các phong trào thi đua, nêu các gương điển hình, v.v... 

2) Những hoạt động tác nghiệp uật chất - kỹ thuật : Đó 
là những hoạt động cụ thể như công việc của người đánh máy, 
người trực tổng đài, thủ thư, cán bộ văn thư - lưu trữ, người bảo 
vệ, v.v... Đây là những hoạt mang tính chất phục vụ cho các 
hoạt động nói ở trên nhưng nếu thiếu nó, những hoạt động 
quan trọng nói ở trên cũng không thể tiến hành được bình 
thường) có trật tự và hiệu quả. Hoạt động này thường được gọi 
là công tác -hành chính của cơ quan. Quản lý nhà nước trong 
thời đại khoa học và công nghệ. phát triển, .,khi mà trong hoạt 
động quản lý các phương tiện kỹ thuật hiện đạiđược áp dụng 
ngày càng nhiều thì hoạt động tác nghiệp vật chất - kỹ thuật 
càng đóng vai trò quan, ảnh hưởng rất lớn tới sự thành bại của 
quản lý. 

3) Những hành động mang tính quyền lực - pháp lý : Đó 
là những hoạt động thi hành các biện pháp cưỡng chế như : dẫn 
giải phạm nhân, canh gác trại giam, chỉ huy ở nút giao thông, 
v.v... Những hoạt động này không phải là hình thức pháp lý vì 
không làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hoặc thay đổi 


212 


các quan hệ pháp luật cụ thể (không đặt ra, thay đổi hoặc chấm 
dứt những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể cụ thể), nhưng 
mang tính quyền lực rất cao vì các chủ thể áp dụng có thể thi 
hành các biện pháp cưỡng chế khi cần thiết trong phạm vi mà 
pháp luật và quyết định của người có thẩm quyền cho phép. 

4). Hợp đông hành chính : Đó là sự thoả thuận (hợp 
đồng) giữa các chủ thể quản lý nhà nước để thực hiện các nhiệm 
vụ, chức năng quản lý mà việc thực hiện hợp đồng đó không 
xuất phát trực tiếp từ thẩm quyền của các chủ thể này. Một bên 
thực hiện hợp đồng được trả thù lao. Ví dụ, công an hợp đồng 
canh gác, bảo vệ cho xí nghiệp có thù lao, khi mà nhiệm vụ bảo 
vệ không phải là trách nhiệm trực tiếp của cơ quan công an. 
Hình thức này đang được vận dụng khá phổ biến. 


VIII.4.3. Các phương pháp quản lý nhà nước 


Phương pháp quản lý nhà nước là những phương thức, cách 
thức, biện pháp mà chủ thể quản lý áp dụng để tác động lên 
khách thể quản lý (hành vi của đối tượng bị quản lý) nhằm đạt 
được những mục đích đề ra. Vì đối tượng bị quản lý là những cá 
nhân, tổ chức bao gồm những con người có ý thức nên các 
phương pháp quản lý trước hết là tác động tới ý chí, và thông 
qua ý chí tới hành vi của đối tượng bị quản lý. 

1. Trong hoạt động của mình để thực hiện những chức 
năng, nhiệm vụ khác nhau các cơ quan quản lý nhà nước áp 
dụng những phương pháp rất khác nhau. Nhưng tựu trung lại, 
căn cứ uào nội dung những phương pháp quản lý có thể phân 
loại thành hai nhóm lớn là : phương pháp thuyết phục và 
phương pháp cưỡng chế. 

1) Phương pháp thuyết phục bao gồm xi HHÈ biện pháp 
như : giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, áp dụng những biện 
pháp khuyến khích về vật chất và tinh thần, tuyên truyền vận 


213 


động giải thích hướng dẫn, v.v... 

3) Phương pháp cưỡng chế bao gồm những biện pháp 
như : ban hành những quy định mang tính bất buộc, cấm; 
những quyết định cá biệt, cụ thể mang tính bắt buộc; áp dụng 
những biện pháp xử phạt hoặc những biện pháp cưỡng chế 
mang tính chất phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật. 

9. Các phương pháp quản lý, căn cứ uào tính chất của 
sự tác động, còn được phân thành hai loại rất quan trọng, đó 
lÀ? 

1) Phương pháp hònh chính là những biện pháp tác 
động một cách trực tiếp tới đối tượng bị quản lý bằng cách trực 
tiếp quy định:nghĩa vụ của đối tượng bị quản lý đưới hình thức 
những mệnh lệnh mang tính quyển lực nhà nước. Đây là 
phương pháp đặc trưng không thể thiếu trong quản lý, bở¿ vì 
bản chất của quản lý mang tính mệnh lệnh, tính quyền uy. 
Phương pháp này còn được gọi là phương pháp mệnh lệnh-hành 
chính, có thể được thể hiện dưới dạng văn bản pháp luật chứa 
đựng những quy định có tính bắt buộc trực tiếp hoặc những quy 
định cấm, những quyết định, chỉ thị cá biệt trao nghĩa vụ cụ 
thể, hoặc dưới hình thức những biện pháp tổ chức, điều hành 
trực tiếp, v.v... Tuy nhiên phương pháp hành chính chỉ có hiệu 
quả trong việc giải quyết những nhiệm vụ nhất định trong 
những ngành, lĩnh vực quản lý nhất định. Nếu áp dụng tràn 
lan sẽ dẫn tới sự thống trị của cơ chế hành chính - mệnh lệnh, 
mảnh đất thích hợp của bệnh quan liêu. Do đó, ngay trong hoạt 
động hành chính - nhà nước cũng phải biết kết hợp chặt chế với 
phương pháp kinh tế. 

2) Phương pháp kinh tế là những phương thức tác động 
một cách gián tiếp tới tập thể, cá nhân thông qua việc sử dụng 
những đòn bẩy kinh tế như chính sách giá cả, tín dụng, tiền 
lương, tiền thưởng, lãi suất ngân hàng, chính sách thuế... 


214 


nhằm tác động tới lợi ích của eon người và do đó, tăng cường 
lòng nhiệt tình hăng say lao động, sự quan tâm của người lao 
động đến kết quả cuối cùng của hoạt động lao động sáng tạo 
của mình. Trong điều kiện xây dựng hoà bình, phương pháp 
kinh tế ngày càng có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Trong nhiều lĩnh 
vực quản lý, đặc biệt là lĩnh vực quản lý kinh tế, phương pháp 
kinh tế ngày càng phát huy hiệu quả và chứng tỏ sức sống 
mạnh mẽ của mình. ` 

Tuy vậy, phương pháp kinh tế muốn được áp dụng trong 
thực tiễn đời sống cần phải thông qua những văn bản theo 
những quy định của luật hành chính, nghĩa là phương pháp 
hành chính là phương tiện đưa phương pháp kinh tế vào cuộc 
sống. 

Người ta còn phân chia S016 y pháp quản lý thành những 
loại như : phương pháp lãnh đạo chung, phương pháp điều 


chỉnh, phương pháp quản lý tác nghiệp, phương pháp ch IÊN lý 
theo chương trình-mục tiêu, U.U.. 


VIII.5. TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH 


VIII.5.1. Khái niệm trách nhiệm hành chính 


Trách nhiệm hành chính là một dạng trách nhiệm pháp lý 
được áp dụng trong hoạt động quản lý - hoạt động hành chính 
nhà nước theo quy định của luật hành chính. Đó là sự áp dụng 
những biện pháp cưỡng chế hành chính mang tính chốt xử phạt 
hoặc khôi phục lại những quyền uò lợi ích bị xâm hạợi được quy 
định trong những chế tài của quy phạm pháp luột hành chính 
bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyên đối uới những chủ 
thể thực hiện hành u¡ ui phạm hành chính. 

Do đó, trách nhiệm hành chính thể hiện sự phản ứng tiêu 
cực của nhà nước đối với chủ thể thực hiện hành vi vi phạm 


215 


hành chính, kết quả là chủ thể thực hiệmhành vi vi phạm hành 
chính phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, bị thiệt hại về vật 
chất hoặc tinh thần so với Tĩnh trạng ban đầu của họ.. 

Trách nhiệm hành chính có những đặc điểm sau đây _ 

1. Cơ sở của trách nhiệm hành chính là u¡ phạm 
hành chính. Không có vì phạm hành chính thì không có trách 
nhiệm hành chính, cũng như nếu không có tội phạm xẩy ra thì 
không thể áp dụng các biện pháp trách rihiệm hình sự. 

Vị phạm hành chính là những hành vi (hành động hoặc 
không hành: động) trái pháp luật do các chủ thể của luật hành 
chính thực biện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại tới các quan 
hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ và theo quy định của pháp 
luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định của 
pháp luật hành chính nước ta, chủ thể của vi phạm hành chính 
có thể là cá nhân hoặc tổ chức, kể cả cá nhân hoặc tổ chức nước 
ngoài ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

Như vậy, một vi phạm hành chính phải có đây đủ các dấu 
hiệu sau đây : 

1) bà hành ui (hành động hoặc không hành động) của cá 
nhân hoặc tổ chức. Ý nghĩ, tư tưởng, nếu chưa thể hiện thành 
- hành vi, không bao giờ được coi là vi phạm pháp luật; 

2) Tính chất trái pháp luật của hành 0i; 

3) Có lỗi, nghĩa là hành vi đó được thực hiện bởi tổ chức 
(tổ chức thì bao giờ cũng có năng lực hành vi, năng lực trách 
nhiệm hành chính), boặc cá nhân có đây đủ năng lực hành vi 
trách nhiệm hành chính (người từ đủ 14 tuổi phát triển bình 
thường về thể chất); 

4) Xâm hạt tới những quan hệ xã hột do luật hành chính 
bảo uệ. Cần lưu ý rằng nhiều khi vi phạm những quy định của 
-các ngành luật khác như luật đất đai, môi trường, kinh tế, tài 


216 


` 
` 


chính..., theo quy định của pháp luật cũng có thể bị xử phạt 
hành chính; | | 

5) Được pháp luật hành chính quy định là phỏi chịu xử 
phạt hành chính. 

Mỗi vi phạm hành chính tuy ít nguy hiểm hơn so với mỗi vi 
phạm hình sự (tội phạm), nhưng số lượng vi phạm xẩy ra rất. 
nhiều và rất đa dạng, phức tạp. Do đó việc phát hiện kịp thời, ˆ 
xử lý đúng đắn các chủ thể vi phạm có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng trong việc bảo đảm trật tự, ổn định xã hội. 

9. Các biện phúp trách nhiệm hành chính là một loại biện. 
phúóp cưỡng chế hành chính, nhưng khác uưới các biện 
pháp cưỡng chế có tính chất phòng ngửa uà ngăn chặn 
hành chính. Các biện pháp phòng ngừa (như cấm vào khu 
đang có dịch, kiểm tra người và hành lý khi lên máy bay...) 
được áp dụng khi chưa có vi phạm xảy ra nhằm đề phòng trước 
các vi phạm hoặc tai hoạ có thể xảy ra. Các biện pháp ngăn 
chặn (truy đuổi và tạm giữ người vi phạm, đình chỉ hành vi vi 
phạm, khám phương tiện vi phạm...) thì được áp dụng khi có 
dấu hiệu khẳng định là có vi phạm xảy ra nhưng chưa có quyết 
định xử phạt của cơ quan, người có thẩm quyền. Còn biện pháp 
trách nhiệm hành chính chỉ có thể được áp dụng khi dã có quýêt 
định xử phạt của chủ thể có thẩm quyền. 

3. Theo pháp luật nước ta trách nhiệm hành chính được 
áp dụng, cũng giống như các biện pháp phòng ngừa uà ngăn 
chặn hành chính, chủ yếu bởi các cơ quan hành chính - 
nhà nước, người có thẩm quyền ngoài trình tự xét xử tư 
phúp (trình tự tố tụng ở toò án). 


.VIII.5.2. Các biện pháp trách nhiệm hành chính theo 
pháp luật Việt Nam Ề 


Văn bản pháp luật của nước ta quy định riêng và tập trung 


217 


về trách nhiệm hành chính có hiệu lực pháp lý cao nhất hiện 
nay là Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính được Ủy ban 
thường vụ Quốc hội thông qua ngày 06/7/1995, được Chủ tịch 
nước ký lệnh công bố ngày 19/7/1995 và có hiệu lực kể từ ngày 
01/8/1995. Cụ thể hoá Pháp lệnh này có nhiều nghị định của 
Chính phủ quy định về các hành vi vi phạm hành chính cụ thể 
trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước và các hình thức xử phạt 
áp dụng đối với từng hành vi đó, ví dụ như : Nghị định số 141/ 
HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính 
phủ) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 
trật tự; các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các 
lĩnh vực hải quan, kế toán và thống kê, y tế, thú y, bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật, đo lường và chất lượng hàng hoá, thuế, 
quản lý và bảo vệ môi trường, rừng, v.v... 

1. Các hình thức (biện pháp) xử phạt hành chính 

Theo pháp luật hiện hành, các hình thức xử phạt có thể 
được áp dụng đối với chủ thể thực hiện vi phạm hành chính 
được quy định tập trung trong Pháp lệnh nói trên (Ð.: 11) bao 
gồm hai hình thức phạt chính lò cảnh cáo uà phạt tiền, hai 
hình thức phạt bổ sung là tước quyên sử dụng giấy phép uè 
tịch thu tang uột, phương tiện được sử dụng để thực hiện 0i 
phạm hònh chính. Hình thức phạt chính là những hình phạt 
được áp dụng độc lập, nghĩa là đối với mỗi vi phạm hành chính 
cần phải vàschỉ có thể áp dụng một trong hai hình thức phạt 
này. Hữừnh thức phạt bổ sung là những hình phạt không được áp 
dụng độc lập, nghĩa là chỉ có thể áp dụng kèm theo với một hình 
phạt chính. Theo quy định của Ð. 11 nói trên thì đối với mỗi vi 
phạm hành chính có thể áp dụng cả hai hình phạt bổ sung. 

1) Cảnh cáo (quy định tại Ð. 12 Pháp lệnh) được áp dụng 
đối với cá nhân, tổ chức có vi phạm hành chính nhỏ, vi phạm 
lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ (như quy định tại Ð.7 Pháp lệnh) 


218 


được quyết định bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo 
quy định trong những văn bản về xử phạt vi phạm hành chính. 
... 3) Phạt tiên là hình thức xử phạt hành chính phổ biến nhất 
(@Ð. 13 Pháp lệnh). Khung phạt tiền thấp nhất là từ 5.000 đồng 
đến 200.000 đồng được áp dụng đối với vi phạm hành chính 
nhỏ, chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lón về. tài sản; 
cao nhất là từ trên 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. được 
áp dụng đối với vi phạm hành chính có hhiều tình tiết tăng 
nặng trong những lĩnh vực quản lý nhà nước quan trọng. 
3) Tước quyên sử dụng giấy pháp có thời hạn hoặc không 
thời hạn được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm 
trọng quy tắc sử dụng giấy phép. Trong thời gian bị tước quyền 
sử dụng giấy phép, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các 
hoạt động ghi trong giấy phép @. 14 Pháp lệnh). . 
4) Tịch thu tang uật, phương tiện được sử dụng để thực hiện 
u¿ phạm hành chính là việc sung vào quỹ của Nhà nước vật, 
_ tiển, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm 
hành chính. Không tịch thu tang vật, tiền, phương tiện bị cá 
nhân, tổ chức vi phạm hành chính chiếm đoạt, mà trả lại cho_ 
_ chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp (Điều 15 Pháp lệnh). 
_#. Ngoài các hình thức xử phạt nói trên, cá nhân, tổ chức vi 
phạm hành chính còn có thể bị áp dụng các biện phú. bhôi 

phục pháp luật sau đây : | 
1) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do 

u. phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo đỡ công trình xây 

dựng trái pháp; 

2) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô 
nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh do ui phạm hành 
chính gây ra, 


219 


3) Buộc bồi thường thiệt hại do uí phạm hành chính gây ra 
đến. 1.000.000 đồng; 

4) Buộc thiêu huỷ uật phẩm gây hại đố: sức bhoẻ con người, 
uăn hoá phẩm độc hại. 

Vấn đề những cơ quan và người thi hành công vụ nào có 
quyền xử phạt, áp dụng các hình thức xử phạt, mức độ và thủ 
tục xử phạt đối với mỗi vi phạm hành chính cụ thể được tiến 
hành ra sao là việc vô cùng quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực 
tiếp tới hiệu quả của hình phạt, lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của công dâh. Do đó, chúng được quy định chỉ 
tiết, cụ thể trong các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính 
dủa cơ quan được Nhà nước trad quyền (theo pháp luật biện 
hành đó là Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; và về 
nguyên tắc, Quốc hội cũng hoàn toàn có thể quy định về vấn để 
này khi cần thiết). 


Điều cần lưu ý là, theo Ð.49 Pháp lệnh q0öll ð) nghiêm 
cấm việc thu tiền phạt tại chỗ, mà cá nhân, tổ chức bị phạt tiền 
phải nộp tiền phạt tại nơi ghi trong quyết định xử phạt. Quy 
định này nhằm mục đích quản lý thống nhất tiền phạt chống 
thất thoát và tiêu cực, nhưng đồng thời cũng tạo ra kẽ hở cho 
nạn hối lộ hoặc tình trạng vô trách nhiệm ở những cơ quan hoặc 
người có quyền xử phạt. Do đó cần quan tâm tăng cường công 
tác thanh tra của các cơ quan có thẩm quyển và nâng cao ý 
thức của mỗi công dân trong việc thực hiện quy định nói trên. 


VIII.6. TOÀ ÁN HÀNH CHÍNH 

Trước đây, khi tòa án hành chính chưa được thành lập, mọi 
khiếu kiện của công dân đối với các hành vi hành chính, các 
quyết định của các cơ quan hành chính và những người có chức 
vụ chỉ được giải quyết theo con đường hành chính bởi chính các 


220 


cơ quan hành chính. Điều này là một hạn chế lớn trong việc bảo 
vệ quyền công dân trước những hành vi lạm quyền của bộ máy 
hành chính. 

Nhưng với sự ra đời của foà án hònh chính thuộc tồa 'án 
_ nhân dân (được quy định trong Luật sửa đổi Luật tổ chức 'tòa. 
án nhân dân ban hành ngày 09/11/1995) và việc ban hành 
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 
21/05/1996 (được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh sửa đổi, bổ 
sung ngày 25/12/1998) thì trong những trường hợp nói trên, 
công dân, cơ quan, tổ chức, trong trường hợp họ cho rằng quyền, 
lợi ích hợp pháp của họ bị vi phạm, có quyền khởi kiện ra tòa án 
hành chính. : 

Theo Ð.2 và Đ.13 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 
hành chính thì : Đương sự (có thể là công dân, cơ quan, tổ chức 
hoặc cần bộ, công chức trong một số trường hợp nhất định) có 
quyền khởi kiện ra tòa án đối với một quyết định hành chính 
hoặc hành vi hành chính, nhưng (rước hết đương sự phải khiếu 
nại với có quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính 
hoặc có hành vi hành chính đó; trong trường hợp đã hết thời 
- hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người 
khiếu nại không đồng ý uới quyết định giải quyết khiếu nại, thì 
họ có thể kiện ra tòa án (hoặc khiếu nại lên người có thẩm 
quyển giải quyết khiếu nại tiếp theo). Điều đó cũng có nghĩa là 
thủ tục khởi kiện vụ án hành chính xuất phát từ chính thủ tục 
khiếu nại hành chính thông thường theo Luật khiếu nại, tố cáo. 

Tòa án là một loại tổ chức đặc thù mă những nguyên tắc tổ 
chức và hoạt động của nó là những đảm bảo khá vững chắc cho 
việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ. quan, 
tổ chức như : tòa án là một “trọng tài” khách quan độc lập với. 
bộ máy hành chính về mặt tổ chức; toà án (thẩm phán và hội 
thẩm nhân dân) xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; các 


221 


bên bình đẳng trước tòa án, bình đẳng trong tranh tụng; tòa án 
xét xử công khai; xét xử có hội thẩm nhân dân thầm gia... Do 
đó, với việc thành lập tòa án hành chỉnh, vấn đề bảo đảm pháp 
chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước nói chung, bảo đảm 
quyển công dân và cơ quan, tổ chức nói riêng đã có một bước 
tiến bộ nhảy vọt. Việc thành lập. tôa. án hành chính, mặc dầu 
mới bước đầu hoạt động còn nhiều khó khăn, đã thể biện chủ 
trương đổi mới nền hành chính nước ta theo hướng tăng cường 
những đảm bảo pháp lý cho các quyền công dân, cơ quan, tổ 
chức theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. 


222 


Chương IX 


LUẬT HỈNH SỰ - . &: 
LUẬT TỐ TỤNG HÌỈNH SỰ 


IX.1. LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM -- 


IX.1.i. Khái niệm luật hình sự 
1. Định nghĩa 
Luật hình sự /à một ngành luật trong hệ thống nh \ luật 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bao gồnh hệ 
- thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hàn) qủy 
định những hành uí nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạmh uà 
. hùth phạt uới các tội phạm. Trong hệ thống pháp luật: của nước 
ta chỉ có luật hình sự mới quy định tội phạm uà RA 

Các quy phạm pháp luật hình sự được chia làmÐ toát :°- 

- Loại quy phạm quy định phững nguyên tắc; nhiềằn ( W của 
luật hình sự, những vấn đề chung về tội phạm và-hình phạt... 
Những quy phạm này tạo thành phần chung của luật hình sự. 

- Loại quy phạm quy định các tội phạm cụ thể, loại và mức 
hình phạt với~xcác loại tội phạm. Những quy phạm này hợp 
TOẠnH phần các tội phạm của luật hình sự lào Nam. 


3. Đối tượng điều chỉnh uà phương pháp điều chỉnh 
của luật hình sự 


.1) Đối tượng điều chỉnh 


223 


Mỗi một ngành luật độc lập đều có đối tượng điều chỉnh 
riêng. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ 
-.xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người 
này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm. 

3) Phương pháp điều chỉnh 

Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp 
quyên uy. Đó là phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong 
việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa nhà nước và 
người phạm tội. Nhà nước có quyền tối cao trong uiệc định đoạt 
số phận của người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm 
hình sự về tội phạm mà họ đã gây ra. Trách nhiệm hình sự về 
tội phạm đã gây ra là trách nhiệm -thuộc về cá nhân người 
phạm tội, phải do chính người phạm tội gánh chịu một cách 
trực tiếp, chứ không thể "chuyển" hay "ủy thác" cho người khác. 

—8. Bộ luật hình sự - nguồn chủ yếu của ngành luật 
.. hình sự Việt Nam 

Bộ luật hình sự là một đạo luật do cơ quan quyền lực nhà 
'nước cao nhất ban hành, quy định về tội phạm, hình phạt cũng 
như các vấn đề khác liên quan đến việc xác định tội phạm và 
quyết định hình phạt, đồng thời quy định nhiệm vụ và những 
nguyên tắc chung của luật hình sự Việt Nam. 

Hiện nay, Bộ luật hình sự là nguồn chủ yếu của ngành luật 
hình sự. Các thông tư liên ngành, các nghị quyết, chỉ thị, tổng 
kết, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao là những văn bản 
hướng dẫn nghiệp vụ chứ không phải là nguồn của luật hình sự. 

- Ngoài lời nói đầu, Bộ luật hình sự được cấu tạo gồm 2 phần 
: phần chung và phần các tội phạm. Hai phần này có mối quan 
hệ chặt chế với nhau. Mỗi phần của Bộ luật hình sự được chia 
thành các chương. Mỗi chương có thể chia thành mục với nhiều 
điều luật. 


224 


Phần chung của Bộ luật hình sự hiện hành có 8 chương. 
Mỗi chương quy định về một loại vấn đề chung của luật hình 
sự, ví dụ : Chương I quy định về những điều khoản cơ bản, 
Chương II quy định phạm vi áp dụng của Bộ luật, Chương II] 
- quy định chung về tộ phạm, Chương IV quy định về hình phạt... 

Phần các tội phạm gồm 12 chương, mỗi chương quy định 
một nhóm các tội phạm cụ thể, loại hình phạt và mức hình phạt 
đối với những tội phạm này. Cụ thể : 

e Chương l quy định về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 

e - Chương II quy định các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 
nhân phẩm, danh dự của con người; 

e - Chương III quy định các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ 
của công dân; 

e - Chương IV quy định các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ 

nghĩa; 

e Chương V quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân, gia 
đình và các tội phạm do những người chưa thành niên thực 

__ hiện; 

e Chương VĨ quy định các tội xâm phạm sở hữu của công 
dân; : ' TỶ. 

e - Chương VII quy định các tội phạm về kinh tế; 

e Chương VIII quy định các tội xâm phạm an.toàn, trật tự 
công cộng và trật tự quản lý hành chính; 

e - Chương IX quy định các tội phạm về chức vụ; 

e - Chương X quy định các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; 

e© Chương XI quy định các tội xâm phạm nghĩa vụ và trách 
nhiệm của quân nhân; 

e Chương XII quy định các tội phá hoại hòa bình, chống loài 
người và tội phạm chiến tranh. 


225 


‡ 

4. Các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam 

Nguyên tắc cơ bản của luật hình sự là các tư tưởng chỉ đạo, 
là cơ sở cho hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự. 

Những nguyên tắc cơ bản của luật hình sự gồm có : 

1) Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 

Nguyên tắc này thể hiện : 

+ Chỉ có pháp luật hình sự mới quy định hành vi nào là tội ˆ 
phạm và loại hình phạt nào có thể áp dụng đối với người phạm 
tội. Chỉ một người phạm một tội được quy định trong Bộ luật 
hình sự mới phải chịu trách nhiệm hình sự. 

+ Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải triệt để tuân 
thủ pháp luật khi ra những quyết định về truy cứu trách nhiệm 
hình sự, quyết định hình phạt và thi hành án. 

2) Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Nguyên tắc này thể hiện ở chỗ : Luật hình sự tôn trọng và 
bảo vệ quyền tự do dân chủ của công dân. Mọi công dân có 
quyền ngang nhau, không phân biệt đối xử, luật hình sự bảo 
đảm cho nhân dân lao động tự mình hay thông qua các tổ chức 
xã hội tham gia vào việc xây dựng và áp dụng pháp luật hình 
sự, đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. 

3) Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa 

Nguyên tắc này thể hiện : Việc áp dụng hình phạt đối với 
người phạm tội chủ yếu nhằm mục đích giáo dục và cải tạo họ 
trở thành công dân có ích cho xã hội. Luật hình sự Việt Nam 
quy định khoan hồng đối với người tự thú, thật thà khai báo, ăn 
năn hối cải, và có những quy định tạo điều kiện cho người phạm 
tội tự cải tạo sửa chữa sai lầm như miễn trách nhiệm hình sự, 
miễn hình phạt, án treo... 


l226 


4) Nguyên tắc kết hợp hài hòa chủ nghĩa yêu nước uò tính 
thần quốc tế 

Luật hình sự Việt Nam không chỉ kiên quyết trừng trị 
những hành vi phạm tội xâm phạm đến lợi ích của Việt nam mà 
còn trừng trị các hành vi phá hoại hòa bình, gây chiến tranh 
xâm lược, chống loài người, ghi nhận và đảm bảo thực hiện các 
cam kết quốc tế của nhà nước Việt nam trong cuộc đấu tranh 
chung của loài người về một thế giới hòa bình, hợp tác, tiến bộ. 


D(1.2. Khái niệm tội phạm, cấu thành tội phạm và 
trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội 

1. Khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam 

1) Định nghĩa 


Đ.8 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ ngišo Việt 
Nam đã định nghĩa tội phạm như sau : "Tội phạm là hành vi 
nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do 
người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý ' 
hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của tổ quốc, xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ 
kinh tế và sở hữu xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính mạng, sức 
khỏe, danh dự nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích 
hợp pháp khác của công dân, xâm phạm Hai ESh lĩnh vực khác 
của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa". . 

Từ định nghĩa đẩy đủ trên có thể đưa ra định VN tội 
phạm một cách khái quát : Tội phạm là hành u¡ nguy hiểm cho 
xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự uà phải chịu hình phạt. 

3) Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm 

Theo luật hình sự Việt Nam, hành vi được coi là tội phạm 
được phân biệt với những hành vi khác không phải là tội phạm 
qua bốn dấu hiệu sau : 


227 


+ Tính nguy hiểm cho xã hội 

Đây là dấu hiệu cơ bản, quan trọng nhất quyết định những 
dấu hiệu khác của tội phạm. Một hành vi được quy định trong 
luật hình sự và phải chịu hình phạt bởi vì nó có tính nguy hiểm 
cho xã hội. Tính nguy hiểm cho xã hội là thuộc tính khách 
quan, là dấu hiệu vật chất của tội phạm. Hành vi nguy hiểm 
cho xã hội được coi là tội phạm phải là hành vi gây thiệt hại 
hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã Hộ được 
luật hình sự bảo vệ. 

+ Tính có lỗi của tội phạm 

Lỗi là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy 
hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây 
ra. 

Trong Bộ luật hình sự nước ta, tính có lỗi được nêu trong 
định nghĩa về tội phạm là một dấu hiệu độc lập với tính nguy 
hiểm cho xã hội, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc 
lỗi. Luật hình sự Việt Nam không chấp nhận sự buộc tội khách 
quan, tức là buộc tội một người không căn cứ vào lỗi của họ mà 
chỉ căn cứ vào hành vi khách quan họ đã thực hiện. 

+ Tính trái pháp luật hình sự 


Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội thai) nếu 
nó được quy định trong luật hình sự. Quy định của luật hình sự 
là cơ sở và đảm bảo cho đường lối đấu tranh phòng chống tội 
phạm được thống nhất, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công 
dân, thúc đẩy cơ quan lập pháp kịp thời sửa đổi, bổ sung luật 
phù hợp với sự thay đổi tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - 
xã hội. 

+ Tính phải chịu hình phạt 

Tính phải chịu hình phạt có nghĩa là bất cứ một hành vi 
phạm tội nào cũng đều bị đe dọa phải chịu một hình phạt. Chỉ 


228 


có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng nghiêm 
trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc. 

Bốn dấu hiệu của tội phạm nêu trên quan hệ chặt chẽ với: 
nhau. Tính nguy hiểm cho xã hội, tính có lỗi là những dấu hiệu 
biển hiện mặt nội dung, còn tính trái pháp luật hình sự, tính 
phải chịu hình phạt là những dấu hiệu biểu hiện mặt hình thức 
của tội phạm. 

3) Phân loại tội phạm trong luật hình sự Việt Nam 

Tội phạm tuy có chung các dấu hiệu như đã trình bày trên, 
nhưng những hành vi phạm tội cụ thể có tính chất và mức độ 
nguy hiểm cho xã hội rất khác nhau. Chính do sự khác nhau 
như vậy, mà vấn đề phân hóa trách nhiệm hình sự và cá thể 
hóa hình phạt đã được đặt ra và được coi là một nguyên tắc 
quan trọng của luật hình sự. Quán triệt nguyên tắc này, Bộ 
luật hình sự Việt Nam đã phân tội phạm ra. thành loại : tội 
phạm nghiêm trọng và tội phạm ít nghiêm trọng. Theo Ð. 8 k. 2 . 
BLHS thì tội phạm nghiêm trọng được định nghĩa là tội phạm 
gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình 
phạt đối với tội ấy là từ trên 5 năm tù, tù chung thân hoặc tử 
hình. _. _ 

Tội ít nghiêm trọng là những tội phạm gây nguy hại không 
lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội 
ấy là từ 5 năm tù trở xuống hoặc loại hình phạt khác nhẹ hơn 
hình phạt tù. 

2. Cấu thành tội phạm 

1) Khái niệm : 

Cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu chung có 
tính đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong 
luật hình sự. Cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý của một 


229 


loại tội, là sự mô tả khái quát một loại tội phạm trong luật hình 
sự. 

Cấu thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình 
sự và là căn cứ pháp lý để định tội danh. 

_8) Các yếu tố cấu thành tội phạm 

Mỗi một trường hợp phạm tội cụ thể của một loại tội đều có 
những nội dung biểu hiện riêng biệt ở bốn yếu tố, là : khách 
thể,' mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan. 


+ Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình 
sự bảo vệ và bị tội phạm gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 
ỏ mức độ đáng kể. 

Không có sự xâm hại đến quan hệ xã hội được luật hình sự 
bảo vệ thì không có tội phạm. 

+ Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội 
phạm diễn ra hoặc tổn tại bên ngoài thế giới khách quan. 

Những biểu hiện (dấu hiệu) thuộc về mặt khách quan của 
tội phạm gồm có : hành vi nguy hiểm cho xã hội; hậu quả nguy 
hiểm cho xã hội; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm 
cho xã hội và Hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Thuộc về mặt 
khách quan của tội phạm còn có các dấu hiệu như : phương tiện, 
. công cụ phạm tội, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa điểm 
thực hiện tội phạm. 

Trong các dấu hiệu nêu trên thì hành vi (khách quan) của 
tội phạm là dấu hiệu bắt buộc, không thể thiếu được của mọi 
loại tội phạm. Còn các dấu hiệu khác là những dấu hiệu bắt 
buộc nếu điều luật về tội phạm cụ thể có quy định. 

+ Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể đã thực hiện 
hành vi nguy hiểm cho xã hội được luật hình sự quy định là tội 
. phạm, có năng lực tách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy 
định của luật hình sự. 


| 
€ 


23D 


Ngoài các dấu hiệu trên, chủ thể của một số tội phạm đòi 
hỏi phải có thêm một số dấu hiệu đặc biệt khác, vì chỉ khi có 
những dấu hiệu đó chủ thể mới có thể thực hiện hành vi phạm 
tội của những tội đó. Khoa học luật hình sự gọi chủ thể của 
những loại tội phạm này là chủ thể đặc biệt, ví dụ : quân nhân, 
người có chức vụ... 

+ Mặt chủ quan của tội phạm là những diễn biến tâm lý bên 
trong của tội phạm, bao gồm : lỗi, mục đích và động cơ phạm 
tội. Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng phải là hành vi được. thực 
hiện một cách có lỗi đỗi cố ý hoặc vô ý). Động cơ và mục đích 
phạm tội là nội dung thuộc mặt chủ quan của KÓC) số: „vn tội 
nhất định. ¬".. sẽ" 

Tóm lại, theo luật hình sự Việt Nam bất cứ một Tan” Ýi 
phạm tội nào cũng đều là thể thống nhất giữa mặt khách quan 
và mặt chủ quan, đều là hoạt động của con người cụ thẩ“xâm 
hại hoặc đe dọa xâm hại những quan hệ, xã hội được luậ£.hình 
sự bảo vệ. Sự thống nhất của bốn yếu tố này là hình thức. cấu 
trúc, thể hiện đầy đủ nội dung chính trị - xã hội của tội phạm... 

3) Phân loại cấu thành tội phạm SG to 

+ Theo mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội được cấu 
thành tội phạm phản ánh, cấu thành tội phạm được "phân 
thành : 

Cấu thành tội phạm cơ bản là cấu thành tội phạm ` bao gồm 
các dấu hiệu định tội. 


Cấu thành tội phạm tăng nặng bao gồm những dấu hiệu 
. định tội và thêm dấu hiệu thể hiện mức độ nguy hiểm cho xã 
hội của tội phạm tăng đáng kể so với cấu thành cơ bản. 

Cấu thành tội phạm giảm nhẹ bao gồm những dấu hiệu 
định tội và thêm dấu hiệu thể hiện mức độ nguy hiểm cho xã 
hội của tội phạm giảm đáng kể so với cấu thành cơ bản. 


231 


+ Dựa vào đặc điểm cấu trúc của các dấu hiệu thuộc mặt 
khách quan có thể phân cấu thành tội phạm thành 2 loại : 

Cấu thành tội phạm vật chất là cấu thành tội phạm có các 
dấu hiệu của mặt khách quan là hành vi nguy hiểm cho xã 
hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân quả 

giữa hành vi và hậu quả. 
_ Cấu thành tội phạm hình thức là cấu thành tội phạm mà 
mặt khách quan chỉ có dấu hiệu hành vi nguy hiểm cho xã hội. 

3. Trách nhiệm hình sự 

_1) Khái niệm 

_ Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý, 
là hậu quả của việc đã thực hiện tội phạm mà luật hình sự qui 
định thể hiện ở sự áp dụng những chế tài hình sự đối với người 
phạm tội theo một trình tự do luật qui định. | he 

Như vậy, trách nhiệm hình sự là sự phản ứng của nhà nước 
đối với người thực hiện tội phạm, thể hiện tập trung ở sự áp 
dụng hình phạt với chủ thể đó. Người phạm tội phải gánh chịu 
những hậu quả bất lợi nhất định. 

2) Đặc điểm của trách nhiệm hình sự 

Trách nhiệm hình sự có những đặc điểm riêng khác với 
những dạng trách nhiệm pháp lý khác, đó là : 

+ Cơ sở của trách nhiệm hình sự là cấu thành tội phạm. 
Không có tội phạm thì không có trách nhiệm hình sự. 

+ Trách nhiệm hình sự, theo luật hình sự Việt Nam, là 
trách nhiệm cá nhân. 

+ Trách nhiệm hình sự là dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm 


"khắc nhất, bởi Cu. tiện thực hiện trách nhiệm hình sự là 
hình phạt. 


232“ 


X.1.3. Hình phạt và các biện pháp tư pháp theo pháp 
luật hình sự Việt Nam 

1. Khái niệm hình phạt 

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc 
nhất được quy định trong luật hình sự do tòa án nhân danh nhà 
nước áp dụng đối với người thực hiện tội phạm theo một trình 
tự riêng biệt, nhằm trừng trị, cải tạo, giáo dục người phạm tội 
và ngăn ngừa tội phạm. 

Hình phạt là một trong những chế định quan trọng nhất 
của luật hình sự, là công cụ thực hiện trách nhiệm hình Sự. 
Hình phạt có những đặc điểm cơ bản sau : 

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc 
nhất, nó có thể tước bỏ những quyền và lợi ích thiết thân của 
người bị kết án như : quyền tự do, quyền về tài sản, quyền về 
chính trị, thậm chí cả quyền sống. 

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định 
trong luật hình sự và chỉ được áp dụng cho chính cá nhân Sửu 
đã thực hiện tội phạm. 

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước do tòa án: 
nhân danh nhà nước áp dụng đối với người phạm tội. Hình.phạt. 
do tòa án quyết định phải được tuyên bố công khai bằng một 
bản án và là kết quả của một phiên tòa hình sự với các thủ tục 
được quy định trong luật tố tụng hình sự. 

+ Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc biệt đảm 
bảo cho luật hình sự có thể thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ, 
giáo dục, được quy định tại Ð.1 Bộ luật hìnhsự. 

2. Hệ thống hình phạt - 

Hệ thống hình phạt là tổng thể các hình phạt do nhà nước 
quy định trong luột hình sự uà được sốp xếp theo một trình tự 
nhất định tùy thuộc uà mức độ nh khắc của mỗi hình phạt. 


238 


Hệ thống hình phạt trong luật hình sự nước ta được sắp xếp 
theo thứ tự từ nhẹ đến nặng và có tính đa dạng, cho phép trong 
mọi trường hợp thực hiện được nguyên tắc công bằng, nguyên 
tắc cá thể hóa hình phạt. Hệ thống hình phạt trong luật hình 
sự nước ta có nội dung rất rõ ràng, kết hợp hài hòa các yếu tố 
cưỡng chế và thuyết phục và cũng thể hiện rõ tính nhân đạo 
sâu sắc. 


Đ.21 Bộ luật hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành 
hai nhóm : hình phạt chính và hình phạt bổ sung. 

Hình phạt chính là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một 
tội phạm và được tuyên độc lập; với mỗi tội phạm tòa án chỉ có 
thể tuyên độc lập một hình phạt chính. Các hình phạt chính 
gồm có : cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, cải tạo ở 
đơn vị kỷ luật của quân đội, tù có thời hạn, tù chung thân, tử 
hình. 

Hình phạt bổ sung là hình phạt không được tuyên độc lập 
mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội 
phạm tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung 
nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này. Các 
hình phạt bổ sung gồm có : cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm 
những nghề hoặc công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; 
tước một số quyển công dân; tước danh hiệu quân nhân; tịch 
thu tài sản; phạt tiền. 

ở. Các biện pháp tư pháp trong luật hình sự Việt 
Nam : 

Các biện pháp tư pháp được quy định trong luật hình sự 
Việt Nam là những biện pháp cưỡng chế hình sự được áp dụng 
đối với người thực hiện hành vi phạm tội hoặc có dấu hiệu của 
tội phạm. Các biện pháp tư pháp hình sự khi được áp dụng có 
tác dụng hỗ trợ hình phạt giúp cho việc xử lý tội phạm được 
triệt để, trong nhiều trường hợp c6x£ biện pháp tư pháp được áp 


234 


dụng với người không có năng lực trách nhiệm hình sự đã thực 
hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. 
— Các biện pháp tư pháp hình sự gồm có : 
1) Tịch thu vật và tiền bạc trực tiếp liên quan “đến tội 
phạm; 
2) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc 
công khai xin lỗi; 
3) Bắt buộc chữa bệnh; 
4) Buộc phải chịu thử thách; và 
ð) Đưa vào trường giáo dưỡng. 
Hai biện pháp sau cùng có tính chất giáo dục, phòng 
ngừa chỉ áp dụng riêng đối với người chưa thành niên phạm tội. 


IX.2. LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 


IX.2.1. Khái niệm tố tụng hình sự và luật tố tụng.hình 
sự 


1. Tố tụng hình sự là toờn bộ hoạt động của các cở quan 
tiến hành tố tụng (cơ quan điêu tra, uiện biểm sát, tòa án), người 
tiến hành tố tụng uè người tham gia tố tụng, các cá nhân, cơ. 
quan nhà nước uà tổ chức xã hội góp phần uào uiệc giải quyết uụ 
án hừnh sự theo quy định của luật tố tụng hình sự. Quá trình 
giải quyết vụ án gồm nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn. 
có nhiệm vụ riêng, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia 
luật tố tựng cũng khác nhau. 

Luật tố tụng hình sự Việt Nam chia quá. trình (hoạt động) 
giải quyết vụ án hình sự thành các giai đogn sau : 

- Khởi tố uụ án hình sự là giai đoạn đầu của hoạt động tố 
tụng hình sự, các cơ quan có thẩm quyền xác định sự việc xảy 
ra có hay không có dấu hiệu của tội phạm để r ra quyết định khởi 
tố hay không khởi tố vụ án hình sự. 


_985 


- Điều tra là giai đoạn thứ hai của tố tụng hình sự, cơ quan 
điều tra được sử dụng mọi biện pháp mà luật tố tụng hình sự 
quy định để thu thập các chứng cứ nhằm xác định sự việc phạm 
tội và con người phạm tội làm cơ sở cho việc truy tố và xử lý tội 
phạm. 

- Xét xử là giai đoạn tố tụng hình sự trong đó tòa án xử lý 
sự việc phạm tội và con người phạm tội và quyết định áp dụng 
hình phạt đối với người phạm tội bằng các bản án và quyết định 
của mình. 

- Thị hành án hình sự là giai đoạn cuối cùng của tố tụng 'ˆ 
hình sự nhằm thi hành các bản án và quyết định có hiệu lực 
pháp luật của tòa án. 

- Giai đoạn đặc biệt của tố tụng hình sự là tòa ấn xét !g¡ 
bản án uà quyết định có hiệu lực của tòa án khi có kháng nghị 
của cơ quan có thẩm quyển. 

Các giai đoạn này độc lập với nhau nhưng có mối quan hệ 
hữu cơ với nhau, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình 
giải quyết vụ ấn. 

92. Luật tố tụng hình sự là một ngành luật độc lập 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là tổng thể các quy phạm 
pháp luột điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá 
trình khỏi tố, điều tra, truy tố, xét xử uà chấp hành án hình sự. 

Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật nên 
luật tố tụng hình sự có đối tượng điều chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh riêng. 

Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hình sự là những 
quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình 
sự giữa các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. 

Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là hình thức pháp lý của 


236 


các quan hệ xã hội xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của các 
quy phạm pháp luật tố tụng hình sự, trong đó quyền uà nghĩa 
uụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật được pháp luật 
quy định uà bảo đảm thực hiện. Quan hệ pháp luật tố tụng 
hình sự có các đặc điểm : a) mang tính chất quyển lực nhà 
nước; b) liên quan mật thiết tới quan hệ pháp luật hình sự; c) 
liên quan hữu cơ tới các hoạt động tố tụng hình sự; d) có một số 
chủ thể đặc biệt mà quyền và nghĩa vụ của họ liên quan chặt 
chẽ với nhau. " 

Tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng hình sự có các chủ 
thể là các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và 
người tham gia tố tụng. 

Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hình sự là 
phương pháp quyển uy và phối hợp, chế ước lẫn nhau giửa các 
cơ quan tiến hành tố tụng để điều chỉnh ‹ các quan hệ pháp luật 
tố tụng hình sự. 

3. Hộ luật tố tụng hình sự - nguồn cơ bản của ngành 
luật tố tụng hình sự 

Như phần trên đã trình bày, luật tố tụng hình sự là một. 
ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm. 
hệ thống các quy phạm pháp luật quy định các trình tự, thủ tục 
giải quyết vụ án hình sự, các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể 
tham gia quan hệ pháp luật tế tụng hình sự trong quá trình 
giải quyết vụ án. Các quy phạm pháp luật tố tụng hình sự được 
quy định ở nhiều văn bản pháp luật của nhà nước, trong đó chủ 
yếu được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội 
nước CHXHCN Việt nam Khoá VIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 
ngày 28 tháng 6 năm 1988 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 
tháng 1 năm 1989. 


287 


IX.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình 
sự 

Nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự ià những tư 
tưởng chỉ đạo làm cơ sở cho hoạt động xây dựng uù ÁP dụng 
pháp luật tố tụng hình sự. 


Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự được phân 
_ chia thành hai nhóm : a) những nguyên tắc chung của pháp 
luật XHCN được quán triệt vào luật tố tụng hình sự; b) những. 
nguyên tắc đặc thù của luật tố tụng hình sự. 

1. Có hai nguyên tắc chung được quán triệt trong tố tụng 
hình sự là : 

1) Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Đấu tranh chống 
'tội phạm phải tiến hành kiên quyết, triệt để, xử lý đúng người, 
đúng tội, không làm oan người vô tội. Mọi trình tự, thủ tục tố 
tụng cũng như các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia 
giải quyết vụ án hình sự đều phải được quy định trong luật. Các 
cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người 
tham gia tố tụng phải nghiêm chỉnh tuân thủ những quy định 
của luật tố tụng hình sự. Khi quyết định áp dụng các biện pháp 
ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế các cơ quan tiến hành tố tụng 
phải dựa trên cơ sở các quy định của luật hình sự và luật tố. 
tụng hình sự. 

3) Nguyên. tắc mọi công dân đêu bình đẳng trước pháp luật 
Khi tham gia quan hệ tố tụng hình sự mọi người có quyền và 
nghĩa vụ ngang nhau không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn 
giáo, địa vị xã hội... Bất kỳ ai phạm tội cũng đều bị xử lý theo 
luật hình sự và chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội 
của mình trước tòa án theo các quy định của Bộ luật hình sự. 
Khi giải quyết vụ án hình sự phải tiến hành theo một trình tự 
thống nhất theo quy định của luật tố tụng hình sự. 


238 


9. Các nguyên tắc riêng của luật tố tụng hình sự bao 
gồm: ' 

1) Nguyên tắc xác định sự thật khách quan trong uụ án 
Theo nguyên tắc này, các cơ quan tiến hành tố tụng phải áp 
dụng mọi biện pháp cần thiết để xác định sự thật vụ án. một 
cách khách quan, toàn diện, đây đủ. Mọi tình. tiết thu thập 
được trong quá trình điểu tra, xét xử đều phải được đánh giá 
trên cơ sở pháp lý để rút ra những kết luận chính xác về vụ án. 

Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan 
tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo 
không bị buộc phải chứng mịnh là vô tội nhưng họ được quyền 
đưa ra các chứng cứ và yêu cầu chứng minh là mình vô tội. 

3) Nguyên tắc đảm bảo uiệc tham gia tố tụng của các tổ chức 
xã hội uà mọi công dân Bộ luật tố tụng hình sự quy định : Các 
tổ chức xã hội (mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, hội phụ 
nữ...) và mọi công dân có quyền tham gia quan hệ pháp luật tố 
tụng hình sự theo quy định của pháp luật dưới nhiều hình thức 
như : cung cấp tin tức hoặc tố giác tội phạm, tham gia tố tụng 


_với tư cách hội thẩm nhân dân, bào chữa viên nhân dân, nhập 


bảo lãnh bị can, giúp đỡ những người cải tạo tại địa phương.. x¬ 
Các cơ quan tiến hành tố tụng phải tạo mọi điều kiện để. các tổ 
chức xã hội và mọi công dân tham gia quan hệ tế tụng hình SỰ. 
Các tổ chức xã hội hoặc công dân phát hiện những hành v VI trái 
pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng thĩ có quyền kiến 
nghị Với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


3) Nguyên tác bảo đảm quyên. bào chữa của b¡ can, bt cáo. 
Bị can, bị cáo có quyền bày tổ thái độ của mình đối với lời buộc 
tội, đưa ra các chứng cứ cần thiết để các cơ quan tiến hành tố 
tụng xem xét. Kế từ khi có quyết định khởi tố bị can, người bị 
khởi tố có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho 
mình (người bào chữa có thể là luật sư, bào chữa viên nhân dân 


289 


hoặc những người khác được tòa án chấp nhận). Trường hợp họ 
phạm các tội có thể bị tuyên hình phạt cao nhất là tử hình hoặc 
trong trường hợp họ là người chưa thành niên, người có nhược 
điểm về thể chất hoặc tinh thần thì các cơ quan tiến hành tố 
tụng phải chỉ định người bào chữa cho họ. 

4) Nguyên tắc không ai có thể bị coi là có tội nếu chưa có bản 
án kết tội đã có hiệu lực của tòa án (Đ.10 Bộ luật tố tụng hình 
sự). Những người tiến hành tố tụng không được định kiến trước 
là bị can, bị cáo có tội và bỏ qua các chứng cứ gỡ tội. 

5) Nguyên tắc thẩm phán uà hội thẩm nhân dân xét xử độc 
lập uà chì tuân theo pháp luật thể hiện ò việc khi xét xử, hội 
đồng xét xử độc lập với mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và 
cá nhân; mỗi thành viên của hội đổng xét xử (thẩm phán, hội 
thẩm nhân dân) độc lập với nhau và chỉ tuân theo pháp luật. 

6) Nguyên tắc xét xử có hội thẩm nhân dân tham gia (Đ.128 
Hiến pháp 1992, Ð.16 Bộ luật tố tụng hình sự và Đ.4 Luật tổ 
chức tòa án nhân dân). Theo nguyên tắc này khi xét xử phải có 
hội thẩm nhân dân tham gia, qui định này nhằm thu hút sự 
tham gia của nhân dân vào hoạt động xét xử, củng cố mối liên 
hệ giữa tỏa án và nhân dân nhằm nâng cao tính khách quan, 
chính xác trong hoạt động xét xử. 

7) Nguyên tắc tòa án nhôn dân xét xử tập thể uà quyết định 
theo đa số. Hội đông xét xử sơ thẩm gồm một phẩm phán và hai 
hội thẩm nhân dân, trường hợp đặc biệt gồm hai thẩm phán và 
ba hội thẩm nhân dân. Hội đổng xét xử phúc thẩm gồm ba 
thẩm phán, trường hợp đặc biệt có thể thêm hai hội thẩm nhân 
dân. Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa hình sự tòa án 
nhân dân tối cao, tòa án quân sự trung ương gồm ba thẩm 
phán; nếu Uỷ ban thẩm phán hoặc hội đồng thẩm phán giám 
đốc thẩm hoặc tái thẩm xét xử thì số thành viên xét xử phải 
chiếm hai phần ba tổng số các thành viên của Uỷ ban thẩm 


240 


phán. Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Uỷ ban thẩm 
phán hoặc Hội đồng thẩm phán phải được quá nửa tổng số 
thành viên tán thành thì mới có giá trị. 

8) Nguyên tắc xét xử công khai. Tất cả các vũ án phải được 
xét xử công khai, mọi công dân đều có quyền được tham dự 
phiên tòa. Trường hợp vụ án có liên quan đến bí mật quốc gia 
hoặc xâm phạm nghiêm trọng đến đạo đức xã hội thì được xét 
xử kín nhưng phải tuyên án công khai. Xét xử công khai có ý 
nghĩa tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, tạo điểu 
kiện để nhân dân giám sát hoạt động xét xử của tòa án, thông 
qua đó để cao trách nhiệm của tòa án cũng như của thẩm phán 
và hội thẩm nhân dân. 

9) Nguyên. tắc bảo đảm quyên bình đẳng trước tòa án (Ð.90 
Bộ luật tố tụng hình sự). Theo nguyên tắc này kiểm sát viên và 
những người tham gia tố tụng đều được quyền bình đẳng trong 
việc đưa ra chứng cứ, bình đẳng đưa ra yêu cầu và bình đẳng 
trong việc tranh luận trước tòa. Hội đông xét xử là trọng tài cho 
bên buộc tội và gỡ tội đưa ra các quyết định xử lý vụ án đúng 
người, đúng tội. : 

— 10) Nguyên tắc bảo đảm sự phối hợp giữu các cơ quan tiến 
hành tố tụng uới cơ quan khác của nhà nước Luật tố tụng hình 
sự quy định các cơ quan nhà nước trong phạm vi trách nhiệm 
của mình phối hợp với các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa 
án trong việc đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. Khi có 
tội phạm 'xảy ra trong cơ quan, xí nghiệp của mình thì không 
được giữ lại để xử lý nội bộ mà phải kịp thời thông báo ngay cho 
các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền biết. Các cơ quan 
nhà nước phải chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của các 
cơ quan tiến hành tố tụng. Trong quá trình tiến hành tố tụng . 
các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án phải tìm ra các nguyên 
nhân, điều kiện phạm tội và để ra các biện pháp khắc phục. Các 


241 - 


__ œđ quan được yêu cầu phải trả lời cho cơ quan tiến hành tố tụng 
"biết những biện pháp đã thực hiện để khắc phục những vấn đề 
liên quan đến việc phát sinh tội phạm. 


IX.2.3. Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình 
sự 


Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự có các loại chủ thể 
sau đây tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng hình sự : 

1. Các cơ quan tiến hành tố tụng 

1) Các cơ quan điều tra —_ 
_—_ Pháp lệnh tổ chức điểu tra hình sự ban hành ngày 
04/4/1989 quy định các cơ quan điều tra gồm : cơ quan điều tra 
thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân, cơ quan điều tra thuộc lực - 
lượng an ninh nhân dân, cơ quan điều tra thuộc viện kiểm sát 
nhân dân, cơ quan điều tra quân đội nhân dân. Ngoài các cơ 
quan điều tra nói trên một số các cơ quan khác được thực hiện 
một số hoạt động điều tra như : cơ quan hải quan, kiểm lâm, bộ 
đội biên phòng. Nhiệm vụ của các cơ quan điều tra là tiến hành 
điều tra tất cả các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do pháp 
- luật quy định để xác định tội phạm và người phạm tội, lập hồ sơ 
để nghị truy tố, tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu 
cầu các tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tột 
phạm. Trong quá trình điều tra, cơ quan điểu tra có các quyền : 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành các hoạt động điều tra, 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế và biện pháp ngăn chặn của tố 
tụng hình sự, làm biên bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 
nếu có đủ chứng cứ để xác định có tội phạm và người phạm tội. 

2) Viện kiểm sát 

Viện kiểm sát tham gia hoạt động tố tụng với hai chức năng 
là kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, 
xét xử, chấp hành án hình sự và thực hiện quyền công tố nhà 


242 


nước. Để thực hiện được các Tn năng đó viện kiểm sát có các 
quyên uà nghĩa uụ : : 

+ Ở giai đoạn điều tra : phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết 
định khởi tố, để ra các yêu cầu trong giai đoạn 'điều tra, có 
quyền trực tiếp hỏi cung bị can khi thấy'cần thiết, có quyền phê 
chuẩn hay không phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều 
tra, hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của cơ quan điều tra, 
có quyền ra các quyết định cần thiết đối với vụ án như : ấp 
dụng, thay thế, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn của tố tụng 
hình sự, có quyền yêu cầu thủ trưởng cơ quan điều ‡ra thay đổi 
điều tra viên khi vi phạm pháp luật; khi kết thúc điều tra có. 
quyển truy tố bị can trước tòa án bằng cáo trạng, trả lại hồ sơ 
để cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc 
tạm đình chỉ vụ án. 

+ Ở giai đoạn xét xử : tham gia phiên tòa để kiểm sát việc. 
tuân theo pháp luật trong quá trình xét xử, đồng thời làm 
nhiệm vụ công tố nhà nước, trình bày cáo trạng và các kết luận 
của mình trước tòa, ra kháng nghị đối với các bản án và quyết 
định của tòa án khi chưa có hiệu lực pháp luật để xử lại -theo 
trình tự phúc thẩm và kháng nghị của các bản án, quyết định 
của tòa án đã có hiệu lực theo trình tự giám đốc thẩm và tái 
thẩm. 

+ Ở giai đoạn thi hành án : tham gia hội đồng thi hành án 
tử hình, đề nghị tòa án hoãn chấp hành hình phạt tù trong 
những trường hợp luật định, tham gia vào hội đồng xét giảm 
thời bạn hoặc miễn chấp hành hình phạt thể hiện bằng văn bản . 
về đơn xin xóa án với tòa án. 

ở) Tòa án : 

Tòa án là cơ quan xét xử duy nhất của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ xét xử đúng người, đúng 
tội, đúng pháp luật, bảo đảm lợi ích hợp pháp của những người 


243 


tham gia tố tụng theo luật định. Khi xét xử, tòa án chỉ tuân 
theo pháp luật và có quyền đưa ra một trong các quyết định sau 
đây : 

+ Đưa vụ án ra xét xử nếu thấy có đủ chứng cứ. 

+ Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. 

+ Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án. 

+ Áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, 
có quyền ra các quyết định cần thiết khác theo quy định của 
pháp luật như : quyết định trả tự do cho bị cáo ngay sau khi 
tuyên án. 

+ Xử lại các bản án theo trình tự phúc thẩm hoặc giám đốc 
thẩm, tái thẩm. 


+ Đưa các bản án có hiệu lực ra thi hành và theo dõi việc thi 
hành án. 

2. Người tiến hành tố tụng 

1) Điều tra viên là ngừơi trực tiếp tiến hành các hoạt động 
điều tra trong tố tụng hình sự. Điều tra viên phải có các tiêu 
chuẩn : có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, có 
kiến thức pháp lý cần thiết, có khả năng và kinh nghiệm điều 
tra. Khi tiến hành điều tra, điều tra viên có quyền áp dụng mọi 
biện pháp mà luật tố tụng hình sự quy định để hoàn thành 
nhiệm vụ của mình, có quyển kiến nghị với thủ trưởng cơ quan 
điều tra về các biện pháp thuộc thẩm quyền của họ như : quyết 
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định áp dụng, thay đổi 
hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, có quyền ưu tiên đi lại 
trên các phương tiện giao thông khi làm nhiệm vụ, trong trường 
hợp cần thiết có quyền trưng dụng phương tiện và người điều 
khiển phương tiện. 

2) Kiểm sát uiên là người tiến hành tố tụng để kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật và thực hiện quyền công tố. Kiểm sát viên 


244 


có các tiêu chuẩn : là công dân Việt Nam, trung thành với tổ 
quốc và có năng lực pháp lý. 

Kiểm sát viên tham gia tố tụng theo sự phân công của viện 
trưởng viện kiểm sát cùng cấp và chịu trách nhiệm trước Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Luật tố tụng hình sự 
quy định kiểm sát viên có quyền : để ra yêu cầu điều tra, trả lại 
hồổ sơ và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, 
kiểm sát việc khám xét, khám nghiệm hiện trường, tham gia 
phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, tham gia việc thi hành án tử 
hình, phát biểu về việc giảm hạn tù hoặc miễn chấp hành hình 
phạt... 

3) Thẩm phán là người được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm 
nhiệm vụ xét xử. Thẩm phán có tiêu chuẩn là công dân Việt 
Nam trung thành với tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, có kiến thức 
pháp lý cần thiết, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã 
hội chủ nghĩa. Khi xét xử, thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật. Thẩm phán là chủ tọa phiên tòa có quyền điều khiển 
phiên tòa và đọc bản án. 

4) Hội thẩm nhân dân là người thay mặt nhân dân tham 
gia vào công việc xét xử của tòa án. Hội thẩm nhân dân phải là 
công dân Việt Nam, trung thành với tổ quốc, được hội đồng 
nhân dân cùng cấp bầu theo sự giới thiệu của Mặt trận tổ quốc. 
Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử tại phiên tòa sơ thẩm, khi 
cần thiết có thể tham gia xét xử phúc thẩm. Khi tham gia xét 
xử, hội thẩm ngang quyền với thẩm phán. 

5) Thư ký phiên tòa là cán bộ tòa án tham gia phiên tòa để 
ghi chép biên bản phiên tòa xét xử và làm những nhiệm vụ 
khác như : kiểm tra và báo danh sách những người được triệu 
tập đến phiên tòa, kiểm tra xem bị cáo đã được tống đạt quyết 
định xét xử và cáo trạng đúng pháp luật chưa. 

Để đảm bảo tính vô tư, khách quan, Ð.28 Bộ luật tố tụng 


245 


hình sự quy định những trường hợp người tiến hành tố tụng 

phải từ chối việc tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi và các trình 

tự thủ tục thay đổi. Những trường hợp phải thay đổi người tiến 
hành tố tụng là : 

e - Họ đồng thời là người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân 
sự, người có quyền và lợi ích liên quan đến vụ án, là người 
đại diện hợp pháp, người thân thích của những người đó 
hoặc của bị can, bị cáo. 

e - Họ tham gia với tư cách người bào chữa, người làm chứng, 
người phiên dịch, người giám định trong vụ án đó. 

e Có những căn cứ khác cho rằng họ không vô tư trong khi 
làm nhiệm vụ. 

e Họ không đồng thời giữ vai trò của người tiến hành tố tụng 
khác trong cùng một vụ án. 

Người có quyền đề nghị thay đổi ngừơi tiến hành tố tụng là 
kiểm sát viên, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, 
bị đơn dân sự và người đại diện hợp pháp của họ, người bào 
chữa. 

3. Người tham gia tố tụng 

1) Ba can, b¿ cáo : BỊ can là người đã thực hiện hành vi có 
dấu hiệu tội phạm và đã có quyết định của người có thẩm quyền 
khởi tố với tư cách bị can. Bị cáo là người đã có quyết định đưa 
ra xét xử tại tòa án. 

Khi tham gia tố tụng bị can, bị cáo có các quyền : 

e được biết khởi tố về tội gì; 

e nhận bản quyết định khởi tế và được giải thích các 

quyền và nghĩa vụ; 

e nhận bản sao quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn; 


e đưa ra các chứng cứ và yêu cầu; 


246 


e© khiếu nại các quyết định của cơ quan điều tra, viện 

kiểm sát; 

e_ xin thay đổi người tiến hành tố tụng; 

e _ tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa; 

e nhận bản kết luận điều tra, cáo trạng; 

e _ được thông báo về nội dung quyết định giám định; 

e© nhận quyết định đưa ra xét xử chậm nhất là 10 ngày 

trước khi xét xử; = văy 

e tham gia phiên tòa; 

e©_ nói lời sau cùng tại phiên tòa và kháng cáo đối với bản 

án sơ thẩm của tòa án. . 
Bên cạnh các quyền đó bị can, bị cáo có các nghĩa 0ụ : 
e© phải có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố 
tụng; 
e không sử dụng các biện pháp bào chữa trái pháp luật; 
e chấp hành các biện pháp ngăn chặn mà cơ quan tiến hành 
tố tụng áp dụng; tuân thủ kỷ luật tại phiên tòa. 

2) Người bị tạm giữ là người bị bắt trong trường hợp khẩn 
cấp hoặc phạm tội quả tang và đã có quyết định tạm giữ nhưng 
chưa bị khởi tố với tư cách bị can. Khi tham gia tố tụng họ có 
các quyền : được biết lý do bị bắt giữ, được giải thích các quyền 
và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố tụng; được trình bày lời 
khai và đưa ra các yêu cầu; được khiếu nại về việc tạm giữ và 
các quyết. định khác có liên quan đến tạm giữ và phải thực hiện 
nghiêm chỉnh các quy định về chế độ tạm giữ. 

3) Người bào chữa là người tham gia tố tụng với tư cách bảo 
vệ lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và những người tham gia. 
tế tụng khác. Người bào chữa có thể là luật sư, bào chữa viên 
nhân dân hoặc những người khác được tòa án chấp nhận. 


247 


Người bào chữa có quyền : 

e_ có mặt khi hỏi cung bị can; 

e nếu được điều tra viên đồng ý thì được hỏi cung bị can và có 
mặt trong các trường hợp điều tra khác; 

« được để nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám 
định, người phiên dịch theo quy định của pháp luật; 

e được đưa ra các chứng cứ và yêu cầu; được đọc hồ sơ vụ án 
và được ghi chép những điều cần thiết khi kết thúc điều tra; 

e« được gặp bị can, bị cáo khi tạm giam và tham gia xét hỏi, 
tranh luận tại phiên tòa; 

e khiếu nại các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và 
kháng cáo trong trường hợp bị cáo là người chưa thành niên, 
người có nhược điểm về thể chất, tỉnh thần hoặc được ủy 
quyền. 

Người bào chữa có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp của bị 
can, bị cáo hoặc người tham gia tố tụng khác, tôn trọng pháp 
chế và không được tiết lộ những bí mật mà mình biết khi làm 
nhiệm vụ. , 

4) Người b¡ hợi là người bị thiệt hại về vật chất. hoặc tỉnh 
thần do hành vi phạm tội gây ra. Người bị hại chỉ có thể là cá 
nhân chứ không phải pháp nhân. Nếu người bị hại là người 
chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về thể chất, tỉnh 
thần thì người đại diện hợp pháp của họ được tham gia tố tụng 
để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đó. 

5) Nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức xã 
hội bị thiệt hại về vật chất do tội phạm gây ra và có đơn yêu 
cầu bồi thường thiệt hại. 

6) Bị đơn dân sự là cá nhân, cd quan hoặc tổ chức xã hội 
mà pháp luật quy định phải có trách nhiệm vật chất đối với 


248 


thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. 

7) Người có quyền lợi uè nghĩa uụ liên quan đến uụ án là 
người có quyền lợi, nghĩa vụ bị ảnh hưởng bởi các quyết định 
của tòa án. $ 

8) Người bảo uệ quyên lợi của đương sự là người tham gia 
tố tụng để bảo vệ quyển lợi của người bị hại, nguyên đơn dân 
sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. 

9) Người làm chứng là người biết các sự việc, hiện tượng, 
tình tiết liên quan đến vụ án và được cơ quan tiến hành tố 
tụng triệu tập để khai báo những sự việc cần xác minh trong vụ 
án. 

10) Người giám định là người có kiến thức cần thiết về 
giám định do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu. 

11) Người phiên dịch là người biết các ngôn ngữ khác có 
khả năng dịch chúng ra tiếng Việt và ngược lại, được các cơ 
quan tiến hành tố tụng yêu cầu tham gia tố tụng trong những 
trường hợp có người tiến hành tố tụng không sử dụng tiếng 
Việt. 

Các quyền và nghĩa vụ của người bị hại, nguyên đơn dân 
sự, bị đơn dân sự, người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan 
đến vụ án, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người làm 
chứng, người giám định, người phiên dịch, theo thứ tự được quy 
định từ Ð. 39 đến Đ.4õ5 Bộ luật tố tụng hình sự. 


IX..4. Các giai đoạn của hoạt động tố tụng hình sự 
1. Khởi tố uụ án hình sự 


Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, 
trong đó các cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có 
dấu biệu tội phạm để ra quyết định khởi tố hay không khởi tố 
vụ án hình sự. Giai đoạn này được bắt đầu từ khi các cơ quan có 


249 


thẩm quyền nhận được tin báo hoặc tố giác về tội phạm và kết 
thúc khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

Các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự là cơ 
quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, đơn vị bộ đội biên phòng, 
cơ quan hải quan, kiểm lâm. Theo Ð. 83 Bộ luật tố tụng hình sự 
căn cứ để khởi tố vụ án hình sự là khi thu thập được chứng cứ 
xác định có dấu hiệu tội phạm và căn cứ đó được thể hiện ở tố 
giác của công dân về tội phạm; tin báo về tội phạm của các cơ 
quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội; tin báo về tội phạm trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; cơ quan điều tra, kiểm sát, 
tòa án, đơn vị bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm trực tiếp 
phát hiện dấu hiệu tội phạm; người phạm tội tự thú. 

Khi œ tin báo tố giác về tội phạm,cơ quan có thẩm quyền 
phải tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật và được sử 
dụng các biện pháp của luật tố tụng hình sự quy định để kiểm 
tra, bổ sung các tin tức về tội phạm nhằm xác định có hay 
không có dấu hiệu về tội phạm. Trong thời hạn 20 ngày kể từ 
khi nhận được tin báo hoặc tố giác về tội phạm cơ quan có thẩm 
quyền phải ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình 
sự. Trong trường hợp phức tạp, có nhiều tình tiết thì có thể được 
kéo dài hớn nhưng không quá 2 tháng. 

9. Điệu tra uụ án hình sự 

Trong giai đoạn này các cơ quan điều tra áp dụng mọi biện 
pháp do luật tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và 
người thực hiện hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc xét xử của 
tòa án. Nhiệm vụ của giai đoạn điều tra là : xác định tội phạm 
và người thực hiện tội phạm; xác định thiệt hại do tội phạm gây 
ra; xác định nguyên nhân và điều kiện bhạm tội, yêu cầu cơ 
quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và ngăn 
ngừa. Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự thuộc các cơ quan 
điều tra. Các cơ quan hải quan, kiểm lâm, đơn vị bộ đội biên 


2ã0 


phòng được thực hiện một số các họat động điều tra. Các cơ 
quan điều tra được tiến hành các hoạt động : khởi tố bị can và 
hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm chứng, người bị hại; 
đối chất; nhận dạng; khám xét người, nhà ở, đồ vật, thư tín; thu 
giữ; tạm giữ; kê biên tài sản; khám nghiệm hiện trường; khám 
nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra; giám định. Khi kết thúc 
điều tra cơ quan điều tra làm bản két luận điều tra và đề nghị 
truy tố nếu có đủ chứng cứ, hoặc đình chỉ điều tra nếu có một 
trong các căn cứ quy định tại Ð. 89 Bộ luật tố tụng hình sự hay 
đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can là 
người thực hiện tội phạm. 

3. Xét xử sơ thẩm án hình sự 

Xét xử sơ thẩm thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân 
huyện, tòa án quân sự khu vực đối với các vụ án mà Bộ luật 
_hình sự quy định từ 7 năm tù trở xuống trừ các tội quy định ở 
Mục A Chương ] và các tội quy định tại các Đ.89 - 93, 101 lộ 
-_ khoản 8), 102, 179, 231, 232 Bộ luật hình sự. Tòa án nhân dân - 
cấp tỉnh, tòa án quân sự quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án 
không thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện và tòa 
án quân sự khu vực hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền của 
cấp dưới mà lấy lên để xét xử. Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối 
cao, Tòa án quân sự trung ương xét xử sơ đồng thời là chung 
thẩm những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Tòa án 
quân sự xét xử những vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, 
công nhân viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời 
gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng chiến đấu, 
dân quân tự vệ và những'người khác được tập trung làm nhiệm 
vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý, thường dân 
phạm tội có liên quan đến bí mật quân đội hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho quân đội. 


Giai đoạn xét xử sơ thẩm được bắt đầu từ khi tòa án nhận 


251 


được hồ sơ vụ án do viện kiểm sát chuyển sang. Trước khi mở 
phiên tòa có £hời gian chuẩn. b¿ là 45 ngày đối với tội ít nghiêm 
trọng và 3 tháng đối với tội nghiêm trọng. Đối với những vụ án 
phức tạp chánh án có thể quyết định kéo dài thêm nhưng không 
quá 30 ngày. Trong thời hạn này tòa án nghiên cứu hồ sơ và 
chuẩn bị những điều kiện cần thiết để mở phiên tòa. 

Trình tự xét xử tại phiên tòa gồm các khâu : khai mạc, xét 
hỏi, tranh luận trước tòa, nghị án và tuyên án. Quá trình xét xử 
được thực hiện theo nguyên tắc xét xử trực tiếp bằng lời nói và 
liên tục, và chỉ xét xử những bị cáo, những hành vi theo tội 
danh mà viện kiểm sát truy tố và tòa án đã có quyết định đưa: 
ra xét xử. Khi kết thúc hội đồng xét xử ra bản án hoặc các 
quyết định. 

4. Xét lại bản án uà quyết định chưa có hiệu lực pháp 
luật theo thủ tục phúc thẩm 


Phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại 
những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp 
luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. 

Quyển kháng cáo thuộc về bị cáo, người bào chữa, người bị 
hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện hợp 
pháp của họ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ 
án. Quyền kháng nghị thuộc về viện kiểm sát cùng cấp với tòa 
án sơ thẩm và viện kiểm sát cấp trên. Thời hạn kháng cáo là 15 
ngày kể từ ngày tuyên án. Việc kháng cáo quá hạn có thể được 
chấp nhận nếu có lý do chính đáng. Thời hạn kháng nghị của 
viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của viện kiểm sát cấp trên 
là 30 ngày kể từ ngày tuyên án. - 

“Trong trường hợp bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp 
luật bị kháng cáo, kháng nghị, tòa phúc thẩm trong thời hạn từ 
60 đến 90 ngày kể từ khi nhận được hổ sơ vụ án phải quyết 
định mở phiên tòa. Hội đồng xét xử chỉ xử lại những phần bị 


252 


kháng cáo, kháng nghị trong bản án của tòa sơ thẩm, nhưng 
trên cơ sở xem xét toàn bộ vụ án. Tòa phúc thẩm có thể ra một  ' 
trong các quyết định sau : bác kháng cáo, kháng nghị giữ 
nguyên bản án sơ thẩm; sửa án sơ thẩm; hủy án sơ thẩm để 
điều tra hoặc xét xử lại; hủy án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 

ð. Thi hành bản án uà quyết định của tòa án là giai 
đoạn hoạt động tố tụng của các cơ quan công an, kiểm sát, tòa 
án, các cơ quan nhà nước khác và tổ chức xã hội được Nhà nước 
trao quyền nhằm bảo đảm cho bản án và quyết định có hiệu lực 
của tòa án được thi hành một cách chính xác, kịp thời. 

Chỉ có những bản án và quyết định của tỏa án đã có hiệu 
lực pháp luật mới được đưa ra thi hành, trừ trường hợp bản án 
tuyên một người là không phạm tội hoặc tuyên một hình phạt 
bằng hoặc thấp hơn thời hạn họ bị tạm giam. Việc thi hành các 
loại hình phạt phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 
Trong quá trình cải tạo, để động viên, giáo dục người phạm tội 
luật tố tụng hình sự quy định việc giảm thời hạn và miễn chấp 
hành hình phạt đối với họ. 

6. Xét lại các bản án uà quyết định có hiệu lực pháp 
luật của tòa án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm 

Để bảo đảm tính khách quan trong quá trình giải quyết vụ 
án hình sự, trong trường hợp các bản án và quyết định của tòa 
án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện ra sai lầm về pháp 
luật thì được xử lại theo trình tự giám đốc thẩm, phát hiện ra 
các tình tiết mới làm thay đổi tính chất của vụ án thì được xét 
xử lại theơ trình tự tái thẩm. 

Quyền kháng nghị đối vói các bản án và quyết. định có hiệu 
lực pháp luật để xét xử lại theo trình tự giám đốc thẩm, tái 
thẩm thuộc thẩm quyền của những người có thẩm quyền của cơ 
quan kiểm sát và tòa án. 


Khi xét xử tái thẩm, giám đốc thẩm phải theo đúng trình 
tự, thủ tục pháp luật quy định. 


253 


Chương X 


LUẬT DÂN SỤ, LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỤ, 
LUẬT HÔN NHÂN VẢ GIA ĐỈNH 


X.1. LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 


X.1.1. Khái niệm luật dân sự và nguồn của luật dân 
sự Việt Nam 


1. Khái niệm luật dân sự 

Trong hệ thống pháp luật các nước cũng như trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam, pháp luật dân sự có vai trò quan 
trọng vì nó điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến các nhu 
cầu đa dạng, thiết thực trong đời sống hàng ngày của nhân dân. 
Đó là các quan hệ về tài sản và quan hệ nhân thân của cá 
nhân, pháp nhân và các chủ thể khác, được xác lập trên cơ sở 
nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và tự chịu trách nhiệm của 
các bên, dựa trên truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái 
._ trong sinh hoạt của cộng đồng. 

1) Đối tượng điêu chỉnh của luật dân sự 

Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là những quan hệ tài 
sản và các quan hệ nhân thân phát sinh trong quá trình sản 
xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa 
nhằm thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của các thành viên trong 
xã hội. 


2Bð4 


+ Quan. hệ tòi sớn là quan hệ giữa người với người thông 
qua một tài sản dưới dạng một tư liệu sản xuất, một tư liệu tiêu 
dùng hoặc dịch vụ tạo ra một tài sản nhất định.Tài sản trong 
luật dân sự Việt Nam được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm: tài 
sản, quyền về tài sản và nghĩa vụ về tài sản. Do vậy quan hệ 
tài sản do luật dân sự Việt Nam điều chỉnh rất phong phú, đa 
dạng. 

+ Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người 
không mang tính kinh tế, không tính được thành tiển, nó phát 
sinh do một giá trị tỉnh thần gắn liền với một người hoặc một tổ 
chức và không chuyển dịch được. Ví dụ : quyền được đứng tên 
trên các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình mà ngừơi đó 
là tác giả hay quyền bất khả xâm HE về nhãn hiệu hàng hóa 
của một xí nghiệp. 


Trong khoa học luật dân sự người ta chia quan hệ nhân . 
thân thành hai loại : 


+ Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản là những 
quan hệ gắn liền với tên gọi, danh sự, nhân phẩm, uy tín của 
công dân hoặc một tổ chức nhất định. Sở dĩ gọi như vậy là vì các 
giá trị tỉnh thần kể trên không làm phát sinh ở chủ thể của 
những giá trị ấy một lợi ích vật chất nào. 

+ Quan hệ nhân thân có liên quan đến tài sđn là những 
quan hệ nhân thân là cơ sở làm phát sinh quan hệ tài sản tiếp 
sau. Ví dụ, trong lĩnh vực quyển tác giả, quyền phát minh sáng . 
chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. Ở đây 
quan hệ nhân thân là cơ sở khẳng định rằng người sáng tạo ra 
tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có 
quyền đứng tên là tác giả của tác phẩm... Quyền này là quyền 
nhân thân không thể tách rời, chuyển dịch của người sáng tạo. 
Nhưng đồng thời với việc được thừa nhận là tác giả của tác 
phẩm người đó còn được hưởng một khoản thù lao (nhuận bút, 


255 


tiền thưởng...) theo luật định. Như vậy, lợi ích vật chất ở đây 
xuất phát từ một quan hệ nhân thân có trước. 

2) Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự 

Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là những biện 
pháp, cách thức mà nhà nước tác động lên các quan hệ tài sản, 
các quan hệ nhân thân làm cho các quan hệ này phát sinh, 
thay đổi hay chấm dứt theo ý chí của nhà nước. 

® Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự có đặc điểm : _ 

+ Bảo đảm sự bình đẳng về mặt pháp.lý giữa các chủ thể 
(các bên) tham gia các quan hệ pháp luật dân sự. 

+ Bảo đảm quyền tự định đoạt của các chủ thể (các bên) 
trong việc đưa đơn kiện trước tòa án yêu cầu bảo vệ các quyền 
lợi bị xâm hại hoặc đang bị tranh chấp (quyền khởi tố dân sự), 
trong việc tham gia các quan hệ pháp luật dân sự khác cũng 
như trong việc lựa chọn các biện pháp trong khuôn khổ pháp 
luật đã quy định để thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự. 

+ Truy cứu trách nhiệm tài sản của những người có hành vi 
gây thiệt hại cho người khác nếu có đủ điều kiện luật quy định 
về việc bổi thường thiệt hại. 

Như vậy, luật dân sự Việt Nam là một ngành luật độc lập 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy 
phạm pháp luật dân sự do Nhà nước ban hành nhằm điều 
chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân dân dựa trên 
nguyên tắc bình đẳng về mặt pháp lý, quyển tự định đoạt, 
quyền khởi kiện dân sự và trách nhiệm tài sản của những người 
tham gia quan hệ đó. 

2. Nguồn của luật dân sự Việt Nam 

Nghiên cứu lịch sử phát triển của luật dân sự Việt Nam cho 
thấy nguên của luật dân sự bao gồm : 


256 


© Những quy định cơ bản mang tính nguyên tắc của Hiến 

pháp; ï 

se Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam-nguồn cơ bản nhất của ngành luật dân sự; 

e Các đạo luật khác như : Luật đất đai, Luật hôn nhân gia 
đình, Luật công ty, các luật uê doanh nghiệp có chứa đựng các quy 
phạm pháp luật dân sự; 

_—œ Các văn bản dưới luật như : pháp lệnh, sốc lệnh, nghị 
định, thông tư có chứa đựng các quy phạm pháp luật dân sự; 
: e Điêu ước hoặc hiệp định quốc tế mà nước ta tham gia, 

se Tập quán giao lưu dân sự; 

e Tịnh thần hợp lý, hợp tình, lễ công bằng xã hội. 

Theo nguyên tắc chung, trong các nguồn được nêu theo thứ 
tự ở trên chúng ta chỉ được áp dụng các loại nguồn đứng kế sau 
nếu như các nguồn đứng kế trước không chứa đựng các quy 
phạm pháp luật dân sự điều chỉnh những tranh chấp dân sự 
đang diễn ra. 

X.1.2. Quan hệ pháp luật dân sự 


1. Khái niệm uà đặc điểm của quan hệ pháp luật dân 
sự 

Quan hệ pháp luật dân sự /à hình thức pháp lý của những 
quan hệ tài sản uà quan hệ nhân thân xuất hiện trên cơ sở các 
quy phạm pháp luật dân sự. Các quy phạm pháp luật dân sự 
quy định cho các bên tham gia quan hệ xã hội đó có thể hoặc 
cần phải thực hiện những hành ui nhất định phù hợp uới dợi ích 
của Nhà nước; quy định cho họ những quyển uà nghĩa uụ pháp 
lý cũng như những trách nhiệm dân sự nếu không thực hiện các 
quyển uà nghĩa uụ đó hoặc có hành u¿ uí phạm quyền 0ò lợi ích 
hợp pháp của bên kia. Nhưng các quyền và nghĩa vụ pháp lý chỉ 


257 


xuất hiện khi có những sự kiện pháp lý cụ thể với những chủ thể 
nhất định mà quy phạm pháp luật dân sự đã dự liệu. 

Ngoài các đặc điểm của quan hệ pháp luật nói chung, quan 
hệ pháp luật dân sự còn có những đặc điểm riêng sau : 

- Tính ý chí : ý chí của Nhà nước và ý chí của các bên tham 
_ gia quan hệ pháp luật đó. 

- Là quan hệ bình đẳng giữa những người tham gia. 

- Được bảo đảm và duy trì bằng sự cưỡng chế của Nhà 
nước. 

2. Cơ cấu của quan hệ pháp luật dân sự 

Quan hệ pháp luật dân sự có ba bộ phận cấu thành là chủ 
thể, khách thể và nội dung. 

1) Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là những người 
tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự mang quyền và nghĩa 
vụ trong quan hệ đó. Người nói ở đây bao gồm cá nhân, pháp 
nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác, trong đó hộ gia đình và tổ hợp 
tác là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự. 

Tuy nhiên, do tính chất, đặc điểm và nội dung của các loại 
quan hệ xã hội, mỗi chủ thể nói trên chỉ có thể tham gia vào 
những quan hệ pháp luật dân sự nhất định. Có một số quan hệ 
pháp luật dân sự chủ thể chỉ có thể hoặc là cá nhân, hoặc là 
pháp nhân, hoặc là hộ gia đình, hoặc tổ hợp tác. 

Trong quan hệ pháp luật dân sự chủ thể mang quyền bao 
giờ cũng được xác định cụ thể, còn chủ thể mang nghĩa vụ thì 
không phải trong mọi trường hợp đều được xác định được, ví dụ. 
trong quan hệ pháp luật sở hữu. 

Sau đây chúng ta xem xét những nét cơ bản nhất của các 
chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. 

+ Có nhân là chủ thể phổ biến của quan hệ pháp luật dân 


258 


sự, bao gồm : công dân Việt Nam, người nước ngoài, người 
không có quốc tịch sống ở Việt Nam. Nhưng để trở thành chủ 
thể quan hệ pháp luật dân sự cá nhân phải có năng lực pháp 
luột, nghĩa là phải có khả năng có quyền dân sự và nghĩa vụ 
dân sự - khả năng trở thành người tham gia vào các quan hệ 
pháp luật dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, khác 
với nhiều ngành luật khác, xuất hiện khi con người sinh ra và 
chấm dứt khi con người chết. (trừ trường hợp chết theo xác định 
của toà án). 

Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự được pháp luật 
quy định, cá nhân phải tiến hành những hành vi nhất định. 
Khả năng của cá nhân bằng hành u¡ của mình xác lập quyên uò 
nghĩa uụ dân sự theo pháp luật là năng lực hành ui dân sự của 
cá nhân. 

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân bao gồm măng lực 
bằng ý chí của mình quyết định tham gia vào những giao dịch 
dân sự nhất định, bằng hành vi của bản thân để thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật dân sự đã tham 
gia, và năng lực phải gánh chịu trách nhiệm dân sự do hành vi 
vi phạm pháp luật của mình gây ra. 

Theo pháp luật hiện hành xăng lực hành ui dân sự của cá 
hân được chia làm 3 nhóm : năng lực hành vi dân sự CỦa người 
thành niên (những người từ đủ 18 tuổi trở lên và có sự phát. 
triển bình thường về trí tuệ); năng lực hành vi dân sự của người 
chưa thành niên (những người từ đủ O6 tuổi đến dưới 18 tuổi 
mà trí tuệ phát triển bình thường); người không có năng lực. 
hành vi dân sự (người chưa đủ 6 tuổi). 

Người mất năng lực hành vi là người mắc các chứng bệnh 
làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. 

+ Pháp nhân là khái niệm chỉ những tổ chức như doanh 
nghiệp, công ty, nông lâm trường, hợp tác xã, các tổ chức xã 


259 


hội... tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự với tư cách là 
những chủ thể độc lập, riêng biệt. 
Một tổ chức để được công nhận là pháp nhân phải có đầy đủ 
các điều biện sau: 
e Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, 
đăng ký hoặc công nhận; 

e Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 

e_ Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và chịu trách 
nhiệm bằng tài sản đó; 

e Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách 
độc lập. 

+ Hộ gia đình uà tổ hợp tác là hai chủ thể hạn chế, chủ thể 
đặc biệt trong quan hệ pháp luật dân sự. Sự tồn tại khách quan 
của kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác quy định sự tổn tại của hai 
chủ thể này trong quan hệ dân sự. Nhưng chúng không tham 
gia một cách rộng rãi vào các quan hệ dân sự nên được gọi là 
những chủ thể hạn chế, chủ thể đặc biệt. | 

2) Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là các hành vì 
của chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự. 

3) Nội dung của quan hệ pháp luật dân sự 

Mọi quan hệ pháp luật đều là mối liên hệ pháp lý giữa các 
chủ thể tham gia vào các quan hệ đó : chủ thể của quyền và chủ - 
thể của nghĩa vụ. Vì vậy, nội dung dủa quan hệ pháp luật dân 
_ sự là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào 
các quan hệ đó. Quyền của bên này bao giờ cũng tương ứng với 
nghĩa vụ của bên kia tạo thành một thể thống nhất trong một 
quan hệ pháp lưật dân sự cụ thể. Không có nghĩa vụ của một 
bên thì không có quyền của bên kia và ngược lại. 

+ Quyền dân sự là cách xử sự được phép của người có quyền 
năng. Trong những quạn hệ pháp luật dân sự khác nhau quyền 


260 


dân sự của các chủ thể có nội dung khác nhau. Chủ thể có 
quyển trong các quan hệ pháp luật dân sự có thể thực hiện 
những hành vi khác nhau phù hợp với nội dung, mục đích của 
quyền năng đó. Cụ thể : 

_~ Có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt những vật thuộc 
sở hữu của mình trong khuôn khổ mà pháp luật quy định để 
thỏa mãn nhu cầu sản xuất hay tiêu dùng; 

- Có quyền yêu cầu người khác thực hiện hoặc không thực 
hiện những hành vi nhất định (trả tiển, thực hiện một công 
việc, chuyển giao một vật, không làm điều gì cản trở chủ sở hữu 
thực hiện quyền sở hữu của họ); 

- Khi các quyển dân sự bị vi phạm, chủ thể có quyền sử 
dụng các biện pháp bảo vệ mà pháp luật cho phép như tự bảo 
vệ, áp dụng các biện pháp tác động khác... hoặc yêu cầu cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền dân sự của mình như 
kiện ra tòa, khiếu nại đến ủy ban nhân dân... 

+ Nghĩa uụ dân sự là cách xử sự bắt buộc của người có 
nghĩa uụ. Các cách xử sự này cũng rất khác nhau tùy theo từng 
quan hệ pháp luật dân sự cụ thể. Các quy phạm tùy nghỉ (một 
loại quy phạm pháp luật dân sự) cho phép các chủ thể lựa chọn 
cách xử sự, phát huy đầy đủ quyền tự định đoạt. Còn các quy 
phạm mệnh lệnh dưới dạng cấm hoặc bắt buộc "phải làm" có 
một ý nghĩa đặc biệt. Từ các quy phạm này phát sinh nghĩa vụ 
của các bên trong quan hệ pháp luật dân sự đó. Ví dụ, có quy 
định rằng hợp đồng dân sự được giao kết theo nguyên tắc tự 
nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Đây là nghĩa 
vụ do luật pháp quy định cho tất cả các chủ thể khi giao kết. hợp 
đồng dân sự, nghĩa vụ của họ đối với Nhà nước, đối với xã hội 
nói chung. 

Thông thường trong các quan hệ phápn,luật dân sự, nghĩa 
vụ một chủ thể bao giờ cũng tương ứng với quyền của một chủ 


261 


thể khác. Nghĩa vụ của một chủ thể nhằm thỏa mãn yêu cầu 
của chủ thể bên kia. Người có nghĩa vụ có thể phải thực hiện 
một hành vi nhất định : trả tiền trong mua - bán, vay, mượn, 
khoán việc; thực hiện công việc trong khoán việc hoặc bổi 
thường thiệt hại, chuyển giao tài sản;... hoặc phải kiểm chế - 
không thực hiện những hành vi nhất định khi những hành vi 
này xâm phạm đến lợi ích của bên kia Qchông xâm phạm, cản 
trở sở hữu chủ thực hiện quyền sở hữu của họ, không thay đổi 
cấu trúc ngôi nhà khi thuê nhà...). Trong một số trường hợp nội 
dung của quan hệ pháp luật quy định người có nghĩa vụ có thể 
lựa chọn cách xử sự có lợi nhất cho họ (như bồi thường thiệt hại 
bằng tiền, bằng hiện vật hoặc sửa chữa đồ vật do hành vi của 
họ gây ra). Nếu người có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa 

vụ một, cách tự nguyện, họ sẽ bị cưỡng chế. thực hiện nghĩa vụ 
đó ; ; ngoài ra nếu không thực hiện nghĩa vụ mà gây ra thiệt hại 
họ còn phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra- 

X.1.3. Một số chế định quan trọng của luật dân sự 
Việt Nam 


Luật dân sự là hệ thống các quy phạm pháp luật dân sự 
điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân. Các 
quy phạm pháp luật dân sự hợp thành những chế định. Dưới 
đây là những chế định quan trọng hình thành trong luật dân sự 
Việt Nam. 

1. Chế định quyền sở hữu 

Sở hữu là một phạm trù binh tế hình thành và tôn tại một 
cách khách quan, phản ánh những quan hệ giữa các cá nhân, 
các tập đoàn, các giai cấp về việc chiếm giữ những của cải vật 
chất trong xã hội mà trước hết là các tư liệu sản xuất. Như vậy, 
sở hữu là một quan hệ xã hội được biểu hiện ở việc nắm giữ của 
cải vật chất thông qua quan hệ của sở hữu chủ một vật đối với 
người khác. 


262 


Khác với sở hữu, quyên sở hữu là một phạm trù pháp lý 
gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan 
hệ về sở hữu đối với các lợi ích vật chất trong xã hội. Theo nghĩa 
khách quan, quyển sở hữu được hiểu là hệ thống các quy phạm 
pháp luật do Nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh các quan hệ xã 
hội trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu 
sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội. Theo nghĩa chủ 
quan thì quyền sở hữu là cách xử sự của chủ sở hữu trong việc 
chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong phạm vi luật 
định. Những quyền chủ quan này xuất hiện dựa trên cơ sở các 
quy phạm pháp luật khách quan đã nói ở trên và do các quy 
phạm đó quyết định. 

Chế định về quyền sở hữu là chế định trung tâm, quan 
trọng nhất không những chỉ riêng cho luật dân sự mà còn cho 
cả hệ thống pháp luật. Đây là nhóm các quy phạm pháp luật 
xác nhận các hình thức sở hữu ở nước ta trong từng giai đoạn 
cách mạng cụ thể. Các hình thức sở hữu gồm : sở hữu nhà nước, 
sở hữu tập thể, sở hữu của các tổ chức chính trị - xã hội, sở hữu 
tư nhân và các loại sở hữu chung. Chế định này quy định về ' 
cách thức phát sinh, trình tự thực hiện và các phương pháp, 
hình thức nhằm bảo vệ quyền sở hữu. 

2. Chế định nghĩa uụ dân sự uà hợp đồng dân sự 

Chế định nghĩa vụ dân sự là chế định lớn nhất trong luật 
dân sự hình thành trên cơ sở chế định quyền sở hữu, bao gồm 
các quy định liên quan đến hợp đồng dân sự như quy định việc 
chuyển các tài sản và dịch vụ, các quyển và nghĩa vụ của các 
bên trong hợp đồng và điều chỉnh nó, quy định một số loại hợp 
- đồng thông dụng nhất. 

"Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc 

xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự" 
(Đ.314 Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt, 


263 


Nam). Khi các bên đã giao kết hợp đồng, mà một trong các bên 
không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các điều 
khoản hợp đồng gây thiệt hại cho bên tham gia giao kết hợp 
đồng thì họ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị 
thiệt hại do hành vi trái pháp luật trên gây ra. 

Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng là sự cưởng chế 
của nhà nước buộc bên vi phạm hợp đồng phải tiếp tục thực 
hiện đúng hợp đồng hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi 
không chấp hành hợp đồng, chấp hành không đúng, không đây 
đủ hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia. 

Luật dân sự có những quy định về điều kiện phát sinh 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại, ấn định mức bồi No ch thiệt 
hại, cách thức tiến hành việc bồi thường thiệt hại... 

Ngoài ra, trong chế định nghĩa vụ còn quy định người có 
hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại về tài sản, về danh dự, 
nhân phẩm hoặc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người 
khác, phải bồi thường thiệt hại. Đó là nghĩa vụ phát sinh do 
gây thiệt hại. 

Trách nhiệm dân sự phát sinh do gây thiệt hại là một quan 
hệ pháp luật trong đó bên bị thiệt hại (người có quyền, có quyền 
yêu câu bên gây thiệt hại (người có nghĩa uụ) phải bôi thường 
những thiệt hạt tài sản gây ra, còn bên gây thiệt hại có nghĩa uụ 
phải bồi thường thiệt hại đó cho người có quyền. 

Luật đân sự quy định điều kiện phát sinh trách nhiệm dân 
sự do gây thiệt hại, căn cứ miễn trách nhiệm dân sự, tính toán 
và ấn định mức bồi thường... 

Thông thường sự phát sinh quyền tài sản của một người và 
sự chấm dứt quyền tài sản ở người khác đối với một tài sản 
nhất định phải có lý do chính đáng và dựa trên cơ sở những căn 
cứ pháp lý nhất định như mua bán, vay mượn, tặng, cho, v.v... 
như trong quan hệ mua bán, người mất quyền sở hữu đối với 


AT) 


vật bán nhưng có quyền nhận được một số tiền; ngược lại, người 
mua phải trả tiền mua nhưng lại được quyền sở hữu đối với vật 
mua. Song có những trường hợp một người được lợi về tài sản 
mà không dựa trên một căn cứ pháp lý nào, nghĩa là các căn cứ 
chuyển quyển tài sản được pháp luật thừa nhận đó là việc được 
lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. 

Được lợi uê tài sản không có căn cứ pháp luật là việc một 
người được hưởng lợi về tài sản mà bản thân họ cũng như người 
bị thiệt hại không biết gì về việc họ được lợi hay bị hại. Ví dụ: A 
cho B vay 10.000 đ, nhưng khi trả do đếm nhầm B trả A 12.000 
đ, A không đếm lại đem cất đi và sau đó dùng vào việc tiêu 
dùng hàng ngày. Như vậy ở đây A là người được lợi về tài sản 
không có căn cứ pháp luật. 

Trách nhiệm phát sinh do được lợi uê tài sản không có căn 
cứ pháp luật lò một quan hệ phúóp luột trong đó một bên được 
lợi uê tài sản có nghĩa uụ phải bồi hoàn cho bên bia, người bị 
thiệt hại uề tài sản có một số tài sản tương đương uới món lợi uề 
tài sắn mà bên đó được lợi không có căn cứ pháp luật. 

Luật dân sự có những quy định cụ thể về trách nhiệm, điều 
kiện làm phát sinh trách nhiệm của những người được lợi về tài 
sản không có căn cứ pháp luật... 

3. Chế định quyền sở hữu trí tuệ uà chuyển giao công 
nghệ : 

Chế định này bao gồm các quy phạm pháp luật về quyền 
tác giả với tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, về quyền sở 
hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ. 

Quyên tác giả là tổng hợp các quyền nhân thân và quyền 
tài sản của tác giả bằng lao động sáng tạo của mình tạo ra tác 
phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. 

Tác giả là người bằng tài năng, trí tuệ của mình lao động 


265 


sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm, công trình. 

Các quy phạm pháp luật về quyền tác giả quy định về việc 
sáng tạo ra một tác phẩm của tác giả, trình tự công nhận quyền 
tác giả, các quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả, bảo hộ 
quyền tác giả. 

Quyền sở hữu công nghiệp được hiểu theo hai cách : 

- Theo nghĩa khách quan : quyền sở hữu công nghiệp là 
tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh và bảo vệ các quan 
hệ xã hội phát sinh trong quá trình sáng tạo và áp dụng các 
sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và bảo vệ 
các quyền lợi cá nhân, tổ chức sử dụng tên gọi xuất xứ hàng 
hóa. : 

- Theo nghĩa chủ quan : quyền sở hữu công nghiệp là các 

quyền dân sự của cá nhân hay phấp nhân là chủ thể của quyền 
_ sở hữu công nghiệp đối với các thành quả lao động sáng tạo như 
sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu 
hàng hóa, quyền ngăn chặn những hành vi xâm phạm hoặc 
cạnh lanh không lành mạnh đối với các quyền của những 
người tạo ra hoặc sử dụng hợp pháp các đối tượng đó. 

Quyền sở hữu công nghiệp thể hiện ở những quy phạm xác 
nhận quyền của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ của những đối 
tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu 
dáng công nghiệp...). 

. Về chuyển giao công nghệ bao gồm tổng hợp các quy phạm 
pháp luật quy định về đối tượng của chuyển giao công nghệ, các 
quan hệ về hợp đồng chuyển giao công nghệ và chất lượng công 
nghệ được chuyển giao, v.v.. 


4. Chế định quyền thừa kế 


Thừa kế là một loại quan hệ xã hội tồn tại khách quan 
trong đời sống xã hội thể hiện ở việc chuyển giao tài sản của 


266 


người đã chết cho những người còn sống. 

Thừa kế là một quan hệ pháp luật dân sự xuất hiện khi có 
sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật tương ứng đối với quan 
hệ xã hội về-thừa kế, trong đó các chủ thể tham gia vào quan hệ 
là những người được hưởng di sản của người chết theo một trình 
tự nhất định của luật, xác định nội dung quyền nhận hoặc 
khước từ hưởng di sản của người thừa kế đó. 

Trong chế định về quyền thừa kế gồm các quy định về trình - 
tự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, 
theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật... 


X.2. LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 


X.2.1. Khái niệm luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 


Về mặt pháp lý, gia đình là sự liên kết của nhiều người dựa ` 
trên cơ sở hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng, có quyền và 
nghĩa vụ về nhân thân và tài sản, cùng quan tâm chăm sóc, 
giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tỉnh thần, sinh đẻ và nuôi dậy 
con cái dưới sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội. 

Với ý nghĩa là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp 
luật của nhà nước ta, Luật hôn nhân - gia đình là hệ thống các 
quy phạm phóp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận 
điều chỉnh các quan hệ hôn nhân uà gia đình, bao gồm các quan 
hệ nhân thân uà quan hệ tài sản giữa uợ uà chồng, giữa cha mẹ 
bà các con Uà các thành uiên thân thuộc khác trong gia đình. 

1. Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân - gia đình 

Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình là các 
- quan hệ hôn nhân - gia đình. Những quan hệ này bao gồm hai 

nhóm : các quan hệ nhân thân và các quan hệ tài sản giữa các 
thành viên gia đình, trong đó các quan hệ nhân thân là chủ 


267 


đạo, có ý nghĩa quyết định tính chất và nội dung của các quan 
hệ tài sản. 

Yếu tố tình cảm gắn bó giữa các chủ thể là một đặc trưng 
của các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân - 
gia đình; chúng tồn tại lâu dài, bền vững; các quan hệ tài sẵn 
không mang tính đền bù và ngang giá (trong đó luật hôn nhân 
- gia đình chủ yếu điều chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng và 
nhóm quan hệ cấp dưỡng). 

9. Phương phúp điều chỉnh của luật hôn nhân - gia 
đình 

Phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân - gia đình có 
đặc điểm : 

+ Hệ thống quy phạm pháp luật hôn nhân - gia đình quy 
định sự gắn bó mật thiết tương ứng quyền và nghĩa vụ của chủ 
thể, quy định quyền đồng thời là nghĩa vụ. 

+ Yêu cầu các chủ thể khi thực hiện quyền, nghĩa vụ phải 
xuất phát từ lợi ích chung của gia đình. 

+ Các chủ thể không thể tự thỏa thuận nhằm thay đổi các 
quyền và nghĩa vụ theo luật định. 

+ Kết hợp giữa biện pháp cưỡng chế với giáo dục, hướng 
dẫn các chủ thể tuân thủ luật hôn nhân - gia đình. 

Chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 
chế độ hôn nhân mới, văn minh và tiến bộ,thể hiện qua những ` 

-nguyên tắc như : hôn nhân tự nguyện và tiến bộ; một vợ, một 
chồng; vợ chồng bình đẳng; bảo vệ quyền lợi của cha mẹ và các 
con; bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Đây là năm nguyên tắc cơ bản 
được ghi nhận trong Luật hôn nhân và gia đình đã được Quốc 
hội khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ 12 ngày 29/12/1986 và 
được Hội đồng nhà nước công bố ngày 03/01/1987. Luật hôn 
nhân và gia đình gồm 10 chương ð7 điều. 


268 


X.2.2. Quan hệ pháp luật hôn nhân - gia đình và các 
chế định cơ bản của Luật hôn nhân - gia đình Việt Nam 


Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình /è hừnh thức phép 
lý của các quan hệ hôn nhân uùò gia đình như quan hệ kết hôn, 
nhận nuôi con nuôi, ly hôn... xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh 
của các quy phạm pháp luật hôn nhân uà gia đình. 

Căn cứ làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp 
luật hôn nhân - gia đình là những sự kiện pháp lý. Ví dụ : kết 
hôn được ủy ban nhân dân công nhận, ghi vào số và cấp giấy 
chứng nhận kết hôn là sự kiện phát sinh quan hệ vợ - chồng. 
Các sự kiện pháp lý được chia thành hai nhóm : a) nhóm sự 
kiện làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật 
hôn nhân - gia đình; b) nhóm sự kiện làm phục hồi quan hệ 
pháp luật hôn nhân - gia đình. 

1. Chế định kết hôn theo Luật hôn nhân uà gia đình 
Việt Nam 

Kết hôn là việc nam và nữ lấy nhau thành vợ chồng theo 
quy định của pháp luật (các điều 5, 6, 7, 8 của Luật hôn nhân - 
gia đình).Quan hệ vợ chồng được xác lập dựa trên sự tự nguyện 
của nam nữ và được pháp luật thừa nhận. 

- Các điều kiện kết hôn của nam và nữ : tuổi của nam từ 20 
trở lên, tuổi của nữ từ 18 trở lên; có sự tự nguyện của hai bên 
khi kết hôn; tuân thủ nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng; 
không mắc một số bệnh theo luật định như tâm thần, hoa liễu, 
siđa @. 7 Luật HN-GĐ và Pháp lệnh về quan hệ hôn nhân - 
gia đình của công dân Việt Nam với người nước ngoài); không có 
quan hệ thân thuộc mà luật cấm (những người cùng dòng máu 
- VỀ trực hệ, những người khác có họ trong phạm vì ba đời, cha 
_mẹ nuôi và con nuôi. - 


269 


Việc kết hôn phổi được ủy ban nhân dân cơ sở nơi thường 
trú của một trong hai người kết hôn công nhận. Việc kết hôn 
. giữa công dân Việt Nam với nhau ở nước ngoài do cơ quan đại 
diện ngoại giao của nước ta ở nước ngoài công nhận. Việc kết hồn. 
-_ giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài có quy định riêng. 

- Hủy hôn nhân trái pháp luật : Nếu hôn nhân được thực 
hiện vi phạm các quy định của pháp luật thì, theo đúng trình tự 
luật định hôn nhân sẽ không được nhà nước thừa nhận (bị huỷ), 
toà án sẽ giải quyết các vấn đề pháp lý khác phát sinh như vấn 
đề phân chia' tài sản, cấp dưỡng, về con cái. Nếu việc kết hôn. 
trái pháp luật có các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì còn bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Chế định quyền uà nghĩa uụ của uợ - chồng theo 
Luật hôn nhân - gia đình Việt Nam 

Các quyền và nghĩa vụ này luôn gắn liền với nhân thân vợ, 
chồng không chuyển giao cho người khác được, bao gồm : 

-1) Các quyển uà nghĩa uụ nhân thân, như : nghĩa vụ 
"của vợ, chồng là thương yêu, chung thủy với nhau, quý trọng, 
chăm sóc giúp đỡ nhau tiến bộ, cùng nhau thực hiện sinh đẻ có 
kế hoạch; vợ, chồng (nếu có con chung) với tư cách là cha, mẹ có 
quyển và nghĩa vụ bình đẳng trong việc thương yêu, nuôi 
dưỡng, giáo dục con trở thành công dân có ích cho xã hội, v.v... 

2) Các quyền uà nghĩa uụ tài sản bao gồm : a) quyền và 
nghĩa vụ về sở hữu, ví dụ : vợ, chồng đều có quyền bình đẳng đối 
- với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất; có quyền định đoạt đối 
với tài sản riêng, b) quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ 
chồng, ví dụ : nghĩa vụ chăm sóc lẫn nhau, thậm chí cả khi đã 
ly hôn; e) quyền thừa kế tài sản của nhau giữa vợ, chồng theo 
luật hôn nhân - gia đình Việt Nam. 


270 


3. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ 0uà con 0à giữa 
những thành uiên khác trong gia đình 

Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con được xác lập dựa 
trên sự kiện sinh đẻ của người mẹ hoặc sự kiện con nuôi, nội 
dung bao gồm ; các quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản; 
việc xác định cha re cho con trong giá thú và con ngoài giá thú; 
nhận con nuôi; quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu, anh chị 
em ruột thịt... 


4. Chấm dứt hôn nhân 
Sự kiện người vợ (hoặc chồng) chết là thời điểm cuối cùng 
và tất yếu của quan hệ hôn nhân. Về mặt pháp lý hôn nhân 
“được coi là chấm dứt trước pháp luật kể từ ngày người vợ (hoặc 
chồng) chết. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, phần tài _ 
sản của người chết được chia cho những người thừa kế. 

Trong trường hợp có phán quyết của tòa án nhân dân tuyên 
bố người vợ (chồng) chết, quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ 
ngày phán quyết của tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật. 

Căn cứ phổ biến khác làm chấm dứt quan hệ hôn nhân là 
sự kiện ly hôn. Sự kiện ly hôn phải được toà án công nhận bằng 
một bản án xử cho ly hôn hoặc bằng quyết định công nhận 
thuận tình ly hôn. Nói cách khác, ly hôn là việc chấm dứt quan 
hệ vợ chồng trước pháp luật. 

Quyền tự do ly hôn của vợ, chồng được pháp luật bảo hộ, 
ngoài hai vợ chồng thì không ai có thể yêu câu ly hôn. Giải pháp 
ly hôn chính xác là biện pháp củng cố các quan hệ hôn nhân - 
gia đình vững chắc hơn. Pháp luật về hôn nhân - gia đình của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa quy định căn cứ lý hôn dựa vào bản 
chất của hôn nhân tan vỡ, hoàn toàn không dựa trên cơ sở lỗi 
của vợ, chồng. 


Tuy nhiên, bản chất của luật hôn nhân và gia đình nước ta 


271 


nhằm củng cố và làm lành mạnh quan hệ hôn nhân, mang tính 

nhân đạo. Do đó, trong giải quyết những vụ ly hôn, toà án áp 

dụng những thủ tục đặc biệt, ví dụ : có giai đoạn hoà giải trong 
`xét xử những vụ ly hôn; trong trường hợp vợ có thai thì chỗng 
chỉ có thể xin ly hôn sau khi vợ đã sinh con được một năm 

(nhưng điều bạn chế này không được áp dụng đối với việc xin ly 
.hôn của người vợ). 

Việc chấm dứt hôn nhân trên cơ sở ly hôn dẫn đến những 
hậu quả pháp lý đặc biệt về cấp dưỡng, về phân chia tài sản, về 
con cái. 

Ngoài ra còn có chế định về chế độ đỡ đầu nhằm bảo vệ 
quyền lợi của người chưa thành niên. 


X.3. LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 


_X.3.1. Khái niệm luật tố tụng dân sự 


Luật tố tụng dân sự è một ngành luật trong hệ thống pháp 
luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ 
thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ giữa tòa 
án, uiện biểm sát uới những người tham gia tố tụng phát sinh 
trong quá trình tòa án giải quyết uụ án dân sự.. 

Luật tố tụng dân sự giữ một vị trí quan trọng trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam, bằng việc quy định chặt chẽ thủ tục 
khởi kiện, điều tra, hòa giải, xét xử các vụ án dân sự bảo đảm 
việc giải quyết các vụ án dân sự theo đúng pháp luật nhằm bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền lợi hợp pháp của 
công dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. - 

Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng dân sự là những 
quan hệ xã hội giữa tòa án, uiện biểm sát uới những người tham 
gia tố tụng phát sinh trong quá trình tòa án giải quyết uụ án 


272 


đân sự. Các quan hệ phát sinh phổ biến nhất ở tất cả các vụ án 
dân sự là quan hệ giữa tòa án với đương sự. Còn quan hệ giữa 
viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng chỉ phát sinh ở 
những vụ án viện kiểm sát tham gia điều tra vụ án. 


Các quan hệ xã hội được cáo quy phạm: Tháp luật tố tụng 
dân sự điều chỉnh trở thành quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. 
Các quan hệ pháp luật tố tụng dân sự hợp. thành một thể thống 
nhất, chủ thể một bên bao giờ cũng là tòa án hoặc viện kiểm 
sát. 


X.3.9. Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự 


Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự /à những tư tưởng 
pháp lý chì đạo toàn bộ quá trình xây dựng uò áp dụng pháp 
luật tố tụng dân sự uùo uiệc giải quyết uụ án dân sự. Các 
nguyên tắc của luật tố tụng dân sự được xây dựng trên cơ sở các 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Các nguyên 
tắc của luật tố tụng dân sự gồm có : 

1. Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự. Theo 
nguyên tắc này, khi tham gia tố tụng các đương sự có quyển tự 
quyết. định việc bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu có quyền hoặc 
lợi ích bị xâm phạm họ có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án xét 
xử để bảo vệ các quyền và lợi ích đó, có quyền rút đơn khỏi kiện, 
'thay đổi nội dung khởi kiện. Các đương sự có quyển tự hòa giải 
với nhau. 

9. Nguyên tắc nghĩa uụ cung cấp, thu thập chúng cứ. 
Đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyển lợi 
của mình. Tòa án có nhiệm vụ xem xét mọi tình tiết của vụ án 
và khi cần thiết có thể thu thập thêm chứng cứ để bảo đảm việc 
giải quyết vụ án được chính xác. 

3. Nguyên tắc bình đẳng UỀ quyền uà nghĩa uụ giữa 
các đương sự. Các đương sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 


273 


trong tố tụng dân sự. Họ có quyền bình đẳng trong việc đưa ra 
yêu cầu, phản đối yêu cầu của đương sự bên kia, bình đẳng 
trong việc cung cấp chứng cứ để bảo vệ lợi ích của mình, bình 
đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ, thi hành các quyết định của 
tòa án. 

4. Nguyên tắc trách nhiệm hòa giải của tòa án. Để 
giải quyết vụ án tòa án không chỉ xét xử mà phải tiến hành hòa 
giải để giúp các đương sự thỏa thuận với nhau về giải quyết vụ 
án, trừ trường hợp không hòa giải được hoặc pháp luật quy định 
không được hòa giải. 

Ngoài những nguyên tắc nói trên, hoạt động tố tụng dân sự 
còn được chỉ đạo bởi các nguyên tắc khác như : nguyên tắc tiếng 
nói chữ viết đùng trong tố tụng dân sự, nguyên tắc thẩm phán, 
hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, 
nguyên tắc bảo đẩm hiệu lực của các bản án, quyết định, v.v... 
Việc quán triệt và thực hiện đúng các nguyên tắc của luật tố 
tụng có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết đúng pháp 
luật các vụ án dân sự. 


X.3.3. Các chủ thể của luật tố tụng dân sự 

1. Tòa án nhân dân 

Toà án nhân dân là chủ thể đặc biệt của luật tố tụng dân 
sự, có nhiệm vụ giải quyết các vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, của tập thể và của công dân. 

- Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục 
tố tụng dân sự các việc sau : 

+ Những việc về dân sự, 

+ Những việc về quan hệ hôn nhân và gia đình; 

+ Một số việc về quan. hệ pháp luật hành chính và một số 

việc khác do pháp luật quy định. 


274" 


Khi xét xử vụ án dân sự,tòa án có quyền huỷ quyết định rõ 
ràng trái pháp luật của cơ quan, tổ chức khác xâm phạm quyền 
lợi hợp pháp của đương sự trong v vụ án tòa án có nhiệm vụ giải 
quyết. 

- Thẩm quyền của các tòa án các cấp : 

+ Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ 
án thuộc thẩm quyền giải quyết của. tòa án nhân dân, trừ 
những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh;.... 

+ Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ án 
có đương sự là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước 
ngoài; các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác 
giả; 

+ Tòa án nhân dân tối cao trong trường hợp đặc biệt giải 
quyết theo thủ tục sơ thẩm đồng thời chung thẩm những vụ án 
thuộc thẩm quyền của tòa án cấp dưới mà Tòa án nhân dân tối 
cao lấy lên để giải quyết. 

- Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ : " 

+ Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự là tòa án 
nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bị đơn; nếu bị đơn là pháp nhân 
thì đó là tòa án nơi pháp nhân có trụ sở. Các đương sự có thể 
thỏa thuận yêu cầu tòa án nơi cư trú của nguyên đơn giải 
quyết; 

+ Tranh chấp bất động sản do tòa án nơi có bất đồng sản 
giải quyết; ' 

+ Trong một số trường hợp nguyên đơn được lựa chọn toà 
ấn giải quyết. 

—Ð. Người tham gia tổ tụng 

Người tham gia tố tụng gồm có : đương sự, người đại diện, 
người bảo vệ quyền lợi của đương sự; viện kiểm sát khỏi tố; tổ 
chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung; người làm chứng, người 


275 


giám định, người phiên dịch. 

- Đương sự là cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác có 
quyển, nghĩa vụ liên quan đến vụ án tham gia tế tụng để bảo 
vệ quyền lợi của mình. Đương sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Nguyên đơn là người khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền 
lợi của mình. Trong trường hợp viện kiểm sát khởi tố, tổ chức xã 
hội khởi kiện vì lợi ích chung thì người có quyền lợi được bảo vệ 
có thể tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn. 

Bị đơn là người bị yêu cầu tham gia tố tụng để trả lời về 
việc kiện. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người tham gia 
vào vụ án đã xuất hiện giữa nguyên đơn và bị đơn để bảo vệ 
quyển lợi của mình. 

Đương sự có các quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự. Nguyên 
đơn có quyền thay đổi yêu cầu của mình. Bị đơn có quyền phản 
đối yêu cầu của nguyên đơn và có quyền đề đạt yêu cầu liên 
quan đến yêu cầu của nguyên đơn. Các đương sự có quyền bình 
đẳng trong việc cung cấp chứng cứ, yêu cầu tòa án tiến hành 
các biện pháp điều tra cần thiết, tham gia hòa giải, tham gia 
phiên tòa, v.v... Các đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, 
thi hành quyết định, thực hiện yêu cầu của tòa án; phải có mặt 
theo giấy triệu tập của tòa án. 

Để thực hiện được các quyển và nghĩa vụ tố tụng dân sự 
đương sự phải có năng lực hành ui tố tụng dân sự. Theo pháp 
luật hiện hành, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên không có nhược 
điểm về thể chất hoặc tâm thần được thừa nhận là có năng lực 
hành vi tố tụng dân sự. Người chưa thành niên, người có nhược 
điểm về thể chất hoặc tâm thần không thể tham gia tố tụng 
được là người không có năng lực hành vi tố tụng dân sự và phải 
có người đại diện tham gia tố tụng. 


276 


- Người đại điện của đương sự là người thay mặt đương sự , 
bảo vệ quyền lợi của họ. Người đại diện của đương sự gồm có : 
đại diện đương nhiên, đại diện do tòa án cử uàò đại điện do 
đương sự ủy quyền. Người đại điện đương nhiên của đương sự, 
người đại diện do toà án cử được thực hiện quyền và nghĩa vụ tố 
tụng của đương sự để bảo vệ quyền lợi của đương sự mà họ đại ˆ 
diện. Người đại diện do đương sự uỷ quyển được thực hiện 
quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự trong phạm vi uỷ 
- quyển. 

- Người bảo uệ quyền lợi của đương sự là người tham gia tố 
tụng để giúp đỡ đương sự về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi 
của họ. Người bảo vệ quyền lợi của đương sự tham gia tố tụng 
từ khi khởi kiện, có quyển để nghị thay đổi những người tiến 
hành tố tụng, cung cấp chứng cứ, đề đạt yêu cầu, có nghĩa vụ sử 
dụng các biện pháp do luật định để góp phần làm rõ sự thật về 
vụ án, giúp đương sự về mặt pháp lý để bảo vệ quyền lợi của 
họ... v 

- Viện kiểm sát tham gia tố tụng thực hiện chức năng kiểm 
sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tòa án giải quyết 
vụ án. Viện kiểm sát chỉ tham gia vào vụ án nếu xét thấy cần 
thiết. Viện kiểm sát tham gia tố tụng bằng các hình thức chủ 
yếu sau : khởi tố vụ án, điều tra, tham gia phiên tòa, kháng 
nghị các bản án, quyết định của tòa án. 

- Tổ chức xã hội khởi biện uì lợi ích chung bao gồm ủy ban 
Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc. 
Tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung có quyền và nghĩa vụ 
như nguyên đơn, trừ quyền hòa giải. 

- Người làm chứng là người biết được bất cứ tình tiết nào 
liên quan đến vụ án được tòa án, viện kiểm sát triệu tập đến 
làm chứng. Người làm chứng có nghĩa vụ khai trung thực tất cả 
những gì mà mình biết về vụ án. 


277 


- Người giám định là người có kiến thức cần thiết về lĩnh 
vực cần giám định mà tòa án hay viện kiểm sát trưng cầu. 
Người giám định có quyền tìm hiểu tài liệu của vụ án liên quan 
đến đối tượng giám định, yêu cầu cơ quan trưng cầu giám định 
cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc giám định, tham dự 
vào việc xét hỏi và được đặt câu hỏi về những vấn để có liên 
quan đến đối tượng giám định. 


- Người phiên dịch do tòa án, viện kiểm Sát) yêu cầu trong 
trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng 
Việt. 

X.38.4. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự 

1. Khởi biện uà khỏi tố uụ án dân sự 

Khởi kiện, khởi tố là giai đoạn đầu của tố tụng dân sự. 

Thông qua việc khởi kiện, khởi tố phát sinh vụ án dân sự tại 
tòa án. 

Quyên khởi kiện uụ án dân sự thuộc uề cá nhân, pháp nhân 
hoặc chủ thể khác có quyên lợi bị xâm phạm. Tổ chức xã hội 
được khởi kiện một số vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích chung, như 

việc vi phạm pháp luật gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa, 
việc kết hôn trái pháp luật, việc xác định cha mẹ cho con chưa 
.~thành niên ngoài giá thú, v.v... 

Quyền. khởi tố uụ án dân sự thuộc uê uiện kiểm sát. Viện 
kiểm sát cũng có quyền khởi tố một số vụ án dân sự trên để bảo 
vệ lợi ích chung nếu không có ai khởi kiện. 

Người khởi kiện phải làm đơn ghi rõ : họ tên, địa chỉ của 
| mình và của bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; nội 


dung Sự VvIỆc; yêu cầu của mình và những tài liệu, N lẽ chứng 
minh cho yêu cầu đó. 


Viện kiểm sát khởi tố hoặc tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích : 


278 


chung bằng văn bản gửi cho tòa án. 

2. Lập hồ sơ uụ án 

Lập hồ sơ vụ án thuộc trách nhiệm của thẩm phán được 
phân công giải quyết vụ án. Để lập hề sơ vụ án thẩm phán có 
thể tiến hành các biện pháp điều tra sau : 

+ Lấy lời khai của các đương sự, người làm chứng về những 
vấn đề cần thiết; 

+ Yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hữu quan hoặc 
công dân cung cấp bằng chứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ 
án; 

+ Xem xét tại chỗ; 

+ Trưng cầu giam dj:¡).: 

+ Yêu cầu cơ quan chuyên môn định giá h¬ăe lâp hội đồng 
định giá tài sản có tranh chấp. „ 

Nếu cần điều tra ở ngoài địa hạt của mình thì tòa án có thể 
ủy thác cho tòa án nơi cần phải điều tra thực hiện việc điều tra. 

Viện kiểm sát cũng có quyển yêu cầu tòa án hoặc tự mình 
tiến hành điều tra xác minh những vấn để cần làm sáng tỏ 
trong vụ án. 

3. Hòa giỏi uụ ún 

Hòa giải là một thủ tục của tố tụng dân sự. Trong quá trình 
giải quyết vụ án tòa án tiến hành hòa giải để giúp các đương sự 
thỏa thuận với nhau về giải quyết vụ án, trừ những việc sau : 

+ Hủy việc kết hôn trái pháp luật; 

+ Đồi bồi thường thiệt hại tài sản của nhà nước; 

+ Những việc phát sinh từ giao dịch trái pháp luật; 

+ Những việc xác định công dân mất tích hoặc đã chết; 

+ Những việc khiếu nại cơ quan hộ tịch; 


279 


+ Những việc khiếu nại về danh sách cử tri. 

Khi hòa giải, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa 
vụ liên quan phải có mặt. Nếu các đương sự thỏa thuận được 
với nhau về các vấn đề giải quyết trong vụ án thì tòa án lập 
biên bản hòa giải thành. Bản sao biên bản được gửi ngay cho 
viện kiểm sát cùng cấp, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích 
chung. Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày lập biên bản 
hòa giải thành mà có đương sự thay đổi ý kiến hoặc viện kiểm 
sát, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung phản đối sự thỏa 
thuận đó thì tòa án đưa vụ án ra xét xử; nếu trong thời hạn đó 
không có sự thay đổi ý kiến hoặc phản đối thì tòa án ra quyết 
định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Quyết định 
này có hiệu lực pháp luật. Nếu đương sự không thỏa thuận được 
với nhau thì tòa án lập biên bản hòa giải không thành và đưa 
vụ án ra xét XỬ. - 

4. Phiên toà sơ thẩm 

Sau khi điều tra, hòa giải không thành tòa án quyết định 
đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa được tiến hành với sự có mặt của 
các đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyển lợi của đương 
sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch. Nếu 
viện kiểm sát khởi tố, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung 
thì đại điện viện kiểm sát, đại diện tổ chức xã hội phải có mặt 
tại phiên tòa. l 

+ Thủ tục bắt đầu phiên tòa 

_ Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, kiểm 
tra căn cước của những người được triệu tập đến phiên tòa đã có 
mặt và giải thích quyền và nghĩa vụ của họ tại phiên tòa; giới 
thiệu các thành viên của hội đông xét xử, kiểm sát viên, thư ký 
phiên tòa, ngừơi giám định, người phiên dịch. Người giám định, 
người phiên dịch cam đoan làm tròn nhiêm vụ. Người làm 
chứng cam đoan không khai gian dối, 


280 


Hội đồng xét xử giải quyết các yêu cầu thay đổi các thành 
viên của hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, người 
giám định, người phiên dịch; yêu cầu triệu tập thêm người làm 
chứng hoặc cung cấp thêm chứng cứ mới. 

+ Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa 

Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ các tình tiết của vụ 
án bằng cách nghe lời trình bày của những người tham gia tố 
tụng, xem xét vật chứng. 

Khi xét hỏi, Hội đồng xét xử hỏi trước, rồi đến kiểm sát 
viên, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Những người tham 
gia tố tụng có quyền đề xuất với Hội đồng xét xử những vấn đề 
cần được hỏi thêm. si 

+ Tranh luật tại phiên tòa 


Kết thúc việc xét hỏi, các đương sự, người đại diện của 
đương sự, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người đại diện 
tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung trình bày ý kiến của 
mình về đánh giá chứng cứ và đề xuất hướng giải quyết vụ án. 
Sau đó kiểm sát viên trình bày ý kiến về hướng giải quyết vụ 
án. 

+ Nghị án uò tuyên án 

Hội đồng xét xử nghị án tại phòng riêng. Các thành viên 
của hội đồng xét xử thảo luận và quyết định giải quyết vụ án 
theo đa số. 

Khi tuyên án chủ tọa phiên tòa đứng đọc nguyên văn bản 
án hoặc quyết định, sau đó chủ tọa' phiên tòa. cần giải thích 
thêm cho các đương sự quyền kháng cáo của hồ 

ð. Thủ tục phúc thẩm 

Thủ tục phúc thẩm dân sự là thủ tục của tố tụng dân sự, ` 
trong đó tòa án cấp trên xét lại vụ án mà.bản án hoặc quyết 
định chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới bị kháng 


281 


cáo, kháng nghị. 

Về phạm vi xét xử, tòa án cấp phúc thẩm xem xét nội dung 
kháng cáo, kháng nghị và những phần khác của bản án, quyết 
định có liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị. 

Người có quyền kháng cáo gồm có : các đương sự, người đại 
diện của đương sự, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung. 
Viện kiểm sát cùng cấp hoặc trên một cấp với tòa án đã xét xử 
vụ án dân sự có quyền kháng nghị. Trước và trong phiên tòa 
phúc thẩm, người kháng cáo, kháng nghị có quyền sửa đổi nội 
dung kháng cáo, kháng nghị hoặc rút kháng cáo, kháng nghị. 

Tòa án phải triệu tập người kháng cáo, tổ chức xã hội khởi 
kiện vì lợi ích chung, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến 
việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị tham gia phiên tòa. Viện 
kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên tòa trong trường hợp 
viện kiểm sát kháng nghị. 


Phiên tòa phúc thẩm được tiến hành tương tự như phiên 
tòa sơ thẩm. Riêng trường hợp phúc thẩm quyết định của tòa án 
cấp cơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị tòa án cấp phúc thẩm 
không phải mở,phiên tòa. 


Khi giải quyết lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm, tòa án cấp 
phúc thẩm có quyền : 

+ Giữ nguyên bản án, quyết định; 

+ Sửa bản án, quyết định; 

+ Hủy bản án, quyết định đề xét xử lại; 

+ Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án. 

Bản án, quyết định phúc thẩm là chung thẩm, có hiệu lực 
thi hành ngay. 

6. Thủ tục giám đốc thẩm 

Thủ tục giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt của tố tụng dân 


282 


sự, trong đó tòa án có thẩm quyền xét lại vụ án mà bắn án hoặc 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị vì phát hiện 
có vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. 

Các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực bị kháng 
nghị khi có một trong những căn cứ sau : 

+ Việc điều tra không đầy đủ; 

+ Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với 
những tình tiết khách quan của vụ án; 

+ Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; 

+ Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao có quyển kbáng nghị đối với bản án, quyết 
định của tòa án các cấp. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, chánh án tòa án cấp 
tỉnh, viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh có quyền kháng nghị 
đối với bản án, quyết định của các tòa án cấp dưới. 

Phiên tòa giám đốc thẩm không mở công khai. Tại phiên 
tòa một thành viên của Hội đồng xét xử trình bày nội dung vụ 
án, nội dung kháng nghị, kiểm sát viên trình bày ý kiến kháng 
nghị. Hội đồng xét xử thảo luận và ra quyết định. 

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có quyền : 

+ Giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 

+ Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của tòa 
án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa; 

+ Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 

+ Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét 
xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại; 

+ Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình 
chỉ việc giải quyết vụ án. 


288. 


7. Thủ tục tái thẩm 

Thủ tục tái thẩm là thủ tục đặc biệt của tế tụng dân sự, 
trong đó tòa án có thẩm quyển xét lại vụ án mà bản án hoặc 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị vì mới phát 
hiện được những tình tiết qua trọng làm thay đổi nội dung vụ 
án. 

Các bản án, quyết. định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật 
bị kháng nghị khi có một trong những căn cứ sau : 

+ Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà 
đương sự đã không thể biết được; 

+ Đã xác định được lời khai của người làm chứng, kết. luận 
giám định hoặc lời dịch của người phiên dịch rõ ràng không 
đúng sự thật hoặc đã có sự giả mạo bằng chứng; 

+ Thẩm phán, hội thẩm phán nhân dân, kiểm sát viên cố 
tình làm sai lệch hỗ s sơ vụ án hoặc cố tình kết luận trái pháp 
luật; 

+ Bản án hình sự, dân sự hoặc quyết định của cơ quan, tổ 
chức mà tòa án đã dựa vào để giải quyết vụ án đã bị hủy. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 
sát tối cao có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết địnH của 
tòa án các cấp. Chánh án tòa án cấp tỉnh, viện trưởng viện . 
kiểm sát cấp tỉnh có quyền kháng nghị bản án, quyết định của 
tòa án cấp huyện. 

Phiên tòa tái thẩm được tiến hành tương tự như phiên tòa 
giám đốc thẩm. 

Hội đồng xét xử tái thẩm có quyền : 

+ Giữ nguyên bản án, quyết định án đã có hiệu lực pháp 
luật; : 

+ Hủy bản án, quyết định đã có hi^u lực pháp luật để xét 
xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung; 


284 


+ Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình 
chỉ việc giải quyết vụ án. 

8. Thì hành án dân sự 

Thi hành án dân sự là giai đoạn kết thúc của quá trình tế 
tụng, trong đó các bản án, quyết định dân sự của tòa án được 
thị hành. 

Thi hành án bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định 
dân sự của tòa án, bảo vệ lợi ích của nhà nước, bảo hộ các 
quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân. 

Khi bản án, quyết định của tòa án được thi hành thì tòa án 
đã tuyên bản án hoặc quyết định phải cấp cho người được thi 
hành án và người phải thi hành án bản sao bản án hoặc quyết 
định có ghi "để thi hành". Căn cứ vào bản sao bản án, quyết 
định, người được thi hành án có quyền yêu cầu người phải thi 
hành án thi hành bản án, quyết định dân sự đó. 

Nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì 
trong thời hạn ba năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu 
lực pháp luật người được thi hành án là cá nhân, trong thời hạn 
một năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 
người được thi hành án là tổ chức có quyền gửi đơn đến cơ quan 
thi hành án, nơi tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án yêu cầu thi 
hành án. l 

Nhận được đơn yêu cầu thi hành án, trong thời hạn mười 
ngày thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án 
và giao cho chấp hành viên thi hành. Đối với các quyết định về 
trả lại tài sản hoặc bồi thường tài sản xã hội chủ nghĩa, phạt 
tiền, tịch thu tài sản và án phí, các quyết định khẩn cấp tạm 
thời thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi 
hành trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được bản sao 
bản án, quyết định. 


285 


Chấp hành viên định cho người phải thi hành án thời hạn 
không quá ba mươi ngày để tự nguyện thi hành. Nếu hết thời 
hạn tự nguyện mà người phải thi hành án không thi hành thì 
chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế. Người phải thi 
hành án chịu mọi chỉ phí về cưỡng chế thi hành án. 


286 


Chương XI 


PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ, LAO ĐỘNG, 
TÀI CHÍNH, ĐẤT ĐAI 


XILI. LUẬT KINH TẾ 


XI.1.1. Khái niệm pháp luật kinh tế và ngành luật 
kinh tế 

1. Định nghĩa 

Pháp luật kinh tế là toàn bộ các quy phạm pháp luật thuộc 
nhiều ngành luật khác nhau như luật hiến pháp, luật hành 
chính, luật kinh tế, tài chính, kế toán ngân hàng, luật lao động, 
bảo hiểm xã hội, luật đất đai và bảo vệ môi trường... điều chỉnh 
các quan hệ xã hội tuy khác nhau về nội dung đối tượng, chủ 
thể và phương pháp điều chỉnh, song liên quan chặt chẽ với 
nhau, nhằm tổ chức và điều tiết nền kinh tế phát triển phù hợp 
với ý chí của giai cấp thống trị và những yêu cầu cơ bản của 
cộng đồng xã hội. 

Còn ngònh luật kính tế, với tư cách là một bộ phận của 
pháp luật kinh tế, được các nhà khoa học pháp lý Việt Nam tiếp 
thu từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước kia, 
được định nghĩa là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trùnh sản xuất kinh 
doanh giữa các doanh nghiệp uớt nhau uà gia các doanh nghiệp 
uới các cơ quan quản lý kinh tế. 


287 


Tuy nhiên, vấn đề luật kinh tế có phải là một ngành luật 
độc lập hay không là vấn đề còn có rất nhiều ý kiến khác nhau, 
nhưng nghiên cứu về pháp luật kinh tế thì luôn là vấn đề cấp 
thiết. Sau đây chúng ta trình bày các vấn đề theơ quan điểm coi 
luật kinh tế là một ngành luật độc lập. 

9. Đối tượng, phương pháp điều chỉnh uà chủ thể của 
luật kinh tế 


1) Đối tượng điêu chỉnh của luật binh tế 

Nói một cách khái quát nhất, luật kinh tế điều chỉnh những 
quan hệ xã hội liên quan đến sự hình thành, hoạt động và giải 
thể các doanh nghiệp, các quan hệ giữa các doanh nghiệp liên 
quan đến tài sản dùng vào quá trình hoạt động kinh doanh và 
cuối cùng là bản thân những giao dịch kinh doanh đó. 

Các quan hệ xã hội này có thể được phân vào những nhóm 
sau: 
- Quan hệ quản lý kinh tế giữa cơ quan quản lý hình tế uà 
các doanh nghiệp từ việc cho phép và đăng ký thành lập doanh 
nghiệp, giám sát quá trình thành lập và hoạt động của các 
doanh nghiệp, ví dụ giám sát về giá cả, về chất lượng, mẫu mã 
sản phẩm đã đăng ký, giám sát các hoạt động xuất nhập khẩu, , 
các hoạt động khống chế thị trường (sát nhập, phân chia thị 
trường, thành lập các-ten...) cũng như tiến trình giải thể hoặc 
phá sản doanh nghiệp. 

- Quan hệ "tài sản" (quan hệ trao đổi hàng hóa) giữa các 
doanh nghiệp uới nhau phát sinh trong quá trình kinh doanh 
(nghĩa là trong bất kỳ một khâu nào của quá trình đầu tư - từ 
sản xuất, đến vận chuyển, tiêu thụ, sửa chữa sản phẩm) nhằm 
mục đích sinh lợi và hàm chứa dần những yếu tố hợp tác, liên 
kết, bởi lẽ các doanh nghiệp đều là những mắt xích trong một 
quá trình tái sản xuất quy mô toàn xã hội, vì thế mà hai chữ tài 


288 


sản được đặt trong ngoặc kép. Ví dụ, khi A và B hợp tác với 
nhau thành lập một doanh nghiệp, thì quan hệ giữa A và B 
không phải là quan hệ tài sản theo luật dân sự nữa; vì ở ở đây 
không có trao đổi hàng hóa nào giữa A và B cả. Khác với quan 
hệ “tài sản” trong luật kinh tế, quan hệ tài sản do luật dân sự 
điều chỉnh nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu về vật chất và 
tỉnh thân nhất định chứ không nhất thiết phải sinh lợi. ::  --' 

- Các quan hệ giữa các thành uiên là chủ doanh nghiệp với 
nhau, các quan hệ giữa các doanh nghiệp trực thuộc trong một. 
doanh nghiệp có quy mô bao trùm hơn (tổng công ty - holding 
company), các cơ quan tài phán và quy chế xét xử những tranh 
chấp xảy ra trong quá trình kinh doanh... 

2) Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 

Vì vừa điều chỉnh các quan hệ quản lý kinh tế giữa những 
chủ thể öấ: bình đẳng (cơ quan quản lý có thẩm quyền và 
doanh nghiệp có nghĩa vụ chịu sự quản lý), lại vừa điều chỉnh 
quan hệ "tài sản" giữa các chủ thể bừuh đẳng (giữa các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế), cho nên luật kinh tế sử 
dụng và phối hợp nhiều phương pháp điều chỉnh khác nhau : 

- — - Phương pháp mệnh lệnh được sử dụng để điều chỉnh các 
quan hệ quản lý kinh tế : thí dụ những quy định có tính chất bắt 
buộc thi khi thành lập lcác doanh nghiệp, các quy định về thủ 
tục buộc phải thi hành khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng 
mất khả. năng thanh toán hoặc phát sản, v.v.. 

- Phương pháp thỏa thuận hay còn được gọi là phương pháp 
bình đẳng được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ phát sinh 
giữa các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. „.. 

3) Chủ thể của luật bùnh tế 

Chủ thể của luật kinh tế là các bên tham gia các quan hệ 


289 


do luật kinh tế điều chỉnh, có khả năng thực hiện quyền và 
nghĩa vụ phát sinh từ các quan hệ luật kinh tế đó; bao gồm : 

- Các cơ quan quản lý kinh tế. 

- Các doanh nghiệp do nhà nước thành lập hoặc cho phép 
thành lập, được đăng ký kinh doanh và tổn tại dưới một hình 
thức luật định. 

Như vậy công dân chỉ trở thành chủ thể của luật kinh tế 
sau khi đã thỏa mãn những điều kiện do pháp luật quy định ví 
dụ sau khi đã tiến hành đăng ký kinh doanh. 3 

Các tổ chức kinh tế là tập hợp của hai hoặc nhiều cá Hầu, -~ 
về cơ bản chỉ có thể trở thành chủ thể của luật kinh tế, nến 'ˆ 
thỏa mãn những điều kiện sau : 


+ Phải có tài sẵn độc lập, tách ra khỏi tài sản của các thön 
viên sáng lập ra nó. Tổ chức kinh tế phải có quyền sở hữu đối 
với tài sản đó, trong trường hợp tài sản đó là của nhà nước hoặc 
tài sản công, thì phải có quyền quản lý tài sản được giao. 

+ Phảẩ¡‹có một cơ quan đại diện cho các hoạt động của nó 
trong quan hệ với các bên thứ ba, cơ quan nói ở đây có thể là 
một người (ví dụ giám đốc điều hành) hoặc một nhóm người 
(ban giám đốc, ban quản trị). 

+ Phải có thẩm quyển kinh tế tức là tập hợp tất cả các 
quyền tham gia œ& hoạt động sản xuất kinh doanh, được giới 
hạn bằng các quy Phạm pháp luật và thường được cụ thể hóa 
thông qua các quyết định của bản thân chủ thể đó phù hợp với 
khung pháp lý đã định (ví dụ, thông qua điều lệ của doanh 
nghiệp). 

3. Nguồn của luật kinh tế 

Nguồn của các quy phạm luật kinh tế trước hết nằm trong 
các văn bản sau : 


- Hiến pháp 1999, đặc biệt là các hiến định kinh tế, Chương 


_ 290 


II quy định những nguyên tắc chung để xây dựng vì và thực hiện 
luật kinh tế. 

- Các luật do Quốc hội thông qua như : Luật công ty, Luật 
doanh nghiệp tư nhân, Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật đầu 
tư nước ngoài, v.V.. 


- Các nghị quyết của Quốc hội, ví dụ, các nghị đuyED tin 
qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhà nước... Các văn bản 
này Quốc hội các nước khác thường thông qua dưới dạng luật, ở 
Việt Nam thì thông qua dưới dạng nghị quyết song có giá trị 
như luật. `. 

_ - Các pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua 
như các pháp lệnh về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, YỆ 
chuyển giao công nghệ, v.v.. 

- Nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị của 
Thủ tướng chính phủ, các văn bản của các bộ và ủy ban nhà 
nước, v.v... ¬ 

Ở Việt Nam các giải thích luật dưới dạng luận thuyết và án 
lệ không được coi là nguồn của luật; trong một chừng mực nào 
đó, thông lệ thương mại có phải là một nguồn của luật kinh tế 
không, hoặc khi không có quy phạm luật kinh tế riêng biệt (ví 
dụ cho một vấn đề nào đó của hợp đồng kinh tế), liệu những 
nguyên tắc của luật dân sự có được áp dụng hay không là vấn 
đề còn được tranh luận. 


XI.1.2. Một số chế định pháp lý cơ bản của luật kinh 
tế ` ` 

1. Chế định pháp lý về tổ chức các loại hình. doanh 
nghiệp tì. 

Nhà nước Việt Nam thừa nhận và khuyến khích nêu, 'kinh 


tế hàng hóa nhiều thành phần, công nhận và bảo. đảm tớ 
.. n3vuHz 


#u 


hiện quyền tự do kinh doanh của công dân và sự bình đẳng của 
tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần sở hữu 
khác nhau trước pháp luật. Để quản lý, hướng dẫn và điều tiết 
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, 'nhà nước ban 
hành và bảo đảm thực hiện các quy phạm về địa vị pháp lý của 
các loại hình doanh nghiệp, ví dụ doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp tư nhân, công ty, các hoạt động đầu tư trực tiếp 
tại Việt Nam, v.v... 

1) Địa uị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 

Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu 
tư vốn; do nhà nước thành lập và quản lý; và nhằm mục đích 
hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, thực hiện các 
mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nước giao. 

Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước là tổng hợp 
những quyền hạn và trách nhiệm cũng như vị trí vai trò của nó 
được pháp luật quy định. Trong đó, quyền của các doanh nghiệp 
nhà nước sử dụng và quản lý tài sản được nhà nước cấp phát là 
một vấn đề lý luận và thực tiễn hết sức phức tạp, liên quan đến 
các quyền năng xuất phát từ sở hữu nhà nước trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 

Luật doanh nghiệp nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 
20/04/1995 quy định doanh nghiệp nhà nước là một pháp nhân 
Việt Nam, có khả năng hưởng các quyền và chịu các nghĩa vụ 
dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động kinh 
doanh của mình, giới hạn trong phạm vi tài sản do doanh 
nghiệp quản lý (phần 2 Ð. 1 Luật DNNN). Doanh nghiệp nhà 
nước được Nhà nứơc cấp vốn thành lập, có quyền quản lý các 
loại vốn được giao và các quyền tự chủ kinh doanh. 

Doanh nghiệp nhà nước có những quyền năng nhất định 
đối với tài sản thuộc quyển quản lý của mình, ví dụ quyền 
chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố, mang các tài sản đó 


292” 


làm vốn góp vào hợp tác liên doanh... Nhà nước không can thiệp 
trực tiếp vào các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh, mà quản lý 
doanh nghiệp ở tầm vĩ mô, thông qua việc xác định và bảo đảm 
thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra, giám sát việc 
bảo toàn và phát triển các nguồn vốn đã giao, sử dụng các đòn 
bẩy kinh tế để khuyến khích các hoạt động kinh doanh phát 
triển phù hợp với những nhiệm vụ chiến lược vì mục đích quốc 
kế dân sinh. m 

Doanh nghiệp nhà nước có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, 
bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao @®.10 Luật 
DNNN), các nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh (Ð.11 Luật 
DNNN). Khác với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà 
nước chịu sự kiểm tra của các cơ quan kiểm toán, tài chính đại 
diện cho chủ sở hữu, có trách nhiệm tuân thủ các quy định về 
báo cáo thống kê, thanh tra riêng, chịu sự giám sát của cơ quan 
sáng lập (cơ quan chủ quản), đặc biệt trong những hoạt động 
kinh doanh liên quan đến việc sử dụng, chuyển đổi vốn, v.v... 

Với mục đích tạo ra những tập đoàn kinh tế lớn mạnh, đủ 
sức tham gia vào thị trường khu vực và thế giới dưới điều kiện 
cạnh tranh ngày càng gay gắt, Nhà nước Việt Nam tiến hành 
thành lập những Tổng công ty nhà nước (ví dụ, Tổng công ty 
hàng không dân dụng Việt Nam, Tổng công ty hàng hải, Tổng 
công ty cà phê, v.v...), một hình thức liên kết kinh tế có những 
nét so sánh được với các holding - company đang tên tại ở nhiều 
nước. 

2) Địa uị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 

-_Ở Việt Nam các chế định về thương nhân và thương vụ 
chưa được pháp điển hóa trong một bộ luật thương mại, mà tồn 
tại rải rác ở những văn bản pháp luật khác nhau. Số vốn tối 
thiểu mà các doanh nghiệp cần phải có được gọi là vốn pháp 
định, được quy định trong một Nghị định của Thủ tướng chính 


293 


phủ, phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh”). Hoạt động 
kinh doanh của những chủ thể có vốn thấp hơn vốn pháp định 
được quy định trong các văn bản về người buôn bán nhỏ, người 
hoặc nhóm kinh doanh Ất, 

Đơn vị kinh doanh có số vốn lớn hơn hoặc bằng vốn pháp 
định, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm (không 
giới hạn - vô hạn) bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt 
động của doanh nghiệp được gọi là doanh nghiệp tư nhân, @.2, 
Luật doanh nghiệp tư nhân, ban hành ngày 21/12/1990). 

Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đều có quyền thành lập 
doanh nghiệp tư nhân nếu có đủ các điều kiện luật định (về 
nhân thân, về kinh tế, về khả năng kinh doanh). Quá trình 
thành lập, đăng ký kinh doanh, giải thể hay phá sản doanh 
nghiệp tư nhân được tiến hành theo một trình tự nhất định 
theo luật định. 

Trong các hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân 
hành động nhân danh doanh nghiệp. Nhưng, khác với các loại 
hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân không có tài 
sản riêng tách ra khỏi tài sản của chủ doanh nghiệp. Chủ 
doanh nghiệp là nguyên đơn, bị đơn trước tòa án và chịu trách 
nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình cho những nợ nần 
của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp 
nhân Việt Nam. ` 


3) Công ty 


Œ Nghị định số 221/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng bộ trưởng 
cụ thể hóa một số điều quy định trong Luật công ty. 

® Nghị định số 6ö/HĐBT ngày 02/03/1992 của Hội đồng bộ trưởng 
về cá nhân và nhóm kinh doành có số vốn thấp hơn vốn pháp định quy định 
trong Nghị định số 221/HĐÐBT ngày 23/07/1991. 


- 284 


Khác với doanh nghiệp tư nhân, khi mà hai hoặc nhiều nhà 
kinh doanh hợp vốn với nhau, cùng kinh doanh với một mục 
đích chung thì người ta gọi là công ty. Như vậy khác với cách 
dùng trong ngôn ngữ thông thường, trong khoa học pháp lý, 
công ty là một hình thức tổ chức kinh tế do hai hoặc nhiều cá 
nhân thành lập với nguyên tắc cùng góp vốn, cùng hưởng lợi và 
phân chia rủi ro. 

Trong lịch sử phát triển của nền kinh tế hàng hóa, xuất 
hiện nhiều hình thức công ty với hình thức tổ chức khác nhau. 
Người ta chia công ty thành hai loại chính là công ty đối nhân 
và công ty đối vốn. 

Trong công ty đốt nhân, yếu tố "hợp sức" của các thành viên 
là quan trọng. Các thành viên do có sự quen biết, tín nhiệm nên 
liên kết kinh doanh với nhau và liên đới chịu trách nhiệm vô 
hạn về các hoạt động kinh doanh của công ty. Sự tôn tại của 
công ty vì thế phụ thuộc vào nhân thân các thành viên, do đó 
các công ty đối nhân thường không có tư cách pháp nhân. Các 
công ty đối nhân thường gặp là các công ty được thành lập theo 
dân luật, công ty hợp danh uò công ty hợp uốn đơn giản. Trong 
lịch sử thương mại Việt Nam, manh nha của những hội buôn, 
hội vốn, hội người đã có từ lâu đời, song chúng không được pháp 
luật, mà được các thông lệ thương mại điều chỉnh. 

Luật Việt Nam hiện hành ghi nhận sự tổn tại của công ty 
đối nhân ít nhất dưới hai dạng : nhóm kinh doanh uè tổ hợp tác 
(không được nhầm với hợp tác xã). 


Khác với công ty đối nhân, công £y đối uốn là loại công ty 
mà sự quen biết, tín nhiệm giữa các thành viên không là yếu tố 
quyết định, mà phần vốn góp và sự phân chia lời lãi tương ứng 
với vốn góp trở thành một đặc điểm đặc trưng. Sự tổn tại của 
công ty không phụ thuộc vào sự thay đổi nhân thân của các 
thành viên. Một tổ chức kinh tế mới được hình thành, độc lập 


Ặ 


295 


với các thành viên sáng lập ra nó. Công ty đối vốn có tài sản 
riêng, có cơ quan đại diện riêng trong quan hệ với những bên 
thứ ba, chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình... Các 
thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào 
thành lập công ty (trách nhiệm hữu hạn). Manh nha của công 
ty đối vốn xuất hiện từ đầu thế kỷ 17 ở Anh trong quá trình 
huy động vốn thành lập các công ty lớn gắn liền với việc bóc lột, 
khai thác thuộc địa. 

Luật Việt Nam quy định hai hình thức Công „ớ) đốt uốn, đó 
là công ty trách nhiệm hữu hạn uà công ty cổ phần (Luật công 
ty, ban hành 21/12/1990). 

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một doanh nghiệp có tư 
cách pháp nhân được hai hoặc nhiều thành viên góp vốn thành 
lập, cùng quản lý và phân chia lợi nhuận hoặc rủi ro tương ứng 
với tỷ lệ vốn góp. Khác với công ty cổ phần, các phần góp không 
được chia thành các phần bằng nhau và không được thể hiện 
dưới dạng cổ phiếu. Trong quá trình hoạt động, công ty trách 
nhiệm hữu hạn không được phép phát hành các loại chứng 
khoán để huy động vốn. Đây là một loại hình công ty do các 
luật gia Đức sáng tạo ra cuối thế ký 19, vừa có dấu ấn của công 
ty đối nhân (số lượng sáng tạo viên thường không đông và họ có 
thể quen biết nhau), vừa mang những yếu tố của công ty đối 
vốn (chế độ trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi góp vốn), đặc 
biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Công ty cổ phần cũng là doanh nghiệp có tư cách pháp 
nhân, nhưng khác công ty trách nhiệm hữu hạn ở chỗ vốn điều 
lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ 
phần. Giá trị của mỗi cổ phần được gọi là mệnh giá cổ phiếu. 
Khi thành lập, các sáng lập viên phải đăng ký mua ít nhất 20% 
số cổ phiếu dự tính phát hành, số còn lại họ có thể công khai gọi 
vốn từ những người khác. Trong quá trình hoạt động, công ty cổ 


296 


phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới 
hoặc đrới phiếu. Có nhiều loại cổ phiếu, ví dụ cổ phiếu đặc biệt 
có ghi tên (thường không tự do chuyển nhượng được) và cổ 
phiếu thường (không ghi tên và được tự do mua bán trên thị 
trường chứng khoán). Người mua (và trở thành chủ sở hữu) của 
một hoặc nhiều cổ phiếu được gọi là cổ đông. Công ty cổ phần 
theo luật Việt Nam phải có ít nhất 7 cổ đông trong suốt thời 
gian hoạt động. Thường thì số lượng cổ đông lớn hơn, do vậy cơ 
chế thành lập quản lý và tổ chức công ty cổ phần phức tạp và 
chặt chẽ hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một 
loại hình công ty phù hợp với các doanh nghiệp lớn. 

4) Các hừnh thức đầu tư trực tiếp của nước ngoài uào Việt 
Nam DI. 

Nhà nước Việt Nam khuyến khích tổ chức và cá nhân nước ˆ 
ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, dưới nhiều hình thức khác 
nhau : 

- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác binh 
doanh (các bên cùng đầu tư, quản lý và phân chia lợi nhuận và 
rủi ro mà không thành lập một doanh nghiệp mới có tính chất: 
pháp nhân). Loại hình này đặc biệt phù hợp với những lĩnh vực 
đầu tư có hệ số rủi ro cao, như thăm dò và khai thác đầu khí, 
nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, v.v... 

- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng xây dựng - kinh 
doanh - chuyển giao (BOT), phù hợp với lĩnh vực xây dựng, khai 
thác kinh doanh các công trình hạ tầng. Hết thời hạn hợp đồng, 
bên nước ngoài bàn giao không bồi hoàn công trình đó cho nhà 
nước Việt Nam. | 

- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở thành lập công ty liên 
doanh. Đây là hình thức phổ biến nhất. Hai hoặc nhiều bên 
Việt Nam và nước ngoài cùng góp vốn thành lập một doanh 
nghiệp mới, dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo 


297 


luật Việt Nam, trong đó, phần vốn của bên nước ngoài không bị 
hạn chế về mức cao nhất song không được phép thấp hơn 30% 
vốn pháp định của công ty liên doanh. 

- Thành lập công Éy 100% uốn nước ngoài, dưới hình thức 
công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật Việt Nam. 

- Các hình thức đầu tư khác không được quy định trong 
luật đầu tư nước ngoài dưới dạng thầu, phụ thầu, các uăn phòng 
dịch uụ, môi giới... 

2. Hợp đồng kinh tế 

1) Khái niệm : Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng giữa các 
chủ thể luật kinh tế nhằm thiết lập và điều chỉnh các mối quan 
hệ kinh doanh được gọi là hợp đồng kinh tế, được quy định 


riêng khác với các hợp đồng dân sự, trong Pháp lệnh hợp đồng - 


-kinh tế ban hành ngày 2ð/9/1989. 

2) Giao kết hợp đồng kinh tế : Một hợp đồng chỉ có hiệu lực 
pháp lý khi : các bên giao kết có đủ thẩm quyền tham gia hợp 
đông; việc giao kết được tiến hành trên cơ sở bình đẳng, tự chịu 
trách nhiệm tài sản và hoàn toàn tự nguyện; nội dung giao kết 
khŠng trái với pháp luật; hình thức giao kết phù hợp với luật 
định. Theo luật Việt Nam, hợp đồng kinh tế phải được giao kết 
dưới đạng một văn bản viết. Người ký hợp đồng kịnh tế phải là 
đại diện hợp pháp của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền 
bằng văn bản. Những nội dung cơ bản và các bên bắt buộc phải 
thỏa thuận là : đối tượng, chất lượng và giá cả. Một hợp đồng 
thường bao gồm nhiều nội dung khác như : tiến trình thực hiện 

hợp đồng, trách nhiệm cụ thể của các bên, thủ tục thanh toán, 
các biện pháp đảm bảo hợp đồng, bảo hành, thủ tục giải quyết 
tranh chấp... 

3) Đa đồng uô hiệu là hợp đồng không có giá trị pháp lý từ 
thời điểm giao kết. Hợp đồng kinh tế uô hiệu toàn phần nếu : nội 

- dung giao kết vi phạm điều cấm của pháp luật; một trong các. 


c13/1xO 


bên giao kết hợp đồng không có đăng ký kinh doanh theo luật 
định để thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng; 
người ký hợp đông kinh tế không đúng thẩm quyển hoặc có 
hành vi lừa đảo. Khi một phần của hợp đồng vi phạm điều cấm 
của pháp luật mà không ảnh hưởng đến nội dung các phần còn 
lại, thì hợp đồng đó được coi là uô hiệu từng phần. Vì hợp đồng 
vô hiệu không có giá trị pháp lý từ thời điểm giao kết, cho nên 
các bên không được phép thực hiện hợp đồng, nếu đã thực hiện 
thì tiến hành hoàn trả tài sản đã nhận được của nhau từ việc 
thực hiện hợp đồng. 

4) Thực hiện hợp đồng : Các bên có nghĩa vụ thực hiện 
đúng và đầy đủ mọi điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. 
Trong các quan hệ kinh doanh, các bên thường phải có nghĩa vụ 
thông tin cho nhau về tiến trình thực hiện hợp đồng. Để bảo 
đảm thực hiện hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận các biện 

. pháp : thế chấp tài sản; cầm cố tài sản; bảo lãnh tài sản... 
: Nếu một bên có lỗi, vi phạm, không thực hiện đúng những 
_ cam kết trong hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm vật chất đối 
với các bên bị thiệt hại. Có hai hình thức chế tài trách nhiệm 
vật chất trong quan hệ hợp đồng kinh tế là phạt hợp đồng và 
bồi thường thiệt hại. 

3. Phá sản doanh nghiệp 

Phá sản là sự đào thải tất yếu của thị trường đối với các 
doanh nghiệp kinh doanh kém, cần được pháp luật điều chỉnh, 
đặc biệt là những quan hệ xã hội ảnh hưởng đến đời sống kinh 
tế, ví dụ quyền lợi của người lao động, của chủ nợ khi doanh 
nghiệp phá sản... 

Theo Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam ban hành ngày 
30/12/1993, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh 
nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong kinh doanh, sau khi 
đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả 


299 


năng thanh toán nợ đến hạn. 

Trong điều kiện như vậy, các chủ nợ, đại diện công đoàn tại 
doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp 
có quyền nộp đơn đến tòa án kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ 
sở chính yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp. 

-_ Thẩm phán tòa án kinh tế phải yêu cầu doanh nghiệp lâm 
vào tình trạng phá sản xây dựng những phương án hòa giải với 
chủ nợ và các giải pháp nhằm tổ chức lại kinh doanh, những 
biện pháp đặc biệt nhằm đưa doanh nghiệp ra khỏi tình trạng 
mất khả năng thanh toán. Trong khi giải quyết các yêu cầu 
tuyên bố phá sản, thẩm phán và tổ quản lý tài sản có những 
quyền hạn quản lý nhất định được Luật phá sản quy định. Sau 
khi những biện pháp không có hiệu quả, thẩm phán tòa án kinh 
tế ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Việc phân 
chia các tài sản còn lại được tổ thanh toán tài sản thực hiện 
theo một thứ tự ưu tiên nhất. định theo Ð. 39 Luật phá sẵn. 


XI2. LUẬT TÀI CHÍNH 


XI.2.1. Khái niệm luật tài chính 

1. Đốt tượng điều chỉnh của luật tài chính 

Đối tượng điều chỉnh của luật tài chính là quan hệ phân 
phối dưới hình thức giá trị, phát sinh trong quá trình tạo lập, 
quản lý và sử dụng các nguồn vốn tiền tệ nhất định. 

Các quan hệ xã hội do luật tài chính điều chỉnh rất phong 
phú, chủ thể tham gia rất rộng rãi và có những dấu hiệu đặc 
trưng sau : 

_- Bao giờ cũng phát sinh và gắn liền với quá trình tạo lập, 
phân phối quản lý và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định như : 
quỹ ngân sách nhà nước, quỹ của doanh nghiệp, quỹ bảo hiểm 


300 


xã hội, quỹ bảo hiểm rủi ro, quỹ tiêu dùng của dân cư. 

- Phản ánh sự vận động tương đối các nguồn tài chính, tức 
là toàn bộ tài sản của đất nước được giá trị hóa bằng tiền tệ và 
tồn tại dưới hai dạng : tiền tệ thực tế đang vận động trong các 
luồng giá trị của chu trình tuần hoàn kinh tế thị trường và 
hiện vật nhưng có khả năng tiền tệ hóa. 

9. Phương pháp điều chỉnh của luật tài chính 

Luật tài chính sử dụng hai phương pháp điều chỉnh sau :. - 

- Phương pháp mệnh lệnh bắt.buộc xác định tính chất 
bất bình đẳng giữa các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tài 
chính, ví dụ : trong quan hệ về thu nộp thuế, trong việc xin 
phép thành lập quỹ hoặc xin phép tăng vốn điều lệ của ngân 
hàng thương mại cổ phần bằng phát hành cổ phiếu. 

- Phương pháp bình đẳng thỏa thuận xác định quan hệ 
bình đẳng giữa các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tài 
chính, ví dụ: trong quan hệ cho vay của ngân hàng thương mại 
đối vối các tổ chức kinh tế. 

XI.2.9. Nguồn của luật tài chính 

Nguồn của luật tài chính bao gồm : 

- Hiến pháp, ví dụ : các quy phạm xác định quyển của 
Quốc hội phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước. 

- Các đạo luật uê thuế, uê ngân sách nhà nước. 


- Các pháp lệnh uê thuế tời nguyên, thuế thu nhập, thuế 
nhà đất, uề ngân hàng nhà nước Việt Nam... 


- Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị 
của Thủ tướng, ví dụ : Nghị định của Chhnn phủ hướng dẫn luật 
thuế. 


- Văn bản của các bộ, của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 


301 


dưới các hình thức thông tư, quyết định... Ví dụ, Quyết định 
196 QĐ/NH14 ngày 16/9/1994 của Thống đốc ngân hàng nhà 
nước Việt Nam ban hành "Quy chế nghiệp vụ bảo lãnh của 
ngân hàng". | 


XI.2.3. Các chế định cơ bản của luật tài chính . 


Trong nền kinh tế thị trường, các khâu của hệ thống tài 
chính tác động đan xen lẫn nhau tạo thành thể thống nhất. 
Dưới sự tác động cửa các quy phạm pháp luật mỗi một mắt xích 
này tạo thành một chế định cơ bản của ngành luật tài chính. 

1. Chế định uề ngân sách nhà nước 

Ngân sách nhà nước là dự toán thu chi của một quốc gia 
trong một khoảng thời gian nhất định và phổ biến là 1 năm. 
Ngân sách nhà nước là một chế định cơ bản của luật tài chính, 
là tập hợp các quy phạm phấp luật điều chỉnh các quan hệ xã 
hội trong quá trình hình fhành, quản lý và sử dụng quỹ ngân 
sách nhà nước cũng như quá trình lập - phê chuẩn - chấp hành, 
- quyết toán ngân sách nhà nước. 

Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ lớn nhất của nhà nước. 
Nguồn hình thành của quỹ ngân sách nhà nước được tạo bởi 
nhiều nguồn thu huy động từ mọi tổ chức và dân cư thuộc mọi 
thành phần kinh tế bao gồm các khoản thu : 

- Thu từ thuế, phí, lệ phí mang tính chất thuế. 

._~ Các khoản thu ngoài thuế như : thu sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước; thu lợi tức cổ 

- phần của nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty liên doanh; 
thu từ tiền bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước... 

Trong các khoản thu ngân sách nhà nước nói trên thì thuế ' 
là khoản thu chủ đạo mang tính pháp luật mà nhà nước buộc 
các tổ chức kinh tế và mọi người dân phải nộp vào ngân sách 


Thức 


nhà nước, khoản thu về thuế không maug tính chất hoàn trả 
trực tiếp. 

Việc nhà nước buộc các tổ chức kinh tế và mọi người dân 
phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước được giải thích bởi mối 
quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi của các tổ chức kinh tế và 
công dân với nhà nước. Ð.80 Hiến pháp 1992 : "Công dân có 
nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật"; Ð.22 Hiến 
pháp 1992 : "Các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành 
phần kinh tế phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà 
nước". Mặt khác bất kỳ một nhà nước nào muốn duy trì sự tồn 
tại và hoạt động của mình đều phải có trong tay mình những cơ 
sở vật chất nhất định "thuế khóa là bầu sữa của chính phủ" để 
từ đó nhà nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. 
Hệ thống pháp luật về thuế chính là một trong các công cụ 
nhằm phân phối sản phẩm xã hội. Ở đây tính không hoàn trả 
trực tiếp thể hiện sự gián tiếp một phần số thuế đã được động 
viên sẽ đượợ nhà nước hoàn trả về cho người dân bằng quỹ tiêu 
dùng, bằng phúc lợi công cộng xã hội, trợ cấp xã hội... Thuế 
ngày càng đóng góp vai trò quan trọng, là công cụ để nhà nước 
quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thuế là khoản thu chủ 
yếu của ngân sách nhà nước và góp phần quan trọng bảo đảm 
sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội. 

9. Chế định uề bảo hiểm 

Với tự cách là một chế định quan trọng của luật tài chính, 
chế định bảo hiểm quy định các hoạt động bảo hiểm hiện nay 
gồm: bảo hiểm xã hội và hoạt động bảo hiểm của doanh nghiệp 
bảo hiểm (bao gồm ba đối tượng bảo hiểm cơ bản : bảo hiểm tài 
sản, bảo hiểm con người, bảo hiểm trách nhiệm dân sự). 

3. Chế định tài chính doanh nghiệp (TCDN) 

Bao gồm tài chính của tất cả các xí nghiệp, các tổ chức kinh 
tế sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thuộc mọi thành 


308. 


phần kinh tế. Là khâu cơ sở của hệ thống tài chính, TCDN với 
tư cách là một chế định quan trọng của luật tài chính đã phục 
vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nơi trực tiếp 
sáng tạo ra các nguồn tài chính của xã hội. 

4. Chế định tài chính tổ chức xã hội uà dân cư 

Trong nền kinh tế thị trường, tài chính các tổ chức xã hội 
và dân cư có khả năng thu hút và cung ứng vốn cho xã hội. 

- Tài chính các tổ chức xã hội là tài chính của các tổ chức 
công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, đẳng phái chính trị ... 

- Tổ chức hộ dân cư là quỹ của từng hộ gia đình bao gồm 
các thu nhập về tiền lương, từ góp vốn đầu tư trong kinh doanh, 
từ thừa kế, quà tặng dùng để trang trải nhu cầu cuộc sống 
trong khu vực dân cư. 


XI.3. LUẬT LAO ĐỘNG 


XI.3.1. Khái niệm luật lao động Việt nam 

1. Khái niệm ngành luật lao động 

Với tư cách là một ngành luật trong hệ thống pháp luật 
Việt nam, luật lao động là tổng hợp những quy phạm do Nhà 
nước ban hành (thường có sự tham gia của công đoàn) điều 
chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương 
với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực 
tiếp với quan hệ lao động. 

1) Đối tượng điệu chỉnh của luật lao động 

Như chính tên gọi của nó, đối tượng điều chỉnh của luật lao 
động Việt nam là quan hệ lao động hay còn gọi là quan hệ về sử 
dụng lao động và những quan hệ liên quan trực tiếp đến quan 
hệ lao động (quan hệ phát sinh trên cơ sở quan hệ lao động hoặc 
là phái sinh của quan hệ lao động). 


304 


- Quan hệ lao động là quan hệ giữa người với người hình 
thành nên trong quá trình lao động, là một mặt biểu hiện của 
quan hệ sản xuất, do vậy, nhìn chung mỗi một phương thức sản 
xuất có một loại quan hệ lao động tiêu biểu thích ứng với nó. 
- Trong nền kinh tế thị trường ở thời hiện đại, các quan hệ liên 
quan đến việc sử dụng lao động rất phong phú như quan hệ lao 
động trong các hợp tác xã, trong.hợp đồng khoán việc, trong các 
cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp đủ loại... Mỗi loại 
quan hệ lao động này lại có những đặc điểm, thuộc tính riêng. 


Dù muốn, luật lao động cững không thể điều chỉnh tất cả 
các quan hệ lao động, vì một lẽ đơn giản : đối tượng của một 
ngành luật chỉ là một nhóm những quan hệ xã hội có cùng một 
thuộc tính. Do vậy, luật lao động Việt nam chỉ điều chỉnh nhóm 
quan hệ lao động giữa người lao động là công ăn lưỡng với người 
sử dụng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả quan hệ 
lao động trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, lao động 
giúp việc trong gia đình trên cơ sở giao kết hợp đồng lao động. 
Đây là loại quan hệ lao động tiêu biểu phổ biến của kinh tế thị 
trường. Còn các loại quan hệ lao động khác như quan hệ lao 
động trong các hợp tác xã là một tổng thể gắn liền với quan hệ 
về sở hữu, phân phối, quản lý... là đối tượng điều chỉnh của 
ngành luật hợp tác xã, qưan hệ thuê mướn lao động nhằm hoàn 
thành một công việc sự vụ có tính chất nhất thời, phục vụ cho 
sinh hoạt là đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự; quan 
hệ lao động trong các cơ quan nhà nước có liên quan đến công 
quyền sẽ chủ yếu do ngành luật hành chính điều chỉnh... Tuy 
nhiên, tùy đối tượng trong từng trường hợp mà có thể sẽ, được 
áp dụng những quy định của luật lao động (@. 4 BLLĐ). - 

- Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao 
động là đối tượng của luật lao động gồm : 


+ Quan hệ về việc làm và học nghề; 


305 


+ Quan hệ giữa công đoàn với tư cách là tập thể người lao 
động với người sử dụng lao động; 

+ Quan hệ về bảo hiểm lao động; 

+ Quan hệ về bồi thường thiệt hại vật chất; 

+ Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động; 

+ Quan hệ về quản lý và thanh tra lao động; 

Trong các loại quan hệ trên, có loại là tiển thân của quan 
hệ lao động (quan hệ về việc làm và học nghề), có loại nhằm bổ 
xung nâng cao quan hệ lao động cá nhân (quan hệ giữa công 
đoàn và người sử dụng lao động), có loại nhằm duy trì và bảo vệ 
sự ổn định của quan hệ lao động (quan hệ về quản lý và thanh 
tra lao động), nhưng nhìn chung chúng đều là, hoặc phát sinh 
trên cơ sở quan hệ lao động, hoặc phái sinh của quan hệ lao 
động và đều nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, của 
người sử dụng lao động, cũng như của nhà nước và xã hội. 

Quan hệ lao động và các loại quan hệ liên quan một khi 
được các quy phạm của luật lao động điều chỉnh sẽ trở thành 
các quan hệ pháp luật tương ứng, nghĩa là sẽ xuất. hiện những 
chủ thể hưởng quyền và gánh vác những nghĩa vụ pháp lý cụ 
thể phù hợp với mỗi loại quan hệ. 

_ 9) Phương pháp điều chỉnh của luật lao động 


.Xuấ Ẳ phát từ đối tượng điều chỉnh của mình, luật lao động 
sử, dùng, tổng hợp ba loại phương pháp : thoả thuận, mệnh lệnh 
vi; ó4) tham gia của công đoàn. 


“Thỏa thuộn là phương pháp được sử dụng phổ biến Bến: 
luật lao động thời kinh tế thị trường. Bằng phương pháp này đã 
hình thành nên quan hệ lao động cá nhân (trên cơ sở hợp đông 
lao động) và quan hệ lao động tập thể (trên cơ sở thỏa ước lao 
động tập thể) là hai loại quan hệ chủ yếu trong luật lao động. 
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý một điều là do quan hệ lao động có 


306 


những điểm đặc thù khác với quan hệ dân sự, nên thỏa thuận 
trong luật lao động cũng sẽ không hoàn toàn giống như sự thỏa 
thuận trong luật dân sự. m 

Mệnh lệnh là phương pháp được sử dụng hợp lý trong luật 
lao động, chủ yếu là trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và điều _ 
hành lao động. Xét về mặt vĩ mô, đó là sự thể hiện quyền uy 
Nhà nước đối với người sử dụng lao động. Còn xét về mặt vi mô, 
thể hiện ở quyền tổ chức và điều hành của người sử dụng lao 
động đối với người lao động. Nhìn chung, phương pháp mệnh 
lệnh trong luật lao động được sử dụng mềm dẻo hơn trong luật 
hành chính. 

Sự tham gia của công đoàn. vào việc điều chỉnh những quan 
hệ là đối tượng của luật lao động là phương pháp đặc thù của 
ngành luật này. Tuỳ theo từng lĩnh vực hoạt động, từng cấp 
công đoàn mà có sự tham gia tác động của công đoàn là rộng 
lớn, bao gồm từ việc sáng tạo các quy phạm pháp luật đến việc 
áp dụng các quy phạm này. Đây là thể hiện sự coi trọng của 
Nhà nước đối với công đoàn, tổ chức đại diện cho tập thể những 
người lao động trong quan hệ lao động. 

9. Các nguyên tắc cơ bản của luật lao động 

Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động là những tư tưởng 
chủ đạo xuyên suốt và chi phối toàn bộ các quy phạm của 
ngành luật này. Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước 
về lao động và người lao động trong nền kinh tế thị trường là 
linh hồn của các nguyên tắc đó. Chúng cụ thể bao gồm : 

- Nguyên tắc tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc và tự do : 
thuê mướn lao động. 


- Nguyên tắc trả lương (hoặc trả đăng theo năng suất lao 
động, chất lượng và hiệu quả công việc. 


- Nguyên tắc thực hiện bảo hộ lao động toàn diện. 


307 


- Nguyên tắc được nghỉ ngơi theo chế độ có hưởng lương. 

- Nguyên tắc được hưởng bảo hiểm xã hội, phúc lợi xã hội 
và các quyền lợi khác. 

~ Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do liên kết và lập hội của 
người lao động và của người sử dụng lao động. 

- Nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. 

3. Bộ luật lao động - Nguồn chủ yếu của luật lao động 

Nguồn của luật lao động Việt Nam là những văn bản pháp 
luật chứa đựng những quy phạm pháp luật lao động nằm trong 
một số lượng không nhỏ các văn bản luật và dưới luật. Trong 
số đó, Bộ luật lao động thông qua ngày 23/6/1994 là nguồn chủ 
yếu của luật lao động Việt Nam. 

Bộ luật lao động thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng và 
cụ thể hóa Hiến pháp 1992 trong lĩnh vực lao động, sử dụng và 
quản lý lao động. Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích 
và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, bảo đảm sự kết 
hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội. Bộ 
luật cũng có tính đến pháp luật và thông lệ quốc tế, chủ yếu là 
các công ước và các khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế 
qLO).... "¬ 

4. Vai trò của luật lao động 


Luật lao động có vai trò quan trọng trong việc thực hiện và 
bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực lao động, 
phát huy nhân tố con người, phát triển kinh tế đất nước. Bằng 
việc xác định đối tượng điều chỉnh chủ yếu là các quan hệ lao 
động làm công ăn lương, luật lao động đã thúc đẩy sự phát triển 
loại quan hệ lao động tiêu biểu và phổ biến của nền kinh tế thị 
trường theo xu hướng công nghiệp hóa và biện đại hoá đất 


“ 


nước. 


N 


308 


Với quan điểm trước hết bảo vệ người lao động nhưng 
không coi nhẹ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao 
động, luật lao động đã tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động 
. phát triển hài hòa, ổn định, góp phần phát huy sáng tạo, tài 
năng của cả người lao động lẫn người sử dụng lao động nhằm 
đạt năng suất chất lượng cao trong lao động, sản xuất. 

Với quan điểm kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội, luật lao động còn góp phần vào việc SG: 
triển đất nước trong sự ổn định và bền vững. 


Ngoài ra, trong một chừng mực nào đó, luật lao động còn 
đóng vai trò như là một loại "quy phạm mẫu" trong việc xây ' 
dựng và hoàn thiện các quy phạm của một số ngành luật khác 
có liên quan đến việc sử dụng lao động. 


XI.3.2. Các chế định cơ bản của luật lao động 

1. Việc làm uà học nghề 

Những quy phạm về việc làm và học nghề hợp thành 
một chế định khá quan trọng của luật lao động, được quy 
định ở Chương II và III BLLĐ, ở Nghị định số 72/CP ngày 
31/10/1995... | AN. 

Dưới góc độ pháp lý, " Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn 
thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc 
làm". Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng 
lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, 
của các doanh nghiệp và của toàn xã hội. Để có việc làm bản 
thân người lao động cũng phải năng động, phải học nghề phù 
hợp với mình bằng việc ký các hợp đông học nghề. 

Nhà nước, một mặt có các chương trình, kế hoạch, biện 
pháp giải quyết việc làm và học nghề, mặt khác cũng có những 
quy định ngăn ngừa những người lợi dụng danh nghĩa giới 
thiệu việc làm, dạy nghề để trục lợi. 


309 


9. Hợp đồng lao động 
_ Là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao 
động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyển và 
nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, hợp đồng lao 
động được giao kết theo nguyên tắc bình đẳng tự nguyện. 

Có thể giao kết hợp đồng lao động bằng hình thức văn bản 
hoặc bằng miệng theo một trong các loại : hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn, xác định thời hạn từ một đến 3 năm; 
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn 
dưới một năm. Trong một bản hợp đồng phải có những nội dung 
chủ yếu như : công việc phải làm; thời hạn hợp đồng; điều kiện 
về an toàn và vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội. 

Thực hiện đúng những thoả thuận mà hai bên đã cam kết 
là trách nhiệm của cả người sử dụng lao động và người lao 
động. Để đáp ứng được sự đòi hỏi năng động của cơ chế thị 
trường, pháp luật cũng quy định những trường hợp có thể thay 
đổi nội dung hợp đồng, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng... 

Hợp đồng lao động được coi như là xương sống của luật lao 
động và được quy định chủ yếu ở Chương IV BLLĐ và Nghị 
định 198/CP ngày 31/12/1994. 

3. Thỏa ước lao động tập thể. 

Thỏa ước lao động tập thể (gọi tắt là thỏa ước tập thể) là 
văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động (mà đại diện là BCH 
._ công đoàn cơ sở) và người sử dụng lao động (mà đại diện là giám 
đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền) về các điều kiện 
lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên 
trong quan hệ lao động. Việc ký kết được thực hiện trên nguyên 
tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai. 

Thỏa ước tập thể có ý nghĩa bổ xung, nâng cao hợp đồng lao 
động cá nhân, tạo điều kiện cho người lao động được hưởng 


310 


những điều kiện lao động tốt hơn những điều mà pháp luật đã 
quy định. Đồng thời nó còn có ý nghĩa tăng cường trách nhiệm 
của cả hai phía, điều hoà mâu thuẫn, ngăn ngừa tranh chấp 
trong quan hệ lao động. 
Thỏa ước tập thể được quy định chủ yếu ở Chương V BLLĐ, 
Nghị định 196/CP ngày 31/12/1996 của Chính phủ và gồm các 
vấn đề như : Các bên của thỏa ước, nội dung của thỏa ước, thủ 
tục thương lượng, ký kết và 5 đăng ký thỏa ước, n lực của thỏa 
ƯỚc... : 
4. Tiền lương _= _ bi. S- 
Tiền lương được hiểu là số tiền mà người sử dụng lao động 
trả cho người lao động khi họ hoàn thành một công việc theo 
hợp đồng lao động phù hợp với các quy định của pháp luật. 
Tiền lương là một chế định quan trọng của luật lao động 
được quy định chủ yếu ở Chương VI BLLĐ, ở Nghị định 197/CP 
ngày 31/12/1994 của Chính phủ. Tiền lương do hai bên thỏa 
thuận nhưng về nguyên tắc không được thấp hơn mức tối thiểu 
do Nhà nước quy định. Các thang, bảng lương do Nhà nước công 
bố chỉ dùng làm cơ sở để tính các chế độ bảo hiểm xã hội, tiền 
lương làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hàng năm... Có 
3 hình thức trả lương : theo thời gian, theo sản phẩm và theo 
khoán. Việc lựa chọn hình thức trả lương nào là thuộc quyền 
của người sử dụng lao động. Pháp luật cũng có quy định về 
khấu trừ tiền lương, cúp lương... 
Ngoài ra, Nhà nước còn quy định chế độ tiền thưởng, chế độ 
phụ cấp để bổ xung cho tiền lương. 


ð. Thời giờ làm uiệc, thời giờ nghỉ ngơi 

Thời giờ làm việc là khoảng thời gian mà người lao động 
phải có mặt tại nơi làm việc để lao động theo nội quy của đơn vị 
trên cơ sở quy định của pháp luật. Thời gian nghỉ ngơi là 


đ11 


khoảng thời gian mà người lao động được quyền tự do sử dụng. 

Các quy phạm về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi ở 
Chương VII BLULĐ và ở Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 
không chỉ còn nhằm mục đích bảo hộ người lao động. Theo quy 
định của pháp luật, làm việc không quá 8 giờ trong một ngày, 
hoặc 48 giờ trong một tuần lễ, đối với một số công việc, ngày 
làm việc được rút ngắn xuống dưới 8 giờ. Có thể thỏa thuận làm 
thêm giờ, nhưng không được quá 4 giờ trong một ngày, 200 giờ 
trong một năm. Một tuần người lao động được nghỉ ít nhất 1 
ngày. Ngoài ra, người lao động còn được nghỉ việc vào những 
ngày lễ (8 ngày), nghỉ hàng năm (các mức 12, 14, 16 ngày), 
nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương... 

6. Kỷ luật lao động uà trách nhiệm uật chất 

Kỹ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời 
gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện 
trong nội quy lao động. Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm 
bồi thường những thiệt hại do hành vi vô ý làm mất mát, hư 
hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp. 

Pháp luật điều chỉnh kỷ luật lao động bằng cách quy định 
nội dung kỷ luật, những biện pháp bảo đảm kỷ luật, trong đó có 
việc áp dụng các hình thức kỷ luật như khiển trách; chuyển làm 
công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 
tháng; sa thải). 

Những quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật 
chất được chứa đựng chủ yếu ở Chương VIII BLLĐ, Nghị định 
41/CP ngày 06/7/199ã. 


7. Bảo hộ lao động 

Xét theo nghĩa rộng, mọi quy phạm pháp luật đều nhằm 
bảo hộ lao động. Còn xét theo nghĩa hẹp thì bảo hộ lao động là 
những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhằm 


312 


phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp, cũng như những chế 
độ, chính sách, biện pháp nhằm duy trì và phát triển sức khoẻ 
người lao động. 

Những nội dung của chế độ bảo hộ lao động bao gồm : 
những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động: các chế 
độ bảo hộ lao động (trang bị phương tiện cá nhân, khám sức 
khoẻ, bồi dưỡng...); những quy định về bảo hộ đối với một số loại 
lao động đặc biệt như lao động nữ, lao động chưa thành niên, 
lao động người có tuổi, người tàn tật... Đồng thời, pháp luật 
cũng quy định quyền và nghĩa vụ của các bên (người sử dụng 
lao động, người lao động, tổ chức công đoàn) trong việc thực 
hiện bảo hộ lao động, cũng như việc quản lý và thanh tra Nhà 
nước về bảo hộ lao động. 

Các quy phạm về bảo hộ lao động quy định chủ yếu ở 
Chương IX BLLĐ, Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995. 

8. Bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm xã hội là những quy định về đảm bảo vật chất 
cho người lao động và những thành viên của gia đình họ trong 
những trường hợp họ gặp phải những biến cố hiểm nghèo dẫn 
đến việc giảm sút hoặc mất nguồn thu nhập chủ yếu. 

Có hai hình thức bảo hiểm xã hội là bắt buộc (áp dụng đối 
với những doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên) 
và tự nguyện để hình thành nên quỹ bảo hiểm xã hội (nguồn 
trợ cấp) người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng 15% tổng 
quỹ tiền lương, người lao động phải đóng 5% tiền lương, ngoài 
ra còn có sự đóng góp và hỗ trợ của Nhà nước. 

Theo Chương XII BLLĐ và Nghị định số 12/CP ngày 
26/01/1995, ở nước ta hiện đang thực hiện 5 chế độ trợ cấp bảo 
hiểm xã hội, bao gồm : Trợ cấp ốm đau; trợ cấp khi bị tai nạn 
lao động và bệnh nghề TEhệP, trợ cấp thai sản; hưu trí và tử 
tuất. 


313 


'9. Địa uị pháp lý của Công đoàn 

Công đoàn, một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho công 
nhân và người lao động để bảo. vệ lợi ích chính đáng và hợp 
pháp của họ đã được ghi nhận tà quy định rõ ở Chương XIII 
BLLĐ và luật công đoàn 1990. Tuyỳ theo các cấp công đoàn 
(trung ương, trên cơ sở và cơ sở) mà có quyền tham gia, được hỏi 
ý kiến, hoặc đại diện trong từng trường hợp thuộc lĩnh vực cụ 
thể là : 

+ Tham gia quản lý Nhà nước về lao động, quản lý sản 
xuất kinh doanh, như tổ chức và chỉ đạo hội nghị công nhân 
viên chức, thay mặt người lao động ký kết thỏa ước lao động tập 
thể, kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật lao động... 

+ Chăm lo giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người 
lao động, như tham gia giải quyết việc làm, tiền lương, kỷ luật 
lao động, tranh chấp lao động, tổ chức nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa tỉnh thần cho người lao động... ' 

Đồng thời với các quyền của công đoàn pháp luật cũng quy 
định các trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng của phía người sử 
dụng lao động. 

10. Giải quyết tranh chấp lao động 


Tranh chấp lao động được hiểu là những tranh chấp về 
quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và 
các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, 
thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. 

Tương ứng với hai loại quan hệ laở động - Cá nhân và tập 
thể - là hai loại tranh chấp lao động : tranh chấp lao động cá 
nhân và tranh chấp lao động tập thể, và cũng có hai cơ chế giải 
quyết phh hợp. Các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao 
động gồm : hội đồng hòa a giải lao động ở cơ sở, hội đồng trọng tài 
lao động ở cấp tỉnh và à toà án nhân dân. 


314 


Đình công là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể, thể 
hiện ở sự ngừng làm việc của tập thể người lao động nhằm gây 
sức ép buộc người sử dụng lao động phải đáp ứng những yêu 
sách nào đó. Hoà giải, thương lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, 
chính đáng của cả hai bên nhằm ổn định quạn hệ lao động là 
nguyên tắc xuyên suốt các quy định về giải quyết tranh chấp 
lao động và các cuộc đình công được quy định chủ yếu ở chương 
XIV BLLĐ và pháp lệnh về thủ tục giải quyết các tranh chấp 
lao động ban hành ngày 20/4/1996. 


XIL4. LUẬT ĐẤT ĐAI 


XI.4.1. Khái niệm 


Luật đất đai là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà. 
nước ban hành nhằm điêu chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh 
trong quá trình con người trực tiếp chiếm hữu, quản lý uà sử 
dụng đất nhằm sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, đạt hiệu quả binh 
tế cao phù hợp uới lợi ích của nhà nước uò lợi ích của người sử 
dụng đốt, góp phần bảo uệ tài nguyên quốc gia, bảo uệ môi 
trường. 

1. Đối tượng điều chỉnh 

Đối tượng điều chỉnh của luật đất đai là những quan hệ xã 
hội phát sinh trong quá trình con người trực tiếp chiếm hữu, 
quản lý và sử dụng đất được các quy phạm pháp luật đất đai 
điều chỉnh nhằm sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và đạt hiệu quả 
kinh tế cao. 

Nhóm quan hệ đất đai có đặc điểm là phát sinh trong việc 
quản lý, sử dụng vào bảo vệ một tài sản đặc biệt là đất - một 
tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc 
biệt không do con người tạo ra, là thành phần quan trọng hàng 


315 


đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu đân cư, 
xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc 
phòng. 

Quan hệ đất đai là quan hệ tài sản nhưng không do luật 
_ đân sự điều chỉnh, cũng là quan hệ kinh tế nhưng không do 
luật kinh tế điều chỉnh, vì đất đai là tài sản đặc biệt. 

2. Phương pháp điều chỉnh 

Ngành luật đất đai sử dụng hai phương pháp điều chỉnh, 
đó là : 

1) Phương pháp mệnh lệnh hành chính - phương phúp 
mang tính quyên uy, bất bình đẳng giữa các bên, được áp dụng 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước về đất đai với người sử dụng đất và các tổ 
chức các nhân khác; ví dụ : trong việc cưỡng chế phá đỡ nhà xây 
dựng trái phép. 

9) Phương pháp bùnh đẳng - thỏa thuận có đặc trưng là các 
bên tự do bày tỏ ý chí, thỏa thuận uới nhau, được sử dụng trong 
lĩnh vực sử dụng đất phát sinh giữa những người (tổ chức, hộ 
'gia đình, cá nhân) sử dụng đất với nhau; ví dụ : trong việc thuê 
mượn đất. 

3. Nguồn của ngành luật đất đai 

Nguồn của ngành luật đất đai rất đa dạng, bao gồm : 

- Hiến pháp 1992 : Ð. 17 và Ð. 18. 

- Luật đất đai 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật đất đai 1998; Luật thuế sử dụng đất; Luật thuế chuyển 
quyền sử dụng đất; 


- Pháp lệnh thuế bổ xung đối với hộ gia đình sử dụng đất 
nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích ngày 15/3/1994, v.v... 


$ 
+ 


316 


- Nghị định 12/CP ngày 25/2/1994 của Chính phủ về việc 
thành lập Tổng cục địa chính; Nghị định số 87/CP ngày 
17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất; và 
nhiều văn bản khác của Ghính phủ và Thủ tướng. 

- Quyết định, thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, như Thông tư số 2/TC-TCT hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về 
việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính, v.v... 


_ XI.4.2. Quan hệ pháp luật đất đai 

1. Khái niệm 

Quan hệ pháp luật đất đai là hùnh thức pháp lý của các 
quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình con người trực tiếp 
chiếm hữu, quản lý uò sử dụng đất được các quy phạm pháp 
luật đất đai điều chỉnh nhằm sử dụng đất hợp lý, tiết biệm, đạt 
hiệu quả binh tế cao. 

Quan hệ pháp luật đất đai được phân thành hai nhóm :: 


- Nhóm quan hệ pháp luật về sở hữu đất đai phát sinh giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai với nhau và giữa các cơ 
quan quản lý đất đai với người sử dụng đất trong quá trình 
quản lý, sở hữu đất đai như : quy hoạch đất, giao đất, cho thuê 
đất, v.v... 

- Nhóm quan hệ pháp luật sử dụng đất phát sinh giữa các 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với nhau trong việc sử dụng đúng 
mục đích và có hiệu quả vốn đất mà nhà nước giao như : chuyển 
đổi, cho thuê quyền sử dụng đất, v.v.. 


3. Quyền uà nghĩa uụ của người sử dung đất 


- Người sử dụng đất có quyền được cấp giấy chứng nhậ 
sức sử dụng đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư 
trên đất được giao; được chuyển quyền sử dụng đất đai theo quy 


317 


định của pháp luật; hưởng các lợi ích do công trình công cộng về 
bảo vệ, cải tạo đất mang lại;được nhà nước hướng dẫn và giúp 
đỡ trong việc cải tạo và bồi bổ đất đai;được nhà nước bảo vệ khi 
bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất đai hợp pháp 
của mình, được bồi thường thiệt hại về đất khi bị thu hồi; được 
quyền góp đất để hợp tác sản xuất - kinh doanh theo quy định 
của pháp luật phù hợp với mục đích khi giao đất; được quyền 
khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm quyền sử dụng hợp 
pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật đất 
đai. 

_= Nghĩa vụ của người sử dụng đất : sử dụng đất đúng mục 
đích, đúng ranh giới và các yêu cầu khác quy định khi giao đất; 
thực hiện các biện pháp để bảo vệ và làm tăng khả năng sinh 
lợi của đất; nộp thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng 
đất, lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật; tuân theo quy 
định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích chính 
_ đáng của người sử dụng đất xung quanh; nộp tiền sử dụng đất 
khi được giao đất theo quy định của pháp luật; đền bù cho 
người có đất bị thu hồi giao cho mình; giao lại đất khi Nhà nước 
có quyết định thu hồi. 


XI.4.3. Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai 


Chế độ sở hữu nhà nước về đất đai là tổng hợp các quy 
phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ sở hữu đất đai trong đó 
xác nhận, quy định và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước trong việc 
chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai. 

Nội dung của chế độ sỏ hữu toàn dân (sở hữu nhà nước) 
đối với đất đai bao gồm : 

1. Quyền chiếm hữu đất đai - là quyền của Nhà nước 
nắm giữ vốn đất đai trong phạm vi cả nước. Nhà nước thực hiện 
quyền chiếm hữu đất đai thông qua các biện pháp điều tra, 


đ18 


đo đạc, khảo sát, các tài liệu về đất đai, các số liệu thu được qua 
các hoạt động thống kê, đăng ký đất đai v.v.... Khác với quyền 
chiếm hữu đất đai của người sử dụng, quyền chiếm hữu đất đai 
của Nhà nước là vĩnh viễn và trọn vẹn trên phạm vi cả nước, 
không bị ai hạn chế. 


9. Quyền sử dụng đất đại - l quyền khai thác các thuộc 
tính có ích từ đất để phục vụ cho. các mục tiêu phát triển kinh 
tế, xã hội. Nhà nước thực hiện quyền này một cách gián. tiếp 
thông qua việc quy định chế độ sử dụng đất buộc người sử dụng 
đất khi sử dụng phải tuân- theo và phải đóng góp nghĩa vụ vật 
chất cho Nhà nước dưới dạng tiền sử dụng, thuế sử đựng đất, 

v... Nếu quyển sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình và cá 
nhân bị hạn chế bởi không gian, thời gian và mục đích sử dụng 
thì quyển sử dụng đất của Nhà nước là vĩnh viễn, trọn vẹn trên 
phạm vi cả nước. 

3. Quyền định đoạt đất đai - là quyền định đoạt số 
phận pháp lý của đất. Nhà nước thực hiện quyền này bằng cách 
xác định mục đích sử dụng của từng loại đất, tiến hành giao 
đất, cho thuê đất và thu hổi đất. 

XI.4.4. Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai 

— Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai là tổng hợp các 
quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh 
trong quá trình quản lý nhà nước đối với đất đai. 
su - Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai có đặc điểm : 

::x +:Gắn liên với chế độ sở hữu nhà nước đối với đất đai, Nhà 
tước, vừa là chủ sở hữu đất đai vừa là chủ thể quản lý đất đai. 
¿L '#®bHoạt động quản lý nhà nước đối với đất đai do các cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyển tiến hành trên cơ sở quyền lực 
nhà nướo: Hhạm vi quản lý nhà nước đối với đất đai là toàn bộ 
vốn đất đai trong phạm vi cả nước được chia theo từng cấp đơn. 


vị hành chính. 
Nội dung của chế độ quản lý nhà nước về đất đai bao gồm 
các hoạt động : : 

- Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất, 
lập bản đồ địa chính. 

- Quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất. 

- Ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất 
và tổ chức thực hiện các văn bản đó. 

- Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. 

- Đăng ký đất đai, lập và quản lý sở địa chính, quản lý các 
hợp đồng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. 

- Thanh tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ về quản lý, sử 
dụng đất. 

- Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố. 
cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai. 


XI.4.5. Chế độ sử dụng đất đai và chế độ pháp lý các 
loại đất. 

1. Chế độ sử dụng đất 

Nội dung của chế độ sử dụng đất bao gồm các quyền và 
_ nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất¿ đó là các quyền : chuyển đổi 
.quyền sử dụng đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thừa kế 
quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng đất; cho thuê 
quyền sử dụng đất; và các nghĩa vụ : nộp tiền sử dụng đất khi 
được nhà nước giao quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật; nộp thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ 
phí địa chính theo quy định của pháp luật. 


Những điều kiện, phạm vi, thủ tục thực. hiện những quyền 


820 : 


và nghĩa vụ trên đây được pháp luật về đất đai và những quy 
phạm ;.háp luật có liên quan khác quy định cụ thể. 

2. Chế độ pháp lý các loại đất 

Để quản lý và sử dụng đất đạt hiệu quả cao, Nhà nước tiến 
hành phân loại đất và quy định chế độ quản lý và sử dụng cụ 
thể đối với từng loại. Theo quy định hiện hành có những loại 
đất sau: _ 

- Đết nông nghiệp - là đất được xác định chủ yếu để sử 
dụng vào sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản hoặc nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp. Đất 
nông nghiệp lại bao gồm : đất trồng cây hàng năm; đất trồng 
cây lâu năm; đất cỏ; đất có mặt nước dùng vào nuôi trồng thuỷ 
sản; đất vườn; đất bãi bồi; đất giành cho nhu cầu công ích của 
xã. Ũ 

- Đất khu dân cư nông thôn - là đất được xác định chủ yếu 
để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho sinh hoạt ở 
nông thôn. _„ 

Nhà nước có quy định hạn chế việc mở rộng khu dân cư 
trên đất nông nghiệp. Căn cứ quy định của Chính phủ đối với 
từng vùng và quỹ đất đai của địa phương, ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức đất mà 
mỗi hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nhưng không quá 
400m2; đối với những nơi có tập quán nhiều thế hệ cùng chung 
sống trong một hộ hoặc có điều kiện tự nhiên đặc biệt, thì mức 
đất ở có thể cao hơn, nhưng tối đa không vựơt quá hai lần mức 
quy định đối với vùng đó. 

- Đất đô thị - là đất nội thành, nội thị xã. thị trấn được sử 
dụng để xây dựng nhà ở, trụ sở các cơ quan, tổ chức, các cơ sở 
kinh doanh - sản xuất, cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, 


321 


quốc phòng, an ninh và vào các mục đích khác. Khi sử dụng đất 
đô thị phải xây dựng cơ sở hạ tầng.-Việc quản lý và sử dụng 
căn cứ vào quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất được duyệt 
và những quy định khác của pháp luật. Căn cứ vào các Ð. 8, 28, 

`94 và 25 của Luật đất đai, Chính phủ quy định việc giao đất đô 
thị cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng. _ 

- Đất chuyên dùng - là đất được xác định sử dụng vào mục 
đích không phải là nông nghiệp, lâm nghiệp, làm nhà ở bao gồm 
: đất xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học, kỹ thuật, 
hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi; đê điều; văn hóa, xã hội, 
giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, dịch vụ; đất sử dụng cho nhu 
cầu quốc phòng, an ninh; đất dùng cho thăm dò, khai thác 
khoáng sản, đá, cát, đất làm muối, đất làm để gốm, gạch, ngói 
và các vật liệu xây dựng khác; đất di tích lịch sử, văn hóa và 
danh lam thắng cảnh; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất có mặt 
nước sử dụng vào các mục đích không phải nông nghiệp. 

- Đất lâm. nghiệp - là đất được xác định chủ yếu để sử dụng 
vào sản xuất lâm nghiệp gồm : đất có rừng tự nhiên, đất đang 
có rừng trồng và đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, như 
trồng rừng, khoanh mới bảo vệ để phục hổi tự nhiên, nuôi 
dưỡng làm giàu rừng nghiên cứu thí nghiệm về lâm nghiệp. 


322 


_ Chương XII 
PHÁP LUẬT QUỐC TẾ 


XIIL1. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 


XII.1.1. Khái niệm luật quốc tế 


Trong khoa học pháp lý quốc tế có nhiều định nghĩa khác 
nhau về luật quốc tế, song có thể định nghĩa luật quốc tế như 
sau : c. g ".  n TP 

Luật quốc tế là tổng hợp các nguyên tắc và quy phạm pháp 
lý do các chủ thể của luật quốc tế xây dựng trên cơ sở tự 
nguyện và bình đẳng nhằm điều chỉnh quan hệ quốc tế nhiều 
mặt giữa các chủ thể với nhau và được các chủ thể tự nguyện 
thi hành, trong trường hợp cần thiết được các chủ thể đảm bảo 
thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể 
hay bằng sự đấu tranh của nhân dân và dư luận tiến bộ trên 
thế giới. 

Luật quốc tế có những đặc điểm sau : 

- Luật quốc tế là tổng thể các quy phạm pháp luật do các 
quốc gia độc lập, có chủ quyền thỏa thuận xây dựng nên hoặc 
chấp nhận trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, không có một cơ 
quan lập pháp siêu quốc gia, đứng trên quốc gia ban hành. 

- Luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ quốc tế nhiều mặt 
giữa các chủ thể (chủ yếu là các quốc gia) chứ không điều chỉnh 
các quan hệ thuộc nội bộ quốc gia. 


323 


- Chủ thể cơ bản và chủ yếu là các quốc gia độc lập có chủ 
quyển. Ngoài ra còn có các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các 
dân tộc đang đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

- Không có một bộ mảy cưỡng chế tập trung nào có quyền 
bắt các chủ thể của luật quốc tế thực hiện. Các chủ thể tự 
nguyện cam kết nên họ phải tự nguyện thi hành nghĩa vụ mà 
mình đã cam kết. Việc cưỡng chế thực hiện luật quốc tế do 
chính các chủ thể của luật quốc tế thực hiện dưới hình thức 
riêng lẻ cũng như tập thể trên cơ sở phù hợp các nguyên tắc cơ 
bản của luật quốc tế. Ngoài ra lợi ích quốc gia và tương quan 
lực lượng so sánh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm 
bảo thi hành luật quốc tế. 

Luật quốc tế xuất hiện từ thời kỳ cổ đại, từ khi các nhà 
nước hình thành. Lúc đầu, chủ yếu mang tính chất tập quán và 
có tính chất khu vực. Ngày nay, luật quốc tế có tính chất toàn 
cầu, điều chỉnh các quan hệ quốc tế quan trọng của toàn nhân 
loại, như những vấn đề hòa bình - an ninh quốc tế, bảo vệ 
quyền con người, vấn đề hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực 
giữa các quốc gia. 


XII.1.2. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế 
hiện đại 


Những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại là 
những nguyên tắc pháp lý bao trùm nhất, quan trọng nhất 
được thừa nhận rộng rãi nhất trong quan hệ quốc tế hiện nay 
và có tính chất mệnh lệnh (Jus cogens), tất cả các chủ thể của 
luật quốc tế phải tuân theo. 

Những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế được ghi nhận 
trong điều ước quốc tế quan trọng như : Hiến chương Liên Hợp 
quốc; Bản tuyên bố trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc 
thuộc địa do Đại hội đông Liên Hợp quốc thông qua ngày 14 


324 


tháng 12 năm 1960; Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị các nước - 
Á-Phi họp ở Băng Đung năm 1955; Tuyên bố về những nguyên 
tắc của luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác 
giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên Hợp quốc do 
Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua ngày 24 thaag 10 năm 
1970, v.v.. 

Căn cứ vào các văn bản pháp lý quốc tế phổ cập trên, 
những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế bao gồm : 

1. Tôn trọng chủ quyền quốc gia. 

2. Bình đẳng chủ quyển giữa các quốc gia. 

3. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. 

4. Quyền dân tộc tự quyết. 

5. Cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong 
quan hệ quốc tế. 

6. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp 
hòa bình. 

7. Tôn trọng các cam kết quốc tế (Pasta Sunt Servanda). 

8. Các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác quốc tế. 


9. Tôn trọng các quyền cơ bản của con người. 


_XII1.3. Nguồn của luật quốc tế 
Nguôn của luật quốc tế là những hình thức biểu hiện sự tồn 

tại của những quy phạm luật quốc tế do các quốc gia thỏa 
thuận xây dựng nên hoặc chấp nhận thực hiện. Vì vậy, luật 
quốc tế có hai loại nguồn cơ bản là điều ước quốc tế và tập quán 
quốc tế. 
1. Điều ước quốc tế 


` 


Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý quốc tế biểu hiện rõ 
ràng sự thỏa thuận ý chí của các chủ thể của luật quốc tế (chủ 


yếu là các quốc gia) trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng nhằm 
- làm ổn định,,thay đổi hoặc chấm dứt những quyền và nghĩa vụ 
đối với nhau trong.các lĩnh vực quan hệ quốc tế, phù hợp với 
các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại. 

2. Tập quán quốc tế 

Tập quán quốc tế là quy tắc xử sự chung, hình thành trong 
thực tiễn quốc tế, được chủ thể của luật quốc tế thừa nhận rộng 
rãi, được sử dụng lâu đời và là quy phạm có tính chất bắt buộc. 
Có nghĩa là phải được nhiều quốc gia thừa nhận và áp dụng. 

Ngày nay, đa số các tập quán quốc tế đã được chuyển hóa 
vào điều ước quốc tế. Song tập quán quốc tế vẫn đóng vai trò 
quan trọng trong quan hệ quốc tế, vì còn có những tập quán 
chưa được chuyển hóa hoặc có những nước tuy không tham gia 
ký kết hay phê chuẩn điều ước quốc tế nào đó nhưng vẫn thừa 
nhận và áp dụng coi như tập quán quốc tế. 

Ngoài hai loại nguồn cơ bản trên, các phán quyết của Tòa 
án quếc tế, luật trong nước và phán quyết của các luật gia nổi 
tiếng trên thế giới được coi là nguồn hỗ trợ của luật quốc tế. 


- XIIL.1.4. Các chế định cơ bản của công pháp quốc tế 


. Công pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ quốc tế (chủ yếu 
là các quan hệ về mặt chính trị) giữa các chủ thể của luật quốc 
tế. Các quan hệ này có thể phân ra làm các nhóm, các quy 
phạm điều chỉnh các nhóm tương ứng tạo thành những chế 
định cơ bản của công pháp quốc tế. 

1..Chế định uề điều ước quốc tế tạo thành một ngành 
_ luật riêng - luật điều ước quốc tế. 

_#9. Chế định uề lãnh thổ, bao gồm nhiều nhóm nhỏ như : 
quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia và các 
thành phần lãnh thổ khác của quốc gia, quy chế các vùng lãnh 


326 


thổ quốc tế, về sử dụng, bảo vệ các lãnh thổ đó, về hoạt động 
của các quốc gia, các tổ chức quốc tế ở các vùng lãnh thổ nói 
trên, v.v... 

3. Chế định uề dân cư uà bảo uệ quyền con người, như 
về quốc tịch, địa vị pháp lý của người nước ngoài, bảo vệ pháp lý 
quốc tế các quyền con người, về hợp tác quốc tế đấu tranh chống 
tội phạm, v.v... 

4. Chế định uề ngoại giao uà lãnh sự; 

ð. Chế định uề hội nghị quốc tế uà tổ chức quốc tế. 

6. Chế định uề. hòa bình uà an ninh quốc tế. 

7. Chế định uề trách nhiệm quốc tế bao gồm các quy 
phạm điều chỉnh các quan hệ về trách nhiệm của các quốc gia, 
các tổ chức quốc tế khi có vi phạm luật quốc tế gây thiệt hại cho 
các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác : trách nhiệm chính trị, 
trách nhiệm vật chất, các hình thức bồi thường và trách nhiệm 
của cá nhân khi phạm tội ác chiến tranh, v.v... 


XI.2. TƯ PHÁP QUỐC TẾ 

XII.2.1. Khái niệm tư pháp quốc tế 

Tư pháp quốc tế có thể được hiểu là một.ngành luật độc lập 
của luật quốc tế, bao gồm tất cả các nguyên tắc và quy phạm 
pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, 
lao động, tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. 

1. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế 

Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là những quan hệ 
dân sự (theo nghĩa rộng, bao gồm cả quan hệ lao động, hôn 
nhân - gia đình, tổ tụng dân sự) có yếu tố nước ngoài. 


327 


.- ˆ Tuy còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau khi xác định yếu tố 
- nước. ngoài, song có thể coi là có yếu tố nước ngoài trong các 
trường hợp sau : 

1) Khi một trong các bên tham gia vào các mối quan hệ 
đó là người nước ngoài (thể nhân, pháp nhân hoặc Nhà nước 
nuớc ngoài). 

2) Các mối quan hệ về tài sản giữa các bên cùng quốc tịch 
nhưng tài sản đó hiện đang tồn tại ở nước ngoài. 

3) Các mối quan hệ giữa các bên cùng quốc tịch nhưng 
những sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các 
mối quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài như : hợp đồng được ký kết 
hay thực hiện ở nước ngoài; ly hôn hoặc kết hôn ở nước ngoài; 
hành vi gây thiệt hại về tài sản xảy ra ở nước ngoài, v.v... 

9. Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế 

Tư pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ thuộc đối tượng của 
mình bằng hai phương pháp : phương pháp xung đột và phương 
pháp thực chất. 

1) Phương pháp xung đột : Để điều chỉnh các quan hệ dân 
sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài người ta thường đồng 
thời sử dụng hai hay nhiều hệ thống pháp luật. Trong trường 
hợp đó cần phải chọn luật áp dụng. Việc chọn luật này căn cứ 
vào các quy phạm xung đột - là quy phạm không trực tiếp ấn 
định quyển và nghĩa vụ của các bên tham gia mối quan hệ đó, 
mà chỉ xác định pháp luật của nước nào phải được áp dụng để 
điều chỉnh quan hệ đó. Ví dụ : quyền thừa kế bất động sản được 
xác định theo pháp luật nơi có bất động sản đó. 

2) Phương pháp thực chất : Đây là phương pháp dùng các 
quy phạm pháp luật thực chất - là những quy phạm chỉ rõ các 
bên trong quan hệ có những quyền và nghĩa vụ gì mà không 
cần phải qua một nấc t>ng trung gian nào. 


328 


3. Chủ thể của tư pháp quốc tế 

Chủ thể của tư pháp quốc tế bao gồm thể nhân, pháp nhân ' 
và nhà nước. Trong đó có thể nhân và pháp nhân là chủ thể cơ 
bản, nhà nước là chủ thể đặc biệt, vì nhà nuớc rất ít tham gia 
vào các quan hệ dân sự thuộc đối tượng của tư pháp quốc tế. 
Đồng thời, khi tham gia trong các quan hệ đó, nhà nước được 
hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối, tài sản của quốc gia là bất khả . 
xâm phạm. Song để tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu đân sự 
quốc tế, nhà nước có thể đồng ý khước từ toàn bộ hay một phần 
quyển miễn trừ của mình đối với từng trường hợp cụ thể, tuy 
nhiên việc khước từ này không phải là tiền lệ đối với các trường 
hợp khác. 

4. Nguồn của tư shúõ quốc tế 

Tư pháp quốc tế gồm hai loại quy phạm : quy phạm xung 
đột và quy phạm thực chất. Hai loại quy phạm này do các nước 
xây dựng nên trong pháp luật nước mình hay cùng nhau thỏa 
thuận xây dựng bằng cách ký kết các điều ước quốc tế song 
phương hoặc đa phương, hay cũng có thể thỏa thuận chấp nhận 
áp dụng tập quán quốc tế. Ví dụ các tập quán CIF xo 
Insurrance Freight), FOB Œree On Board), v.v.. : 

Hiện nay, tuy các nước đã ký kết nhiều điều ưỐc quốc tế để 
xây dựng các quy phạm xung đột và thực chất thống nhất, song _ 
các văn bản quy phạm. của từng nước vẫn giữ vai trò. bi: 
chủ yếu của tư pháp quốc tế. : 

Ở các nước tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là ở Anh và Mỹ, be 
tiễn xét xử của các tòa án cũng được coi là nguồn của pháp luật 
nói chung và của tư pháp quốc tế nói riêng. 

Tóm lại, nguồn của tư pháp quốc tế gồm: luật trong 
nước, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế, trong đó luật _ 
trong nước là nguên chủ yếu, điều ước và tập quán quốc tế 
là nguồn cơ bản. 


329 


XII.3.9. Các chế định cơ bản của tư pháp quốc tế 


Tư pháp quốc tế bao gồm những chế định chủ tiêu điều chỉnh 
các quan hệ sau : 

1. Các quan hệ uề địa uị pháp lý của người nước 
ngoài 

Trong chế định này, vấn đề cơ bản là giải quyết các trường 
hợp xung đột luật về năng lực pháp lý và năng lực hành vi của 
công dân, vấn đề công nhận mất tích hoặc bị chết, v:v... Theo 
pháp luật các nước, người nước ngoài có năng lực pháp luật 
ngang với công dân nước sở tại. Còn để giải quyết xung đột luật 
về năng lực hành vi đa số các nước đều áp dụng nguyên tắc luật 
quốc tịch (Lex Nationalis) của công dân, trừ Anh, Mỹ thường 
dùng nguyên tắc luật nơi cư trú (Lex domicili). 

9. Các quan hệ uề địa uị pháp lý của các phớp nhân 
nước ngoài 

Trong chế định này, tư pháp quốc tế tập trung giải quyết 
xung đột luật về năng lực pháp luật của pháp nhân, vấn đề 
quốc tịch của pháp nhân, v.v... Thông thường các nước áp dụng 
hai tiêu chuẩn để xác định quốc tịch của pháp nhân là nơi 
thành lập và nơi đặt trung tâm quản lý của pháp nhân. Còn để 
xác định tư cách pháp nhân thì phải căn cứ vào luật của nước 


mà pháp nhân đó mang quốc tịch. 


8. Các quan hệ uề sở hữu tài sản có nhân tố nước 
ngoài 
_ Vấn đề được quan tâm nhiều là xung đột pháp luật về nội 
dung quyền sở hữu, hình thức sử hữu, điều kiện chuyển dịch 
quyền sở hữu, vấn đề quốc hữu hóa các tài sản đó, v.v... Nguyên 
tắc cơ bản được ghi nhận trong pháp luật và thực tiễn các nước 
-_ để giải quyết xung đột luật trong lĩnh vực này là luật nơi có tài 
sản (Lex reisitae). Luật nơi có tài sản (vật) không những ấn 


330 


định phạm vi, nội dung mà còn quy định cả điều kiện phát sinh, 
chấm dứt và chuyển dịch quyền sở hữu. 

4. Các quan hệ uề trái uụ trong uà ngoài hợp đồng có 
nhân tổ nước ngoài - 

Đối với quan hệ trái vụ trong hợp đồng tư pháp quốc tế 
quan tâm giải quyết vấn đề xung đột luật về tư cách chủ thể, về 
hình thức, nội dung và về đối tượng của hợp đồng, v.v...  ˆ 

-_ Để giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng, nguyên tắc 
thường áp dụng là luật quốc tịch của các bên. Trong trường hợp 
xem xét tính hợp pháp của hợp đồng về mặt hình thức, người ta 
căn cứ vào luật nơi ký kết (Lex Locilex solutionis) hoặc luật nơi 
thực hiện hợp đồng (Lex Loci solutionis), nhưng luật nơi ký kết 
vẫn được ưu tiên hơn. Để áp dụng giải quyết xung đột luật về 
nội dung của hợp đồng, người ta thường áp dụng nguyên tắc - 
thỏa thuận và luật nơi ký kết. Đối với trường hợp các bên tham 
gia ký kết có cùng quốc tịch và hợp đồng được thực hiện ngay 
trên lãnh thổ nước khác thì nguyên tắc luật nơi tổn tại của vật 
sẽ được áp dụng. 

Để giải quyết xung đột luật về trái vụ ngoài hợp đồng (do 
hành vi gây thiệt hại) thông thường áp dụng một trong các 
nguyên tắc sau đây : hoặc luật nơi xảy ra hành vi (Lex Lou. 
delicticomnmission) hoặc luật quốc tịch (Lex nationalis). 

õ. Các quan hệ uề quyền tác giả, phút minh sáng chế 
có nhân tố nước ngoài 

Trong lĩnh vực này, tư pháp quốc tế không giải quỹết xung 
đột luật vì quyển tác giả do luật trong nước của từng quốc gia -: 
quy định. Trong tư pháp quốc tế chỉ tập trung vào vấn đề bảo 
đảm quốc tế quyền tác giả, phát minh, sáng chế, vấn đề chuyển, 
giao các thành tựu khoa học - kỹ thuật, vấn để sở hữu trí tuệ, 
v.v... Cho đến nay, các nước đã ký kết nhiều điều ước quốc tế về 


`đ31 


lĩnh vực này như : Công ước Béc-nơ năm 1886 về bảo hộ quyền 
tác giả, Công ước Pa-ri năm 1888 về-bảo hộ sở hữu công nghiệp, 
Công uớc Oa-sinh-tơn năm 1970 về hợp tác quốc tế trong lĩnh 
-_vực bằng phát minh sáng chế, v.v.... 

6. ` Các quan hệ uề hôn nhân uà gia đình có yếu tố 
nước ngoài 

Trong vấn đề này, tư pháp quốc tế chú ý ý nhiều nhất tới vấn 
đề chọn luật để giải quyết xung đột luật về kết hôn, về ly hôn, 
về quan hệ vợ chồng, về quan hệ giữa cha mẹ và con cái, về đỡ 
_ đầu, v.v... 

Về kết hôn, điều kiện kết hôn, nguyên tắc chung áp dụng là 
luật quốc tịch của các bên đương sự. Nghi thức kết hôn do luật 
nơi tiến hành kết hôn quyết định. 
có Về ly hôn, nguyên tắc được nhiều nước áp dụng iè luậ£ 

.. quốc tịch, một số nước áp dụng nguyên tắc luật nơi cư trú (Lex 
domicili) hoặc luật nơi có tòa án (Lex forl). 

Quan hệ thân nhân và quan hệ tài sản giữa vợ chồng và 
nguyên tắc chọn luật chủ yếu là luật quốc tịch chung hoặc cư 
trú chung của vợ chồng. 

Về quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đa số các nước áp dụng | 
nguyên tấc luật quốc tịch của người con. ở các nước tư bản chủ 

nghĩa áp đụng luật quốc tịch của người cha. 

_?. Các quan hệ bề thừa kế tài sản 

Vấn để chủ yếu ở đây là giải quyết xung đột luật ` về giá trị. 
của di chúc, về thừa kế theo luật, về thể lệ bảo quản di sản, về 
, đi sản không thừa kế, v.v.. 


. Về thừn kế theo luột, đa số cão nước áp dụng nguyên tắc 
Kật quốc tịch của người để lại di sản thừa kế, nếu di sản là bất 
động sản thì theo luật nơi sở tại của bất động sản đồ. 


332 


Về thừa bế theo di chúc, nguyên tắc chủ yếu là luật quốc 
tịch của người lập di chúc. Ngoài ra còn có một số nguyện tắc : 
luật nơi lập di chúc, nơi có bất động sản (nếu di sản là bất 
động sản). 

8. Các quan hệ uề lao động có nhân tố nước ngoài 

Trong lĩnh vực này, các quy phạm của tư pháp quốc tế tập 
trung giải quyết xung đột luật về điều kiện lao động, quyền và 
nghĩa vụ của người lao động, về hợp tác lao động quốc tế, v.v. 
Để điều chỉnh các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, 
nguyên tắc luật iao động (Lex Loci Laboris) đóng vai trò quan 
trọng, ngoài ra còn có nguyên tắc : luật lựa chọn (Lex 
voluntatis), luật hợp đồng Lex loci contractus). 

9. Các quan hệ uề tố tụng dân sự quốc tế 

Vấn đề quan trọng ở đây là việc giải quyết xung đột luật về 
thẩm quyền xét xử. Để giải quyết xung đột luật về thẩm quyền 
xét xử, giải quyết vấn đề chọn luật và xác định thẩm quyền, các 
nước thường ký kết các điều ước quốc tế định rõ các nguyên tắc 
giải quyết. Đa số các điều ước quy định các nguyên tắc sau : 
thẩm quyền xét xử thuộc tòa án rơi hiện điện của bị đơn, nơi có 
tài sản, nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc do đương sự tự 
chọn, trong đó dấu hiệu quốc fịch và nơi cư trú được sử dụng là 
những dấu hiệu cơ bản. 

Ngoài ra, các nước còn ký kết các điều ước về tương trợ tư 
pháp và pháp lý để quy định về đơn vị tố tụng của công dân, ' 
pháp nhân, về tương trợ và hợp tác trong lĩnh vực tố tụng. 


z 


333 


MỤC LỤC 


PHẦN MỞ ĐẦU 
CHƯNG I 
KHÁI LUẬN VỀ KHOA HỌC 
- "NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG" 
1.1. Nhà nước và pháp luật đại cương là một 
khoa học xã hội 
I.1.1. Đối tượng nghiên cứu của khoa học Nhà 
nước và pháp luật đại cương 
I.1.2. Phương pháp nghiên cứu của khoa học 
Nhà nước và pháp luật đại cương 
1. Phương pháp luận 
2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 
L3. Vị trí của khoa học nhà nước và pháp luật 
đại cương trong hệ thống các khoa học xã 
hội, khoa học pháp lý 
_ |.2.1. Nhà nước và pháp luật đại cương trong hệ 
thống các khoa học xã hội 
1.2.2. Nhà nước và pháp luật đại cương trong hệ 
thống các khoa học pháp lý - 
I3. Hệ thống khoa học và hệ thống môn học 
"Nhà nước và pháp luật đại cương" 


334 


Trang 


17 


19 


20 


CHƯNG II 


NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT VÀ CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC 


xII.1. Nguồn gốc nhà nước 


TỊ.1.1. 


H.1.2. 


Học thuyết Mác-Lênin và các học thuyết 
khác về nguồn gốc nhà nước 


. Các học thuyết phi mác xít về nguồn gốc 
nhà nước 

. Học thuyết Mác - Lênin về nguồn gốc 
nhà nước 
Quá trình hình thành nhà nước 

. Công xã nguyên thủy và tổ chức thị tộc - 
bộ lạc 


. Phân hóa giai cấp và sự xuất hiện nhà nước 
. Những phương thức hình thành nhà nước 


điển hình trong lịch sử 


H.9. Bản chất của nhà nước 
II.2.1. Tính chất giai cấp của nhà nước 
II.2.2. Vai trò xã hội của nhà nước 
II3.3. Các đặc điểm (dấu hiệu) của nhà nước 
I3. Các kiểu lịch sử của nhà nước 
II.3.1. Khái niệm kiểu lịch sử của nhà nước 
II.3.2. Các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến và 


1. 
2. 


tư sản 
Kiểu nhà nước chủ nô 
Kiểu nhà nước phong kiến 


23 
23 


23 


27 


28 
28 


30 
33 


3õ 
3õ 
37 
38 
40 
40 
42 


42 
44 


385 


8, Kiểu nhà nước tưsản ' Xg ' 


TL. 3.3. Nhà nước xã hội chủ nghĩa và HA nước 4 cán, 
-- Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vấn để xây 
dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam 


1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 49 
2. Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa 54 
3. Vấn để xây dựng nhà nước pháp quyền ở  ð6 
Việt Nam „2 
CHƯNG II 
CHỨC NĂNG, BỘ MÁY, HÌNH THỨC NHÀ NƯÓC 
VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ. | 

4 II.1. Chức năng nhà nước | B9 
THI.1.1. Khái niệm chức năng nhà nước B9 
TII.1.3. Sự phát triển của các chức năng nhà nước 63 
IH.2. Bộ máy nhà nước 65 
_ 4 HL2.1. Khái niệm bộ máy nhà nước 65 
" III.2.2. Sự phát triển của bộ máy nhà nước 67 
„ 1. Bộ máy nhà nước chủ nô 68 
=9, Bộ máy nhà nước phong kiến _ 69 
3. Bộ máy nhà nước tư sản 70 
4. Bộ máy nhà nước XHCN ` 71 
II3. Hình thức nhà nước, Chế độ chính trị 72 
HI.3.1. Hình thức nhà nước 72 
1. Hình thức chính thể 72 


336 


2. Hình thức cất'trúc 
III38.2. Chế độ chính trị 
III.3.3. Quan hệ giữa hình thức nhà nước và chế 
độ chính trị 
1. Về hình thức chính thể và chế độ chính trị 


2. Về hình thức cấu trúc của nhà nước và 
chế độ chính trị 


CHƯƠNG IV 
NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, HÌNH THỨC VÀ 
CÁC KIỂU PHÁP LUẬT 
IV.1. Nguồn gốc của pháp luật | 
IV.3. Bản chất và vai trò xã hội của pháp luật 
IV.2.1. Các thuộc tính của pháp luật 
IV.2.2. Tính giai cấp và giá trị xã hội của pháp luật 
IV.2.3. Chức năng của pháp luật 
IV.2.4. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
IV.3. Quy phạm pháp luật và các văn bản quy 
phạm pháp luật 
~ IV.3.1. Hình thức của pháp luật 
1. Hình thức bên trong (các nguyên tắc và 
cấu trúc) của pháp luật 
2. Hình thức bên ngoài (nguồn) của pháp luật 
IV.3.2. Quy phạm pháp luật 
1. Khái niệm quy phạm pháp luật 
2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 


74 
Tõ 
76 


76 
78 


100 


337 


IV.3.8. Văn bản quy phạm pháp luật 
wÑ. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 
2. Các loại văn bản quy phạm pháp luật của 
Việt Nam 
3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 


IV.4. Kiểu lịch sử của pháp luật 


V.1. 


388 


IV.4.1. Khái niệm kiểu lịch sử của pháp luật 
IV.4.2. Các kiểu lịch sử cụ thể của pháp luật 
1. Pháp luật chủ nô 
2. Pháp luật phong kiến 
3. Pháp luật tư sản 
4. Pháp luật xã hội chủ nghĩa 
IV.4.3. Pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa 


CHƯƠNG V 


CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI 
VỚI CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI 


Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật 
V.1.1. Thực hiện pháp luật 
V.1.2. Áp dụng pháp luật 
1. Khái niệm áp dụng pháp luật 
2. Những trường hợp áp dụng pháp luật 
3. Các giai đoạn áp dụng pháp luật 
4. Áp dụng pháp luật tương tự 


5. Các đặc điểm của hoạt động áp dụng 
- pháp luật 


103 
103 
104 


108 
110 
110 
112 
112 
113 
114 
116 
117 


121 
121 


.122 


122 
123 
124 
126 
128 


V.9. Quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và 
trách nhiệm pháp lý 
V.2.1. Quan hệ pháp luật 
\( 1. Khái niệm quan hệ pháp luật 
v2. Chủ thể của quan hệ pháp luật 
£_ 3. Sự kiện pháp lý 
V.2.2. Vi phạm pháp luật 
1. Khái niệm vi phạm pháp luật và các dấu 
hiệu cơ bản của nó 
2. Cấu thành vi phạm pháp luật 
3. Các loại ï phạm pháp luật 
4. Nguyên nhân vi phạm pháp luật và nhiệm 
vụ đấu tranh phòng chống vi phạm pháp 
luật 
V.2.3. Trách nhiệm pháp lý 
1. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm 
pháp lý 
2. Các loại trách nhiệm pháp lý 
V.3. Ý thức pháp luật và pháp chế 
V.3.1. Ý thức pháp luật. 
1. Khái niệm ý thức pháp luật 
2. Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật 
V.3.2. Pháp chế 
1. Khái niệm pháp chế 
2. Các nguyên tắc của pháp chế 


130 


180 
130 
138 
134. 
185 
185 


136 
138 


138 


189 
139 


140 
143 
143 
143 
145 
146 
146 
146 


33; 


V.3.3. Vấn đề nâng cao ý thức pháp luật, tăng 

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
V.4. Cơ chế điều chỉnh của pháp luật đối với 

các quan hệ xã hội 

V.4.1. Tác động pháp luật và điều chỉnh pháp luật 

V.4.2. Khái niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật 

V.4.3. Các giai đoạn của cơ chế điều chỉnh 
pháp luật 

V.4.4. Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật 

V.4.5. Định nghĩa cơ chế điều chỉnh pháp luật 


CHƯNG VI 
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
VI.1. Khái niệm hệ thống pháp luật Việt Nam 
VI.1.1. Khái niệm và đặc điểm hệ thống pháp 
luật Việt Nam 
VI.1.2. Các nguyên tắc của hệ thống pháp luật 
Việt Nam 
VI.1.3. Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật 
hoặc phân ngành luật, ngành luật 
VI.2. Những căn cứ phân định hệ thống pháp 
luật thành những ngành luật 
VI.2.1. Đặc điểm cơ cấu bên trong của các hệ 
thống pháp luật trên thế giới 
VI.2.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp 
điều chỉnh 
VI.8. Hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản 
pháp luật 


340 


148 


149 


149 
150 
151 


154 
156 


1ỗ7 
157 


160 


163 


165 


165 


166 


167 


CHƯNG VI 
LUẬT NHÀ NƯỚC 
VII.1. Khái niệm luật nhà nước và hiến pháp 
-_ VỊI.1.1. Khái niệm luật nhà nước 
1. Đối tượng điều chỉnh 
2. Phương pháp điều chỉnh 
3. Chủ thể 


VII.1.2. Hiến pháp là đạo luật cơ bản trong hệ 
thống VBPL, Việt Nam 


VII2. Tổ chức bộ máy nhà nước CHXHCNVN . 


theo Hiến pháp 1999 
VII.2.1. Quốc hội 
VII.2.2. Chủ tịch nước 
VII.2.3. Chính phủ 
VII.2.4. Tòa án và viện kiểm sát nhân dân 
VIL3. Tổ chức chính quyền nhà nước ở địa phương 
VII.4. Các quyền và nghĩa-vụ cơ bản của công dân 


CHƯNG VII 
LUẬT HÀNH CHÍNH 
VIH.1. Khái niệm ngành luật hành chính 
VIII.1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính 
'VIII.1.2. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính 
VHH.2. Nguồn của luật hành chính Việt Nam 


170 
170 
172 
173 
174 
175 


180 


181 
184 
185 
189 
193 
196 


199 
199 
202 
203 


341 


VIIIL3. Quan hệ pháp luật hành chính 
VIII3.1Kháinệm  ˆ | 
VIII.3.2. Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính 
VIII.4. Các hình thức và phương pháp quản lý 
nhà nước 
VIII.4.1. Các hình thức quản lý nhà nước 
1. Những hình thức pháp lý 
2. Những hình thức ít hoặc không mang tính 
pháp lý 
VIIIL.4.2. Các phương pháp quản lý nhà nước 
VIII.5. Trách nhiệm hành chính 
VIII.5.1. Khái niệm trách nhiệm hành chính 


VIII.B.2. Các biện pháp (hình thức) trách nhiệm 
hành chính theo pháp luật Việt Nam 


VIII.6. Toà án hành chính 


CHƯƠNG IX 
LUẬT HÌNH SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
IX.1. Luật hình sự Việt Nam 
IX.1.1. Khái niệm luật hình sự 


IX.1.2. Khái niệm tội phạm, cấu thành tội phạm và 
trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội 


IX.1.3. Hình phạt và các biện bháp tư pháp theo 
pháp luật hình sự Việt Nam 


B42 


205 
205 
206 
208 


210 
210 
211 


213 
215 
215 


917 


220 


223 
223 
227 


233 


- 8. Luật tố tụng hình sự Việt Nam 
IX.2.1. Khái niệm tố tụng hình sự và luật tố tụng 
hình sự 
IX.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng 
- hình sự 
IX.2.3. Chủ thể của luật tố tụng hình sự 
IX.2.4. Các giai đoạn của tố tụng hình sự 


CHƯNG X 


LUẬT DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỰNG DÂN SỰVÀ 
LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH 
X.1. Luật dân sự Việt Nam 
X.1.1. Khái niệm luật dân sự và nguồn của luật 
dân sự Việt Nam 
X.1.2. Quan hệ pháp luật dân sự 
X.1.3. Một số chế định quan trọng của luật dân 
Sự Việt Nam 
X.2. Luật hôn nhân và gia đình 
X.2.1. Khái niệm luật hôn nhân và gia đình 
Việt Nam 
X.2.2. Quan hệ pháp luật hôn nhân - gia đình và 
các chế định cơ bản của Luật hôn nhân - 
gia đình Việt Nam 
X3. Luật tố tụng dân sự 
- X.3.1. Khái niệm luật tố tụng dân sự 


235 
235 


238 


242 
249 


254 
254 


2ð7 
262 


267 
267 


269 


272 
272 


343 


X.3.2. Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự 278 


X.3.3. Các chủ thể của luật tố tụng dân sự 274 
X.3.4. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự 278 
CHƯƠNG XI 
PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ, LAO ĐỘNG, 
TÀI CHÍNH, ĐẤT ĐAI 
XI.1. Luật kinh tế 287 
XI.1.1. Khái niệm pháp luật kinh tế và ngành 287 
luật kinh tế 
XI.1.2. Một số chế định pháp lý cơ bản của luật 291 
kinh tế 
XI.2. Luật tài chính 300 
XI.2.1. Khái niệm luật tài chính 300 
XI.2.2. Nguồn của luật tài chính 301 
XI.3.3. Các chế định cơ bản của luật tài chính 302 
XI.3. Luật lao động | _ 304 
XI.3.1. Khái niệm luật, lao động Việt nam 304 
XI.3.2. Các chế định cơ bản của luật lao động 309 
1. Việc làm và học nghề 309 
2. Hợp đồng lao động 310 
3. Thỏa ước lao động tập thể 310 
4. Tiền lương 311 
ð. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 311 


“B44 


6. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vậtchất 312 


7. Bảo hộ lao động ĐỘ ao 8 12 

8. Bảo hiểm xã hội - 3 818 

9. Địa vị pháp lý của Công đoàn _— 814 

10. Giải quyết tranh chấp lao động 314 

XI.4. Luật đất đai _— 818 
XI.4.1. Khái niệm luật đất đai - 315 
XI.4.2. Quan hệ pháp luật đất đai ¡ 817 
XI.4.3. Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai 318 
XI.4.4. Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai 319 


XI.4.õ. Chế độ sử dụng đất đai và chế độ pháp lý 320 
các loại đất 


CHƯƠNG XI 
PHÁP LUẬT QUỐC TẾ 
XII.1. Công pháp quốc tế 323 
XII.1.1. Khái niện luật quốc tế. _ 828 
XILI.2. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế 324 
hiện đại 

XII.3. Nguồn của luật quốc tế 395 

1. Điều ước quốc tế 325 

2. Tập quán quốc tế : 326 


XII.1.4. Các chế định cơ bản của công pháp quốc tế 326 


345 


XII.9. Tư pháp quốc tế 
XII.2.1. Khái niệm tư pháp quốc tế 
1. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế 


2. Phương pháp điều chỉnh của tư pháp 
quốc tế 


3. Chủ thể của tư pháp quốc tế 
XII.9.2. Các chế định cơ bản của tư pháp quốc tế 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


.346 


327 
327 
327 
328 


328 
330 


347 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


. Đối tượng nghiên cứu của khoa học “Nhà nước và pháp 


luật đại cương” và vị trí của nó trong hệ thống các khoa 
học pháp lý? 

Trên cơ sở trình bày nguồn gốc nhà nước theo học thuyết 
Mác-Lênin, hãy phê phán các thuyết phi mác-xít về nguồn 
gốc nhà nước? 

Tại sao nói nhà nước là sản phẩm tất yếu của xã hội khi đã 
phân chia thành giai cấp và do giai cấp thống trị tự tổ chức 
thành? 


Các hình thức cơ bản của sự ra đời nhà nước trọng lịch sử? 


5. Phân tích bản chất các đặc trưng của nhà nước? 


10. 


6. Khái niệm “kiểu lịch sử của nhà nước” và quy luật thay thế 


các kiểu nhà nước trong lịch sử? 

Nêu những nét cơ bản về bản chất và các đặc điểm của nhà 
nước chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa và so 
sánh chúng với nhau? 

Khái niệm hình thức và các hình thức chính thể của nhà nước? . 
Chế độ chính trị có liên quan gì đến hình thức nhà nước? 


. Khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng và sự 


phát triển của chức năng nhà nước trong lịch sử? 

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHƠCN Việt Nam và 
phương hướng phát triển của nó (Vấn để xây dựng nhà nước 
pháp quyền Việt nam)? t 


347 


11. Khái niệm bộ máy nhà nước và sự phát triển của bộ máy 
nhà nước trong lịch sử? 


12. Pháp luật xuất hiện từ khi nào trong lịch sử xã hội loài 
người và bằng những con đường nào? 

13. Trình bày bản chất pháp luật, thông qua đó làm rõ vai trò 
xã hội của nó? 

14. Khái niệm “kiểu lịch sử của pháp luật” và quy luật thay thế 
các kiểu pháp luật trong lịch sử? 

15. Nêu những nét cơ bản về bản chất và đặc điểm của pháp 
luật chủ nô, phong kiến, tư sản và XHƠN và so sánh chúng 
với nhau? 

16. Đặc điểm của pháp luật XHCN Việt Nam và phương hướng 
phát triển cơ bản của nó? 

17. Hình thức pháp luật là gì? Trình bày những nét cơ bản về 
các hình thức pháp luật? 

18. Nêu khái niệm quy phạm pháp luật, các bộ phận cấu thành 
của nó và cho ví đụ? 

19. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống văn 
bản QPPL của nước ta ? Ngoài hệ thống văn bản này trong 
thực tiễn còn có những văn bản nào có giá trị như nguồn của 
pháp luật nước ta nữa không? 

20. Khái niệm cơ chế điều chỉnh pháp luật? Nêu những nét cơ 
bản về các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật và sự vận 
hành của nó? 

21. Khái niệm ý thức pháp luật, pháp chế? Nêu mối quan hệ 
giữa ý thức pháp luật, pháp chế và pháp,luật? 

22. Nêu khái niệm quan hệ pháp luật, cơ cấu của quan hệ pháp 
luật? Với những điều kiện nào thì một quan hệ pháp luật 
xuất hiện? 


348. 


+ 


23. Nêu khái niệm vi phạm pháp luật và frách nhiệm pháp lý? 
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của đấu tranh phòng 
chống vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý? ' 

24. Nêu khái niệm hệ thống pháp luật Việt Nam, các bộ phận 
cấu thành của hệ thống pháp luật? 

25. Ngành luật là gì? Căn cứ vào đâu để phân định hệ thống 
pháp luật thành những ngành luật? 

26. Nêu khái niệm ngành luật nhà nước (Luật hiến pháp) và 
hiến pháp - nguồn cơ bản của luật hiến pháp? 

27. Nêu khái niệm bộ máy nhà nước và mô tả bộ máy nhà nước ta? 

28. Phân tích vị trí, tính chất pháp lý, cơ cấu tổ chức và thẩm 
quyền của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
nước, Chính phủ, Toà án và Viện kiểm sát ở nước ta? 

29. Nêu vị trí pháp lý của Hội đổng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân? 

30. Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo 
pháp luật Việt Nam? 

31. Đặc điểm của các chế định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, 
văn hoá - xã hội theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992? 

32. Nêu khái niệm ngành luật hành chính, đối tượng điều chỉnh 
và phương pháp điều chỉnh của nó, qua đó làm rõ vai trò của 
ngành luật? 

33. Nguồn của luật hành chính Việt Nam bao gễm didne văn 
bản nào? Đặc điểm? 

34. Phân tích khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật 
hành chính? 

35. Nêu khái niệm và đặc điểm của các hình thức và phương 
pháp quản lý nhà nước? ` 


349 


36. Trách nhiệm hành chính là gì? Nêu hệ thống các biện pháp 
xử phạt, biện pháp cưỡng chế hành chính khác và cách áp 
dụng các biện pháp đó theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 
chính hiện hành (ngày 06/7/1995)? 

37. Nêu khái niệm ngành Luật dân sự và quan hệ pháp luật 
dân sự? Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là ai? Công 
dân Việt Nam và những người khác với điều kiện như thế 
nào thì có thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự ?. 

38. Nêu khái niệm ngành Luật hôn nhân và gia đình, các 
nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình Việt nam? 

- 39. Nêu khái niệm ngành Luật hình sự và các nguyên tắc cơ 
bản của luật hình sự? 

40. Khái niệm tội phạm, cấu thành tội phạm? 

41. Nêu khái niệm ngành Luật tố tụng hình sự và các nguyên 
_tắc cơ bản của ngành Luật tố tụng hình sự Việt nam? 

42. Trình bày đối tượng điều chỉnh, các chủ thể của Luật 

kinh tế? 

43. Trình bày khái niệm Luật tài chính? 

44. Khái niệm ngành luật lao động và quan hệ pháp luật 

lao động? 

45. Khái niệm ngành Luật đất đai? 

46. Khái niệm công pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của 

công pháp quốc tế ? 

47. Nêu khái niệm tư pháp quốc tế ? 


350 


ốc nay 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


. Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Khoa 


luật Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 
Nộ)), 1994 - 1999. 


Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Trường 
Đại học pháp lý (Đại học luật) Hà Nội, 1994. 


Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam, NXB thành phố Hồ Chí 
Minh, 1995. 


Hiến pháp Việt Nam năm 1992. 

Luật tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992. 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995. 
Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 

Bộ luật dân sự Việt Nam năm 199ã. 


Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và Pháp lệnh 
thi hành án dân sự ngày 21/4/1993. 


10. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 1986. 
11. Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam. 
12. Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, Hoàng 


Công Thị, NXB Thống kê, 1994. 


13. Nguyên lý và thực hành luật thương mại, luật kinh doanh. 


F.Lemeuier, NXB Chính trị Quốc gia, 1998. . 


14. Bộ luật lao động Việt Nam năm 1994. 
15. Luật đất đai Việt Nam năm 1993. 


~ đỗi 


